TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM 
TRUNG TÂM THÔNG TIN BƯU ĐIỆN 


) 


tII0iợ Ry nỗ 


Ï° NHÀ xUẤt BẢN BUU ĐIỆN 


BƯU CHÍNH 
TRONG KỶ NGUYÊN 
INTERNET 


TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG ViệT NAM 
TRUNG TÂM THÔNG TIN BƯU ĐIỆN 


BƯU CHÍNH 
TRONG KỶ NGUYÊN 


INTERNET 
(Sách tham khảo} 


BIÊN SOẠN: LAN PHƯƠNG 
HIỆU ĐÍNH: NGUYỄN THỊ MINH TRỊ 


NHÀ XUẤT BẢN BƯU ĐIỆN 
HÀ NỘI, 2004 


Mã số sách: KB06 Hm04+ 


LỜI NÓI ĐẦU 


Cùng uưới sự phát triển không ngừng của công 
nghệ uiễn thông, công nghệ thông tin, ngành Bưu 
chính cũng đang trên đà cải cách, phát triển để Cung 
cấp các dịch uụ uới chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu 
ngàu càng nhiều của người sử dụng. 

Trong một môi trường thông tin bùng nổ như 
hiện ngụ, nhiều phương tiện thông tin mới ra đời 
đặc biệt là Internet, công cụ đắc lực cho cuộc sống 
hiện đại của tất củ mọi người. Nhờ có Internet khách 
hàng có thể ngồi nhà uới một máu tính nối mạng có 
thể đặt mua hàng qua mạng, gửi bưu phẩm uà thực 
hiện rất nhiều dịch Uuụ bưu chính khác mà không 
phải ra bưu cục như trước đâu. Không ai khác được 
trang bị tốt hơn là Bưu chính trong uiệc cung cốp 
dịch uụ chuyển phát cho khách hàng, đặt mua hàng 
qua Internet. Không một nhà cung cấp dịch uụ nào 
có thể có được những kinh nghiệm phù hợp hơn nhà 
cung cấp dịch uụ bưu chính trong uiệc kinh doanh 
uới khách hàng... Làm thế nào để Bựu chính có thể 
hoạt động hiệu quả, độc lập nhưng uẫn bảo đảm 
nghĩa uụ cung cếp dịch Uụ phổ cập, cộng đồng? Làm 
thế nào để có thể tìm được phương hướng phát triển 


thông qua những tha đổi lớn lao của thị trường 
thông tin mà chúng ta đang chứng kiến? 

Cuốn sách nàu giới thiệu những uấn đề dang đặt 
ra đối với ngành Bưu chính như cải cách, môi 
trường, xu hướng phát triển, luật bưu chính... để 
ngành Bưu chính có thể phát triển mạnh mẽ trong 
kủ nguyên Internet. 

Để hoàn thành cuốn sách sớm đến tau bạn đọc, 
trong quá trình biên soạn, chắc chắn tác giả không 
thể tránh được những thiếu sót. Chúng tôi mong 
nhận được nhiều ý kiến đóng góp để rút kinh 
nghiệm nhằm hoàn thiện hơn. 

Mọi góp ý xin gửi về địa chỉ: 

Trung tâm Thông tin Bưu điện 
142 Lê Duẩn, Hà Nội 
Trung tâm Thông tin Bưu điện 


MỞ ĐẦU 


“Một lần nữa gửi thu”: đề tài nghiên cứu đầu tiên của quá 
trình cải cách bưu chính 

Cuốn sách “Một lần nữa gửi thư: Cải cách ngành Bưu 
chính” của hai tác giả Kumar Ranganathan và Rohini Dey 
(Mỹ) xuất bản năm 1996 đưa ra một nghiên cứu toàn diện 
đầu tiên về quá trình cải cách bưu chính. Sự cần thiết nâng 
cao hiệu suất bưu chính đòi hỏi ngành Bưu chính phải đổi 
mới nhằm đáp ứng việc tự do hóa các thị trường bưu chính và 
toàn cầu hóa thương mại và công nghiệp. 

Để đáp ứng được với những thay đổi Bưu chính nhà nước 
phải sắp xếp chuyển đối thành các công ty bưu chính với 
những “màu sắc” khác nhau. Việc cải cách luật, tổ chức lại 
nội bộ, và việc ứng dụng công nghệ đã và đang chuyển đổi 
các dịch vụ bưu chính thuộc chính phủ thành các doanh 
nghiệp thương mại với nhiều mục tiêu kinh doanh và hoạt 
động tham vọng. Một số các cơ quan Bưu chính đang thực 
hiện bước tiến cuối cùng trong việc cổ phần hóa các hoạt động 
của mình. 

Tuy nhiên, bên cạnh những cải cách về luật bưu chính và 
cải cách lại tổ chức, vấn đề cơ bản nhất đặt ra cho ngành Bưu 
chính phải giải quyết vẫn là "nhiệm vụ cơ bản của một nhà 
cung cấp dịch vụ bưu chính là gì?”. Vào thời điểm mà cuốn 
sách xuất bản năm 1996 và hiện nay nhiệm vụ cơ bản của 
ngành Bưu chính vẫn là phải thực hiện phổ cập dịch vụ bưu 
chính với chất lượng cao nhất với mức cước phí thấp nhất 
như có thể. 


Thế giới truyền thông đang thay đổi 


Trong khi nhiệm vụ cơ bản này không hề thay đổi thì đã 
có một sự thay đổi lớn về môi trường xung quanh ngành Bưu 
chính. Sự thay đổi đáng kể nhất là sự tăng trưởng bùng nổ 
và phát triển của công nghệ thông tìn (CNTT), trong đó phải 
kể đến Internet. Tâm quan trọng của việc tiếp cận sản phẩm 
của các công nghệ hiện đại này trong một nền kinh tế đang 
toàn cầu hóa để các tổ chức toàn cầu bớt đi “sự ngăn cách số” 
giữa các nước được cập nhật nhiều thông tin và các nước được 
cập nhật ít thông tìn là một ưu tiên phát triển lớn nhất hiện 
nay. Thật đáng tiếc, những tiến bộ đột phá này trong CNTT 
đã làm cho một số nhà quan sát kết luận ngành Bưu chính là 
một ngành công nghiệp “hoàng hôn” và những ngày tươi đẹp 
đã là quá khứ, 

Đây là kết luận vội vàng và chưa được chứng minh. Trong 
khi tương lai của ngành Bưu chính thực sự đang gặp thách 
thức hơn bao giờ hết thì giá trị tiềm năng của bưu chính như 
là một nhà cung cấp thông tin cơ bản và mối liên hệ của nó 
với nền kỉnh tế tri thức ngày càng đóng vai trò lớn hơn. Trên 
thực tế, mở cửa, toàn cầu hóa thị trường và các công nghệ số 
đang phát triển nhanh chóng là sự thách thức lớn đối với 
ngành Bưu chính. Đó cũng là những cơ hội tuyệt vời để đóng 
góp vào sự thịnh vượng kinh tế và sự tiến bộ xã hội đối với 
ngành Bưu chính. 


Một tương lai với những thách thức và các cơ hội 


Ví dụ, sự tự do hóa thị trường đã làm giảm sự độc quyển 
bưu chính và tăng cường sự cạnh tranh cho các sản phẩm 
bưu chính truyền thống, và nó cũng đã thuyết phục nhiều 
chính phủ các nước rằng nhà khai thác bưu chính công cộng 
phải có sự tự chủ và khả năng tài chính vững chắc để cạnh 
tranh có biệu quả trong khi vẫn thực hiện dịch vụ phổ cập 


bưu chính. Chính phủ các nước cần phải tiếp tục tài trợ 
những cải cách luật bưu chính và đầu tư có mục tiêu vào các 
nhà khai thác bưu chính công. Kết quả của những cải cách 
đó đa mang lại hiệu quả về mặt tài chính, hiệu suất hoạt 
động và sự đóng góp chung vào sự tăng trưởng kinh tế quốc 
gia được nâng cao. 

Tương tự như vậy, sự toàn cầu hóa ngày càng lớn và các 
rào cản thương mại ngày càng ít đi đã thúc đẩy sự cạnh 
tranh ở thị trường bưu chính các nước, Đường biên giới giữa 
các quốc gia đã bị lu mờ đi và sự hợp tác tương tác lẫn nhau 
là điều mà các cơ quan bưu chính hàng ngày đang gặp phải. 
Một lần nữa, những thách thức mới này đồng thời cũng đưa 
lại những cơ hội mới. Bưu chính các nước hiện nay đang tận 
dụng lợi thế của một hệ thống cạnh tranh hơn và mở cửa để 
hợp tác và thành lập các liên doanh Hên kết, các liên minh 
với các cơ quan liên quan và khu vực tư nhân. Họ tin tưởng 
rằng những nỗ lực chung này, nếu được cấu trúc hợp lý, có 
thể sử dụng sức mạnh tổng hợp của những hoặc nhiều nhà 
khai thác để đưa ra một dịch vụ “toàn điện" hơn. 

Thêm nữa, những tiến bộ nhanh chóng của các công nghệ 
thông tin điện tử đã tạo ra một thách thức thực sự đối với 
bưu chính truyền thống. Nhu cầu ngày càng tăng về các dịch 
vụ truyền thông phải nhanh hơn, rẻ hơn, linh hoạt hơn có 
nghĩa là các dịch vụ bưu chính phải thường xuyên nghĩ đến 
những biện pháp để giữ và phát triển thêm khách hàng 
truyền thông hiện nay. 


Kết hợp các mạng số với bưu chính - một mục tiêu hợp tác 


Các tiến bộ trong công nghệ hiện nay mang lại những cơ 
hội lớn cho ngành bưu chính. Bằng cách kết hợp sức mạnh 
truyền thống và khả năng của các dịch vụ bưu chính với tính 


linh hoạt và tốc độ của phương tiện điện tử, một loạt các dịch 
vụ mới có thể được xây dựng để đáp ứng các nhu cầu mới của 
khách hàng về các dịch vụ truyền thông giá trị gia tăng. Một 
vài trong số những ứng dụng này như là hiển thị và thanh 
'toán hóa đơn điện tử, ủy nhiệm bên thứ ba, tem điện tử, các 
dịch vụ chỉ dẫn và cùng với thư điện tử an toàn. 

Việc hợp nhất mạnh mẽ các mạng lưới bán lẻ và chuyển 
phát với phương tiện điện tử và Internet vẫn đang ở những 
giai đoạn đầu tiên. Các khả năng to lớn trong các lĩnh vực 
như các dịch vụ tài chính, ứng dụng kinh doanh điện tử, và 
sự chuyển đổi các bưu cục thành “Các trung tâm truyền 
thông" cho phép phổ cập truy nhập Internet mà hiện nay vẫn 
đang được nghiên cứu và triển khai. 

Các dịch vụ bưu chính cũng liên tục tìm kiếm cách kết hợp 
các công nghệ thông tin biện đại vào những hoạt động của 
các dịch vụ bưu chính để tăng năng suất và giảm các chỉ phí. 
Ví dụ, mã vạch điện tử trong chia chọn thư, các hệ thống tìm 
kiếm và theo dõi các bưu phẩm ghỉ số và các hệ thống thông 
tin quản lý tiên tiến. 

Một phần của cuốn sách sẽ để cập đến quá trình cải cách 
bưu chính ở một số nước đang phát triển và phát triển với 
một số bài học được rút ra từ thực tiễn cải cách. Những ví dụ 
của các nước ở đây là đáng khích lệ nhưng mỗi nước phải có 
cách đi riêng. Và cuốn sách này chỉ muốn đề cập đến cải cách 
bưu chính như là một hiện tượng toàn cầu. 

Các dịch vụ bưu chỉnh hiện đại là một nhân tố quan trọng 
trong sự phát triển... 

Năm 1996 được lấy làm mốc thời gian bắt đầu của quá 
trình hiện đại hóa bưu chính. Nhiều dự án bưu chính được 
Ngân hàng thế giới (WB) tài trợ hiện nay đang được triển 
khai và nhiều dự án nữa đang được chuẩn bị. 


10 


Chúng ta tin tưởng rằng một ngành Bưu chính đủ mạnh 
có thể hỗ trợ sự phát triển kinh tế - xã hội. Một mạng lưới 
bưu chính mạnh mẽ có thể vươn tới mọi người dân mà nhiều 
người trong số họ vẫn chưa có được các phương tiện truyền 
thông với thế giới bên ngoài. Bằng cách cung cấp mức độ 
truyền thông phổ cập, bưu chính cũng có thể hỗ trợ sự tiếp 
cận thông tin tăng lên, điều này là rất cần thiết cho công 
cuộc xóa đói giảm nghèo trong kỷ nguyên thông tin. Nhưng 
các dịch vụ bưu chính còn làm được nhiều hơn thế; chúng có 
thể kết nối mọi người và tăng mức độ phát triển và liên kết 
xã hội. Đối với các doanh nghiệp, cả các dịch vụ bưu chính 
hiệu quả lớn và nhỏ là những phương tiện quan trọng để 
quảng cáo và phân phối hàng hóa và dịch vụ của họ.. 


Giống như đường xá, viễn thông, nước và điện, các dịch vụ 
bưu chính là hạ tầng cơ sở cần thiết cho sự phát triển kinh 
tế. Ở nhiều nước, các dịch vụ bưu chính cung cấp các dịch vụ 
ngân hàng cơ bản mà hiện nay vì nhiều lý do ở những vùng 
sâu vùng xa vẫn chưa được tiếp cận. Các dịch vụ bưu chính 
không chỉ vươn tới các miền của đất nước mà còn tới mọi 
vùng của thế giới. Tóm lại, thậm chí sau nhiều thế kỷ tổn tại, 
Bưu chính vẫn là hình thức truyền thông tiếp cận một cách 
kinh tế và phổ cập nhất. 


... nhưng những cải cách lớn là cần thiết 


Mặc dù có lịch sử lâu dài, hiện nay ngành công nghiệp 
bưu chính đang phải tự mình tiến hành những thay đổi lớn. 
Sự cạnh tranh ngày càng lồn, tìm kiếm những khách hàng 
mới, những tiến bộ công nghệ và toàn cầu hóa kinh doanh 
đang tạo ra những thách thức to lớn đối với ngành dịch vụ 
phổ thông này. Hiện nay, những làn gió mới đã làm thay đổi 
đáng kế nhiều hệ thống bưu chính ở các nước khi mà thị 


11 


trường bưu chính thay đổi từ một môi trường hợp tác sang 
cạnh tranh. 

Trong khi biện đại hóa bưu chính đang diễn ra chậm 
chạp, ngành Bưu chính vẫn có yêu cầu cần thiết đối với các 
hệ thống bưu chính chất lượng cao có thể tận dụng ưu điểm 
của các cơ hội mới và đáp ứng được các thách thức trong 
tương lai. Cải cách trong ngành Viễn thông đã diễn ra nhanh 
chóng hơn, để lại ngành bưu chính đằng sau. Ngành Bưu 
chính phải hoạch định lại chính sách và cơ cấu tổ chức doanh 
nghiệp. Những tiến bộ đáng kể về sự chủ động, chất lượng 
dịch vụ, năng suất, tập trung kinh doanh và sự đứng vững về 
tài chính là rất cần thiết nếu các địch vụ bưu chính ở các 
nước đang phát triển muốn tổn tại và đáp ứng được các yêu 
cầu truyền thông mới. 

Trong khi ngành Viễn thông đi trước trong việc cải cách, 
thì ngành Bưu chính đang phải trải qua những cải cách pháp 
lý, quy định, tổ chức riêng và xây dựng một nền tảng cho sự 
phát triển của toàn ngành. Sự mở cửa thị trường (từng bước) 
là những thành phần quan trọng của quá trình này, do đó 
cũng cần phải xác định rõ các nghĩa vụ phổ cập dịch vụ và 
quyết định quan hệ pháp lý cho nhà khai thác bưu chính 
hiện nay. 


Các dịch vụ bưu chính có thể kết nối nền kinh tế mới 
và cũ 

Các mạng lưới bưu chính (thu gom, vận tải và phân phát 
thư, các quầy bán lẻ) có thể được sử dụng cho một loạt các 
dịch vụ giá trị gia tăng. Một hệ thống bưu chính hiện đại có 
thể hỗ trợ cung cấp các giải pháp ủy thác để tích hợp các 
luồng đữ liệu, các luồng vật lý và các luồng tài chính. Ngành 
bưu chính cũng có thể thực biện các chức năng đáp ứng và 
phân phát cho thương mại điện tử (TMĐT) (tốc độ bit trở 


12 


thành hộp thư”) cũng như các trung tâm ủy thác và các dịch 
vụ thanh toán cho các doanh nghiệp và khách hàng. Và cuối 
cùng, việc sử dụng các quầy bán lẻ như là các điểm truy nhập 
nternet qua các đầu cuối công cộng chỉ là sự bắt đầu được 
khai thác và thẩm định. 

Thậm chí “không gian ảo” có một khía cạnh thực và ở đó 
các dịch vụ bưu chính tin cậy đang và sẽ là yêu cầu cao. Các 
hệ thống bưu chính ở các nước đang và sẽ được hỗ trợ để cải 
tiến đáng kể việc xác định vị trí như là công cụ hỗ trợ cho 
kinh doanh điện tử. Tuy nhiên, nền tảng của các dịch vụ bưu 
chính cơ bản hiện nay là điều kiện tiên quyết cần thiết để 
cung cấp các giải pháp giá trị gia tăng và kinh doanh điện tử 
trong tương lai. Tất nhiên, một hệ thống bưu chính vững 
chắc và ủy thác được là một hệ thống có đủ khả năng thực 
hiện trao đổi thông tin và tài chính phức tạp sẽ là trái tim 
của “nền kinh tế mới”, 


Những triển vọng tươi sáng cho ngành Bưu chính 


Sau khi bắt đầu xây đựng một nền tảng các dịch vụ cơ bản 
hiệu quả, bưu chính sẽ là nơi tuyệt vời để đa dạng dây 
chuyển sản phẩm và phát triển các giải pháp đổi mới đáp 
ứng với những yêu cầu mới của khách hàng. Nền Kinh tế mới 
cần một ngành công nghiệp bưu chính có đủ khả năng thực 
hiện những giải pháp này. 


18 


Chương 


TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG 
TRUYỀN THÔNG 


1.1. XÁC ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 


Từ triển vọng của các nhà khai thác bưu chính truyền 
thống, thị trường truyền thông có thể được định nghĩa hẹp lại 
là một tập hợp các sản phẩm/dịch vụ thay thế trực tiếp thư 
tín, bao gồm cả bưu phẩm L/C (thư và bưu thiếp bao gồm cả 
bưu phẩm ưu tiên) và AO (các vật phẩm hoặc các bưu phẩm 
không ưu tiên). Thực chất, thư là phương tiện trao đổi thông 
tin viết giữa người gửi và người nhận. 

Tuy nhiên, các thông tin được chuyển đi không chỉ qua 
hình thức viết, mà còn qua hình thức nghe và nhìn. Thông 
tin cũng có thể được chuyển tải theo những cách khác ngoài 
cách một tới một (giữa người gửi và người nhận), ví dụ thông 
qua báo chí, sách, tạp chí và các phương tiện tương tự. 

Một định nghĩa thị trường truyền thông hẹp sẽ là những 
thay thế gần gũi cạnh tranh trực tiếp với bưu phẩm được 
chuyển phát theo cách truyền thống trong khi một định 
nghĩa rộng hơn để cập đến những phương tiện thay thế rộng 
hơn ví dụ như báo, tạp chí, đài và tivi. 


14 


- Thư vật lý (được chuyển đi bằng các phương tiện vận 
chuyển) 

- Điện thoại 

- Fax 

- Thư điện tử 

- Bưu phẩm lai ghép. 
1.2. VỊ TRÍ TOÄN CẨU 


Theo dự án Bưu chính 2005 của UPU thị phần thư tín vật 
lý của thị trường truyền thông thế giới năm 1995 (về khối 
lượng) đạt khoảng 20%, trong khi fax và điện thoại chiếm 
7ö%, và thư điện tử chiếm 5%. Bưu phẩm lai ghép chưa có sự 
thống kê. Dựa trên nghiên cứu này, vào năm 1995 tổng khối 
lượng bưu phẩm của thế giới đạt 408.000 triệu bưu phẩm, 
khối lượng bưu phẩm truyền thông tương đương của thế giới 
(hay còn gọi là “thư tín) theo yêu cầu là 2.015.000 triệu bưu 
phẩm. 

Hình thức truyền thông một-tới- một thông qua các 
phương tiện vận tải thông thường nay đã chuyển dân sang 
truyền thông bằng phương tiện điện tử/điện từ đặc biệt là 
trong vòng ð0 năm qua. Việc giảm thị phần khối lượng thư 
tín vật lý trên thị trường truyền thông là một xu hướng tất 
yếu. 

Dự án Bưu chính 2005 của UPU nhận định truyền thông 
điện tử sẽ tăng trưởng gấp hai lần so với thư tín vật lý và 
tăng 60% so với tốc độ tăng trưởng GDP (tổng sản phẩm quốc 
nội) trong mười năm đến năm 2005. Trong thời gian này, thị 
trường truyền thông nhìn chung sẽ tăng trưởng 5,6%/năm, 
thư tín vật lý chỉ tăng 2,5% hàng năm. 

Mặc dù nền kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng cho tới 
năm 2005 và khối lượng bưu chính cũng sẽ tăng, nhưng thị 


lỗ 


phần sẽ giảm. Tới năm 2005, thị phân thư tín vật lý chỉ 
chiếm một phần nhỏ, chưa đến 15% trên toàn bộ thị trường 
truyền thông. 

Trong giai đoạn 10 năm tới năm 2005, căn cứ vào tốc độ 
tăng trưởng khối lượng bưu phẩm thế giới trung bình là 
2,5%, các nước thu nhập cao và thấp sẽ có tốc độ tăng trưởng 
lưu lượng là 2,3% và 2%, ngược lại với các nước thu nhập 
trung bình là 5,8%. 

Đau năm 2005, tốc độ tăng trưởng của thị trường truyền: 
thông có thể dự đoán như sau: Riêng thương mại điện tử 
(TMĐT) sẽ mang lại sự thay đổi đáng kể cho các doanh 
nghiệp, các khách hàng, chính phủ và nền kinh tế các quốc 
gia. Sự phát triển của Internet và TMĐT vẫn còn non trẻ, là 
hai chứng minh của một làn sóng phát triển tương tự như 
trong thế kỷ IXX là ngành đường sắt và ngành ô tô trong thế 
kỷ XX. Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) xem 
TMĐT như là “một phẩn của quá trình thay đổi xã hội rộng 
lớn, được ghi nhận bởi xu hướng toàn cầu hóa các thị trường, 
sự hướng tới một nền kinh tế tri thức và thông tin... mà có 
thể tiếp tục tiến xa trong tương lai. 

Một giả định thận trọng là trong vòng từ nay đến năm 
2010, tốc độ tăng trưởng của ngành truyền thông hàng năm 
sẽ tiếp tục tăng 5% - một sự suy giảm tốc độ trong dự đoán 
tốc độ tăng trưởng 10 năm cho đến năm 2005. Nhiều sản 
phẩm và các dịch vụ mới sẽ tiếp tục được đưa vào thị trường 
~ một số thay thế trực tiếp phương tiện truyền thông viết, 
một số khác làm phong phú đữ liệu, giáo dục, thông tin và 
các lựa chọn giải trí hiện nay. Khách hàng có thể có được 
hàng loạt những sự lựa chọn phong phú. Trong khi đó thị 
phần thư tín vật lý sẽ tiếp tục giảm là điểu không tránh 
khỏi. Mặc dù thư tín vật lý có thể tiếp tục tăng trưởng ở tốc 
độ thấp hơn nền kinh tế nói chung. 


16 


Tuy nhiên, một kết luận quan trọng được đưa ra là bưu 
chính không phải là một “ngành xế chiểu", nó sẽ tiếp tục 
đóng một vai trò đáng kể trong hạ tầng cơ sở của nền kinh tế 
và xã hội. . 


1.3. PHÂN LOẠI CÁC NƯỚC THEO NHÓM THU NHẬP 


Thành phần thị trường trưyền thông năm 1995 đã phân 
biệt sự khác nhau đáng kể giữa các nước thu nhập thấp, 
trung bình và cao. Các tốc độ thay đổi trong mười năm sau 
năm 1995 cũng đã khá khác nhau như các bảng dưới đây: 


Bảng 1. Sự sụt giảm của thị trường truyền thông năm 1998 


= `~ Các nước Các nước Thế giới 
thu nhập thấp | thu nhập TP | thu nhập cao 
Thưtnvtlý —|Ì — 41w] — say 
| _— 186%] — 05% — 82%] 60m 
| _ 352%] — “9aa8| 
L— 03M — 123M sơn 


thu nhập thấp 
Chư | - 3875| — a8] — 1888| TRSN 
PB. —  JT MM| — ĐANE — SØ[ th 
Thuđệnd — -[— — la — 0w sưM 
[Phu phẩm lạighep|—— 288|—— 08M 


Thư tín vật lý hiện nay chiếm một thị phần rất cao chủ 
yếu ở các nước thu nhập thấp. Lưu lượng điện thoại và fax 
thống trị ở tất cả các nước trên thế giới. Thư điện tử đã nắm 


17 


giữ một thị phần đáng kể ở các nước thu nhập cao, phản ánh 
sự tham gia sớm của nước này vào lĩnh vực thư điện tử. 

Trong thập kỷ qua, thư điện tử đã xâm nhập đáng kể vào 
thị phần của tất cả phương tiện điện tử lẫn chuyển phát thư 
tín vật lý. Bưu phẩm lai ghép không được dự đoán là một 
dịch vụ tăng trưởng lồn. 


1.4. TIẾP CẬN VỚI CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG 


Tiếp cận các mạng lưới rõ ràng là quan trọng đối với việc 
sử dụng dịch vụ. Dự án bưu chính 2005 cho thấy vào năm 
1995, sự tiếp cận thư tín vật lý của công chúng đạt tỷ lệ 90% 
và ở một số nước con số này còn hơn, trừ châu Phi là 78%. 
Còn các doanh nghiệp bưu chính ở bất cứ nước nào cũng đạt 
tỷ lệ cao. 

Trong một thập kỷ qua, khoảng cách giữa các nước thu 
nhập cao và thấp về tiếp cận điện thoại, fax và thư điện tử đã 
được thu hẹp một cách đáng kể. Điều này phản ánh các cơ 
hội kinh doanh và thương mại nhìn chung tuân theo các xư 
hướng toàn cầu hóa và tự do hóa đang tác động vào các thị 
trường thế giới.. 


1.5. SỰ THAY THẾ VÀ BỔ SUNG 


Dự án Bưu chính 2005 cho thấy việc mất thị phần của thư 
tín vật lý chỉ bị tác động phần nào do "sự thay thế". Sự thay 
thế được định nghĩa là sự mất thị phần do khách bàng 
chuyển sang sử dụng các phương tiện truyền thông khác. Ví 
dụ, không phải tất cả các cuộc gọi điện thoại đều ảnh hưởng 
đến các bưu phẩm, dịch vụ phi thoại. 

Mức độ sẵn sàng của người sử dụng chuyển sang các dịch 
vụ khác (mức độ khả năng thay thế) thay đổi giữa các phân 
đoạn thị phần. Dựa trên những nghiên cứu được tiến hành ở 
châu Âu, mức độ về khả năng thay thế là thấp nhất đối với 


18 


hộ gia đình đến hộ gia đình và cao nhất đối với doanh nghiệp 
đến doanh nghiệp, với hộ gia đình đến doanh nghiệp và 
doanh nghiệp đến hộ gia đình là ở mức trung bình. Tuy 
nhiên, từ quan điểm của người tiêu dùng, mức độ thay thế 
liên quan chặt chẽ đến các đặc tính dịch vụ cụ thể và các đặc 
tính có thể đáp ứng yêu cầu của khách hàng như thế nào. 
Các yếu tố như tốc độ, sự đảm bảo, sự thoải mái khi sử dụng 
và độ tin cậy trong quá trình sản xuất sẽ ảnh hưởng đến 
khách hàng khi họ lựa chọn một phương tiện truyền thông, 
chứ không phải yếu tố về giá cả. Có thể nhận thấy rằng việc 
đánh giá những yếu tố thay thế là rất khó khăn, và những 
yếu tố này không đủ tin cậy để sử đụng trong các dự đoán 
nhu cầu. 

Thư tín vật lý trên thị trường phải chịu sự thay thế và bổ 
sung. Trong khi sự thay thế là chuyển đổi yêu cầu (và như 
vậy giảm yêu cầu đối với thư tín vật lý) từ thư tín vật lý thì 
sự bổ sung tạo ra một bưu phẩm song song. Một ví dụ về sự 
bổ sung là việc gửi fax và ngành Bưu chính sẽ gửi đi một 
thông Ì báo xác nhận đã gửi fax. Các ví dụ khác của sự bổ sung 
bao gồm việc gửi các catalogue như là gửi thư quảng cáo 
bằng thư điện tử hoặc việc chuyển phát các thông báo kế 
toán hàng tháng liên quan đến các thẻ tín dụng (như là sự 
thay thế hình thức thanh toán séc đã dẫn tới việc giảm khối 
lượng bưu phẩm). 

Báo cáo gần đây của OECD liên quan đến TMĐT đã đề cập: 

".„ với sự xuất hiện của công nghệ mới được phổ biến rộng 
rãi, đã có những dự đoán lạc quan và bỉ quan quá mức, mà 
nhìn chung là không chính xác (mua hàng qua Bưu điện 
không thay thế được kinh doanh bán lẻ truyền thống và máy 
video cassette (VCR) không thay thế được giáo viên). Đây 
không phải là lần đầu tiên tất cả các nước bị đặt vào sự 
truyền bá rộng rãi các công nghệ thông tin và truyền thông; 


19 


trong vòng hơn 20 năm từ 1874 đến 1895, máy đánh chữ, 
điện thoại, máy quay đĩa, đèn điện, phiếu đục lỗ, nhà máy 
thủy điện, tổng đài điện thoại tự động, điện ảnh và phát 
thanh đã được phát mình...". 

Cần cẩn trọng trong khi dự báo sự ảnh hưởng của công 
nghệ đối với khối lượng thư tín vật lý trong tương lai. 


Các dịch vụ bưu chính tìm kiếm chỗ đứng trực tuyến 


Việc thư điện tử ngày càng trở nên phổ biến cho thấy một 
dự báo đã quen thuộc hiện nay: đó là một công nghệ nhắn tin 
mới sẽ nhanh chóng chấm dứt nhu cầu gửi thư truyền thống. 
Nhưng ngay cả phát. thanh cũng không chấm dứt boàn toàn 
loại báo viết và truyền hình không thay thế được phát ' thanh, 
con người vẫn phải gửi thư theo kiểu "rùa bò” với số lượng 
lớn. 


Tuy nhiên, nhiều nhà khai thác dịch vụ bưu chính, trong 
đó có Bưu chính Mỹ và Canada đang chấp nhận rằng Web sẽ 
sớm thu hút những lượng thư lớn. Ngành Bưu chính vì vậy 
phải nhanh nhạy trong việc nắm bắt khách hàng muốn gì, có 
thể cung cấp công nghệ nào?. Trong tình hình đó, bưu chính 
phải chuẩn bị sẵn sàng thách thức trước Internet là một công 
nghệ có sức ảnh hưởng to lớn và hoàn toàn có thể làm giảm 
khối lượng bưu phẩm thông thường. Bao nhiêu và như thế 
nào thì thời gian sẽ trả lời. Nhưng đó cũng là một công nghệ 
hỗ trợ; chúng ta đã chứng kiến những cơ hội to lớn để có thể 
vươn tới nhiều khách hàng hơn theo cách giàu có hơn nhở có 
Internet. 

Để nắm được thị phần kinh doanh điện tử, các dịch vụ bưu 
chính sẽ không chỉ phải tạo ra hoặc cung cấp các dịch vụ trực 
tuyến hữu ích hỗ trợ cho các dịch vụ bưu chính hiện nay đơn 
giản hơn hoặc thuận tiện hơn nhưng cũng làm cho khách 
hàng nhận thức được các khả năng Web mới. 


20 


Nếu một người sử dụng muốn một dịch vụ thư điện tử 
được mã hóa thì người đó sẽ phải đến một công ty thư điện tử 
để thực hiện mã hóa. Suy nghĩ đầu tiên của người sử dụng là 
mong muốn không phải đi đến bưu cục mà vẫn thực hiện 
được việc đó. 


Chuẩn bị cho một tương lai điện tử 


Trong vòng 4 đến ð năm tới, Bưu chính Mỹ và Canada sẽ 
chứng kiến khối lượng bưu phẩm giảm đáng kể vì việc thanh 
toán và hiển thị hóa đơn cũng như các dịch vụ như bưu phẩm 
lớn và thiệp điện tử mục tiêu sẽ nhận được sự chú ý của 
khách hàng. 


Ngành Bưu chính - đang hướng tới tương lai, hướng tới 
TMĐT. Để khái niệm trực tuyến trở nên phổ biến hơn, Bưu 
chính Canada đã cung cấp hộp thư điện tử miễn phí cho 
người dùng thông qua trang web www.epost.ca, ở đó khách 
hàng có thể nhận thư một cách an toàn. Chương trình ban 
đầu được thiết lập để thanh toán và hiển thị hóa đơn trực 
tuyến nhưng đã được mở rộng do tiểm năng quảng cáo có 
mục tiêu. Các khách hàng hiện nay có thể lựa chọn trong số 
50 đến 100 nhà cung cấp và quyết. định chính xác quảng cáo 
của công ty nào mà họ muốn nhận. Hiện nay, chương trình 
này có khoảng 100.000 người tham gia. Bên cạnh đó, Bưu 
chính Canada đã mở dịch vụ bưu kiện điện tử (eParcel) và 
kho hàng điện tủ (eStore). Một phần mềm dựa trên web được 
phát triển trong nhà, dịch vụ bưu kiện điện tử có thể tích hợp 
với một địa chỉ của người bán lẻ giúp khách hàng có thể lựa 
chọn hình thức chuyển phát; cửa hàng điện tử, một ứng dụng 
trực tuyến, tạo ra một mặt tiền ảo kết hợp công nghệ bưu 
chính với một đường phố buôn bán ảo gồm khoảng 400 người 
bán lẻ. 


21 


Bưu chính Canada và Mỹ bị cuốn hút bởi dịch vụ PosteCS, 
một dịch vụ theo dõi và phân phát thư tín bảo đảm được mở 
từ tháng 4/2000 và cũng nhận được sự hỗ trợ của công ty La 
Poste của Pháp. Bưu chính Mỹ cũng hợp tác với CheckFEree 
để hình thành eBillPay, một dịch vụ thanh toán điện tử, 
cũng vào tháng 4/2000. Bên cạnh đó, Bưu chính Mỹ còn cung 
cấp nhãn bưu chính điện tử mà dấu thời gian và ngày được 
ghi lại trên văn bản hoặc tệp điện tử và thông báo cho người 
sử dụng can thiệp vào. 

Một điểu nữa mà Internet và công nghệ cho phép chúng ta 
giảm chỉ phí trong nước, và đó thực sự là một điểu đáng kể. 
Bưu chính sử dụng Internet như rất nhiều công ty khác là để 
giảm chị phí hành chính và sau đó thúc đầy hạ tầng để cải 
tiến các sản phẩm chính và cung cấp các sản phẩm khác liên 
quan đến Internet. CÀ 

Bưu chính Mỹ đã có một số dịch vụ kích thích nhu cầu của 
khách hàng, gồm có một địa chỉ web trung tâm để trình bày 
các thông tin về thay đổi địa chỉ và để lựa chọn công ty nào, 
như một tờ tạp chí hoặc các công ty bảo hiểm, tự động nhận 
địa chỉ cập nhật, và chương trình hộp thư điện tử an ninh 
của riêng Bưu chính Mỹ. 


Trông đợi truyền thống 


Một số nhà phân tích mong muốn Bưu chính Mỹ mở rộng 
phạm vi của mình và một loạt các dịch vụ trong kỷ nguyên 
Internet. Bưu chính Mỹ được xem như là một tổ chức hoàn 
thiện để ban hành các chứng thực số và chuyển tiền. 

Tại sao người sử dụng phải yêu cầu chuyển tiền và gửi nó 
đi cho ai đó? Tại sao họ không thể đi ra bưu cục và đưa cho 
bưu cục 20$ và lại để người nhận ra bưu cục và nhận nó, hãy 
cắt giảm thủ tục hành chính này. Khi khách hàng lên mạng, 
các dịch vụ bưu chính sẽ gặp phải vấn đề về chứng thực nhân 


22 


thân và các đối thủ cạnh tranh cũng cung cấp dịch vụ bưu 
chính. 


những nhà đầu tư lớn nhất vào công nghệ đọc ký tự quang và 
công nghệ tự động mới sẽ cho phép 80% thư viết tay mà máy 
tính có thể đọc được. 


23 


Chương 


MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC 
DỊCH VỤ BƯU CHÍNH 


2.1. DỊCH VỤ PHỔ CẬP 


Ô nhiều nước, phạm vi của dịch vụ phổ cập được định 
nghĩa đơn giản. Hơn 80% các nước không báo cáo được phạm 
ví của địch vụ phổ cập hoặc định nghĩa nó với những thuật 
ngữ chung chung. Điều này cho thấy là ở nhiều nước không 
thể có một định nghĩa về dịch vụ phổ cập với một vị thế pháp 
lý. 

Khoảng 20% các nước cho biết dịch vụ phổ cập được định 
nghĩa chính xác hơn trong những trường hợp của riêng nước 
họ, ngay cả trong luật pháp hoặc trong một số công cụ hợp 
đồng với chính phủ. Tuy nhiên, thậm chí ở những nước dường 
như các chỉ số số lượng cho phép giám sát hiệu quả hiệu suất 
thì trách nhiệm giải trình phải được cụ thể. Ví dụ, các tiêu 
chuẩn chất lượng phải đạt được, các dịch vụ cụ thể được cung 
cấp theo nghĩa vụ phổ cập dịch vụ, và các mục tiêu có thể xác 
định số lượng là những việc đóng góp vào "tiếp cận phổ cập", 
hoặc "giá cả hợp lý” tất cả cần phải được cụ thể. 

Liên quan đến mục đích của dịch vụ phổ cập, một điểm 
đặc trưng của dịch vụ phổ cập là dịch vụ bưu phẩm cơ bản có 


34 


nước. Tuy nhiên, giữa các nước vẫn có sự khác nhau. Ví dụ, 
bưu kiện phân biệt trọng lượng là thuộc về dịch vụ phổ cập ở 
một số nước còn một số nước khác thì không. Tương tự, các 
dịch vụ tài chính có thể là dịch vụ phổ cập ở một số nước còn 
ở một số nước khác thì không. Một số ví dụ khác tương tự, 
nghĩa vụ dịch vụ được mô tả về các điều kiện mạng lưới chứ 
không hẳn là các dịch vụ được cung cấp. 

Khi các chính phủ tiếp tục tách họ khỏi công việc chuyển 
phát trực tiếp các dịch vụ bưu chính, thì bắt buộc mục đích 
của dịch vụ phổ cập là nghĩa vụ của các nhà khai thác bưu 
chính, được xác định rõ ràng. Chỉ như vậy, hiệu suất mới có 
thể được kiểm soát một cách khách quan và được thực hiện 
có hiệu quả, chính xác. 


2.2. ĐỘC QUYỀN 


Sự độc quyền ở một số hình thức nhìn chung vẫn diễn ra 
trong ngành Bưu chính nhưng chỉ ở một số nước. Các nước đã 
bãi bố độc quyền bưu chính truyền thống gồm có Argentina, 
Thụy Điển, Phần Lan, Paraguay, New Zealand và Peru, Sự 
tự do hóa sâu rộng phải kể đến nước Đức và nhìn chung là 
các nước thuộc Liên minh châu Âu. 

Một thực tế hiện nay trong việc điều tiết các dịch vụ bưu 
chính là việc cấp phép cho các nhà khai thác. Thực tiễn này 
đã được áp đụng ở những nước mà vị thế của cấc nhà khai 
thác đã mang tính cạnh tranh chuyên nghiệp rõ ràng và 
chính sách của chính phủ thì lĩnh hoạt. 

Hệ thống cấp phép có một số ưu điểm là nó có thể đảm bảo 
các địch vụ chất lượng (ví dụ như quy định làm mới giấy 
phép) và cũng có thể được sử dụng để chia sẻ gánh nặng chỉ 
phí của dịch vụ phổ cập công bằng hơn giữa các nhà khai 
thác. 


25 


Thực tiễn cho thấy các dịch vụ chịu sự độc quyền thường 
là bưu phẩm thư, phần lớn nặng tới 1 kg, nhưng ở một số 
nước mức giới hạn có thể lên tới 2 kg. Ở một số nước khác, 
giới hạn độc quyền lên tới 5 hoặc 10 kg, có nước lên tới 30 kg. 
Thậm chí trong phạm vi tới 1kg vẫn có sự thay đổi đáng kể 
về mức giới hạn trọng lượng được áp dụng. Nhiều nước mức 
giới hạn này có thể giảm xuống 500 gr hoặc chỉ còn 250 gr, 
một số nước thậm chí chưa tới 20 gr. Các nước thuộc cộng 
đồng châu Âu đã giảm sự độc quyền xuống mức tối đa là 350 
gr và đã giảm cước phí 5 lần so với mức cước phí cơ bản; một 
số nước khác có các rào cản độc quyền thấp hơn. Trong tương 
lai, ở Liên minh châu Âu các mức độc quyền sẽ tiếp tục giảm 
và có thể dẫn tới sự chấm đứt độc quyền hoàn toàn. 

Ở một số nước, mức cước phí của bưu phẩm là một mức 
cước eơ bản được định sẵn để miễn mức độc quyền bưu phẩm 
thư. Đây là một biện pháp được đưa ra để cho phép các đối 
thủ cạnh tránh thuộc khu vực cổ phần có thể vận chuyển bưu 
phẩm khẩn cấp. 

Bưu kiện có trọng lượng tới 1kg sẽ nằm trong sự độc 
quyền và trong một số trường hợp là 2 kg; thường được tính 
là "các gói", "bưu phẩm” hoặc "giấy tờ". Sự độc quyền áp dụng 
gần như tuyệt đối với việc phát hành tem thư. 


2.3. THIẾT LẬP CÁC DỊCH VỤ VÀ CÁC MỨC CƯỚC PHÍ 
2.3.1. Các dịch vụ 


60% các nước, phạm vi dịch vụ được doanh nghiệp bưu 
chính cung cấp đo chính phủ quy định. 10% trong số các nước 
này, phạm vi này được luật pháp quy định, còn lại 50%, một 
bộ, là một cơ quan chủ quản, hoặc chính phủ về một mặt nào 
đó quyết định phạm vì này. 


26 


40% các nước còn lại, nhà khai thác bưu chính chứ không 
phải chính phủ sẽ thực hiện các quyết định. Nhóm các nước 
này bao gồm các nhà khai thác bưu chính có quan hệ pháp lý 
của các cơ quan chính phủ. - 

Chính xác mà nói ở hầu hết các nước, ở mức này hay mức 
khác, chính phủ quyết định quy mô dịch vụ. Từ quan điểm 
dịch vụ cung cấp cho khách hàng, nhà khai thác chứ không 
phải là chính phủ sẽ quyết định các dịch vụ nào cung cấp cho 
thị trường. Nhà khai thác bưu chính được khuyến khích bởi 
những động cơ kinh doanh, vì vậy họ phải thiết kế các sản 
phẩm mà thị trường yêu câu. 

Thậm chí ở nước nào mà dịch vụ phải chịu nghĩa vụ dịch 
vụ phổ cập, thì một điểu phù hợp là luật pháp chứ không 
phải là chính phủ điều tiết các quy định phạm vi dịch vụ phổ 
cập bắt buộc. Chỉ theo cách này, sự rõ ràng và thống nhất 
theo thời gian mới được duy trì và trách nhiệm giải trình của 
nhà khai thác mới được đảm bảo. 


2.3.2. Các mức cước phí 


Các số liệu cho thấy ở 86% các nước, chính phủ sẽ tham 
gìa quy định các mức cước phí bưu chính, ít nhất cho tới hiện 
nay khi các dịch vụ ưu tiên được quan tâm. Hình thức tham 
gia của chính phủ sẽ thay đổi từ việc thiết lập các mức cước 
phí sang việc xem xét và thiết lập các mức cước phí cụ thể, cả 
việc xem xét tuân thủ các thỏa thuận hợp đồng hoặc một 
công thức được thiết lập trước. 

Chính phủ tham gia quy định các mức cước phí dựa trên 
cơ sở kiểm tra và cân bằng quyền lực độc quyền của doanh 
nghiệp. Tuy nhiên, việc kiểm soát giá của chính phủ đôi khi 
dựa trên những yếu tố cần thiết lại gây ra sự thiệt hại cho 
những lợi ích thương mại của các doanh nghiệp bưu chính. 
Trong công cuộc chống lạm phát, các chính phủ đôi khi cảm 


27 


thấy họ cần phải lãnh đạo thông qua việc thực hiện những 
ràng buộc cước phí cho những doanh nghiệp họ sở hữu như 
doanh nghiệp Bưu chính. Chính sách kinh tế quốc gia chắc 
chắn quan trọng hơn bất kỳ một ngành nào, tuy nhiên nó 
không công bằng cho một ngành do sự thuận lợi đã được tách 
riêng. 

Kiểm soát mức cước phí bưu chính cùng với những yêu 
cầu về dịch vụ phổ cập (như cước phí phổ thông) đã làm 
chệch đáng kể các mức cước phí mà các doanh nghiệp có thể 
thiết lập - một lần nữa ảnh bưởng bất lợi tới công suất của họ 
để hoạt động thương mại. Những ảnh bưởng bất lợi trong 
việc thiết lập cước phí trỏ nên nghiêm trọng khi các thay đổi 
thị trường làm xói mòn hiệu lực của sự độc quyền. 

Kể từ khi bưu phẩm ưu tiên là sự kinh doanh cơ bản quan 
trọng của ngành Bưu chính, việc kiểm soát giá của chính phủ 
là một kiểm chế chính đối với công suất của các doanh 
nghiệp bưu chính để hoạt động có lãi. Một mục tiêu kinh 
doanh chắc chắn liên quan tới việc thiết lập cước phí cho tất 
cả các sản phẩm và các dịch vụ là một yêu cầu lớn của cải 
cách bưu chính. 


2.4. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 
9.4.1. Các biện pháp tài chính 


Khoảng 50% các công ty cho biết các biện pháp tài chính 
là để "kiếm lợi nhuận", trong khi 14% mục tiêu là hòa vốn, 
Trung bình khoảng 34% những tổn thất được bao cấp từ các 
nguồn kinh doanh khác do doanh nghiệp kinh doanh, ví dụ 
ngành viễn thông, ngân hàng hoặc đơn giản là các nguồn thu 
nhập của chính phủ. 

Trong khi những số liệu thống kê chưa được dự kiến cụ 
thể nhằm kết luận những chính sách tài chính của các cơ 
quan Bưu chính, thì tỷ lệ các đơn vị tiến tới trang trải đầy đủ 


28 


các chi phí đang tăng lên. Điều này dường như cho thấy sự 
tiến bộ trong việc hướng tới sự quản lý tài chính có. trách 
nhiệm đang diễn ra ở những nước thực hiện cải cách bưu 
chính. 


9.4.2. Các kết quả tài chính 


Kết quả tài chính được thể hiện bằng các con số cho thấy, 
không phải tất cả các công ty đều đạt được lợi nhuận. 42% 
các doanh nghiệp báo cáo có lợi nhuận, 6% hòa vốn và trung 
bình hơn 50% bị thâm hụt và thua lỗ. 

Những kết quả này cho thấy một số công ty đang đạt được 
với sự ổn định tài chính trong một giai đoạn dài hơn, những 
thâm hụt/thua lỗ sẽ được xem xét trong thời gian chuyển đổi. 


2.5. NGUỒN NHÂN LỰC 
2.5.1. Tình hình nhân sự 


85% các công ty tham gia vào dự án bưu chính 2005 cho 
biết nhân sự của họ đều là nhân viên nhà nước hoặc có một 
vị trí tương tự. Thậm chí ở những công ty sáp nhập riêng rẽ 
đã được thành lập để thực hiện các dịch vụ bưu chính, lao 
động tiếp tục được duy trì là đội ngũ nhân viên nhà nước; và 
điều này gây nên tính nhạy cảm khi chính phủ xem xét vấn 
để cải cách. Mặc dù đã có nhiều tiến bộ trong các lĩnh vực 
khác của cải cách bưu chính, nhưng việc làm dường như 
trong phần lớn các trường hợp vẫn gây ra trở ngại. 

Trung bình khoảng 15% bao gồm cả các công ty trách 
nhiệm hữu hạn (TNHH) do chính phủ sở hữu đã được thành 
lập để quản lý các dịch vụ bưu chính nhà nước và một số các 
công ty khác đã bắt đầu được cổ phần hóa (cổ phần của nó do 
cổ phẩnsở hữu). : 

Một số lao động bưu chính được phân loại, vì có sự phân 
loại tình trạng bưu chính riêng trong phạm trù chung về 


29 


"nhân sự nhà nước". Các điều khoản và điều kiện được đề ra, 
tuy nhiên các điều khoản này vẫn tương tự với những điều 
khoản và điều kiện của phần lớn các viên chức nhà nước. 


9.5.3. Sự thiết lập tiền thưởng và mức thưởng 


Ở nhiều nước, quản lý nguồn nhân lực phụ thuộc vào các 
chính sách nhà nước. đặc biệt ở những nước mà bưu chính 
liên quan tới "công vụ nhà nước". Khoảng 65% câu trả lời cho 
thấy mức thưởng thông thường là "có thể so sánh với các 
ngành tương tự". Điều này không mấy ngạc nhiên trong một 
ngành như ngành Bưu chính, độc quyền trong khu vực công 
ỏ tất cả các nước. 

Thú vị hơn là, thậm chí trong khu vực công, ở gần 20% các 
nước, lao động bưu chính được báo cáo là được thưởng ở "mức 
thếp hơn các ngành tương tự”. Điều này có nghĩa là mức 
thưởng thấp hơn cho lao động bưu chính có thể quy cho mức 
kỹ năng thấp hơn, tiếp đó là điểu này gây ra một vấn đề 
_ quản lý nghiêm túc, đặc biệt là cho các doanh nghiệp phải 
đối mặt với cạnh tranh ngày càng lớn từ phía công nghệ và 
các đổi thủ cạnh tranh khác. 


30 


Chương 


CẢI CÁCH BƯU CHÍNH: 
Ö CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 


3.1. CẢI CÁCH Ở MỘT SỐ NUỐC ĐANG PHÁT TRIỂN 
8.1.1. Costa Rica 


Costa Rica là một đất nước nhiệt đới, nhỏ với 4 triệu dân 
nằm ở Trung Mỹ, tiếp giáp với Đại Tây Dương và Thái Bình 
Dương. Nền kinh tế dựa chủ yếu vào nông nghiệp và du lịch, 
với ngành công nghiệp và sản xuất đang phát triển. Trong 
những năm gần đây, ngành sẵn xuất linh kiện điện tử vô 
tuyến và máy tính đang có những bước phát triển đáng kể. 

Gần 50% dân số nước này sống ở thành thị. Trình độ dân 
trí đạt tỷ lệ 95% nhờ có những tiến bộ gần đây trong giáo 
dục. Costa Rica được xếp là nước đang phát triển có thu nhập 
trung bình thấp (Theo xếp hạng của WB năm 2000). Năm 
2002 tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Costa Rica xấp xỉ 
16,9 tỷ USD. Trong vòng 10 năm qua, GDP hàng năm tăng 
từ 3 đến 4,5%, và lạm phát dao động trong khoảng 10%. Tỷ lệ 
thất nghiệp từ 5 đến 7%. Các phương tiện truyền thông đã 
đạt được mức độ phát triển nhất định, 90% dân số đã có điện 
thoại cố định (22 máy/100 dân). 


31 


Môi trường củi cách 

Costa Rica đã tiến hành một chương trình tăng cường đầu 
tư nước ngoài, kiểm soát chỉ tiêu khu vực nhà nước và hội 
nhập kinh tế với các nước Trung Mỹ và các đối tác nước ngoài 
khác. Trong những năm gân đây, các cơ quan nhà nước đã 
trao quyền độc lập điều hành cho nhiều ngành trong đó có 
ngành viễn thông, điện lực và hệ thống ngân hàng quốc gia. 
Tuy vậy vẫn có những hạn chế của nhà nước trong việc tiến 
tới cổ phần hoá các ngành này mặc dù trong ngành Ngân 
hàng đã có những tiến bộ đáng kể. 
Thị trường bưu chính 

Thị trường Bưu chính ở Costa Rica còn nhỏ đo quy mô nền 
kinh tế và một thực tế là Costa Rica không có một hệ thống 
địa chỉ thành thị để nhận biết các tuyến đường phố và từng 
toà nhà. Vì vậy, các điểm chuyển phát được thiết kế dựa trên 
nhiều cách, có thể dựa trên khoảng cách từ điểm phát đến 
nhiều vị trí tham chiếu được biết trước. Kết quả là hơn 60% 
khối lượng bưu phẩm được chuyển phát đến các thùng thư 
bưu chính. Việc thiếu một hệ thống địa chỉ được tiêu chuẩn 
hoá đã hạn chế những nỗ lực để tăng hiệu suất thông qua 
việc tự động hoá và các thủ tục bưu chính hiện đại khác. 

Toàn bộ khối lượng bưu chính xấp xỉ 65 triệu bưu 
phẩm/năm và trung bình 18 bưu phẩm/người/năm, trong khi 
đó Trung Mỹ trung bình là 10/bưu phẩm/ngườinăm và châu 
Mỹ La-tinh là 15 bưu phẩm/ngườưnăm. 8ð% của tổng khối 
lượng bưu phẩm này là thư tín thương mại và của chính phủ. 
Nhà khai thác công khai thác 43% và 73% các sản phẩm bưu 
chính truyền thống trên thị trường bưu chính trong nước và 
quốc tế. Và một phần rất nhỏ thị trường do các công ty khai 
thác quốc tế như DHL, UPS, FEDEX và TNT thống trị. 


32 


Cơ cấu nhà khai thác công cộng uò hiệu suất trước khi cải cách 

Trước năm 1986, cơ:quan Bưu chính của Costa Rica hoạt 
động với tư cách là mật bộ phận của Cơ quan Truyền thông 
quốc gia thuộc Bộ Nội vụ. Các luật Bưu chính lần đầu tiên 
được hình thành vào năm 1885 và được sửa đổi năm 1995 và 
1975. Định hướng các vấn đề bưu chính được Ủy ban quốc gia 
về Truyền thông giám sát và tổng giám đốc điều hành theo 
định hướng của Ủy ban. Cơ quan Bưu chính nắm giữ độc 
quyền về các sản phẩm bưu chính và chí phối tất cả các điều 
luật bưu chính, tuy nhiên thì các quy định này đã không 
được tuân thủ và thường xuyên bị bỏ qua. 

Giá cước của tất cả các dịch vụ bưu chính do Bộ Nội vụ 
quyết định. Tất cả các chỉ phí cho nhận sự (xấp xỉ 70% tổng 
chì phí) được thanh toán ngoài ngân sách nhà nước, trong 
khi các chỉ phí khác cũng được thanh toán ngoài quỹ kinh 
doanh. Hiệu suất tài chính hàng năm là âm trong vòng 3 
năm trước năm 1999 vá chính phủ hàng năm phải bao cấp 
tổng số gần 679% tổng thu nhập (Bảng 3.1). 


16 ˆ 
È 


10-' 
Hz L- 
96 97 98 99 2000 


Bợinhận 79D 77 91 102 106. 
TNChỉ phí 95 9,3 9,5 10,1 10,5 
HBổ 6 58 41 0 0, 


Bảng 3.1. Kết quả tài chính Bưu chính (triệu USD) 
33 


 Lunu 


10 


“ng g7 - 98 98 3000 
WTrongnước 171 211 211 233 242 
NGuếc tế 41 41 41 4,2 4.2 
[lTổng 212 229 252 274 984 


Bảng 3.2. Khối lượng khai thác quốc gia (triệu bưu phẩm) 


Mạng lưới Bưu chính phụ thuộc vào một trung tâm chia 
chọn thư phục vụ tới 160 quầy giao dịch, 60.000 điểm bưu 
điện, và 350 tuyến chuyển phát trong đó bao gồm cả khu vực 
nông thông. Hiệu suất hàng năm (được tính bằng số bưu : 
phẩm/nhân viên) trung. bình 21.000 bưu phẩm/người/năm 
trong 5 năm so với trung bình trong khu vực là 11,000 bưu 
phẩm đối với tất cả cơ quan Bưu chính của các nước Trung 
Mỹ khác. 


Chiến lược cải cách Bưu chính 


Đầu năm 1996, Chính phủ Costa Rica bắt đầu quá trình 
cải cách. phát huy tối đa sự đóng góp của ngành Bưu chính 
vào sự phát triển kinh tế nói chung. Chiến lược tổng thể cho 
quá trình cải cách này được dựa trên sáu chiến lược lớn: 

Hình thành một dịch vụ bưu chính mới với quyền tự 
quyết cao để cạnh tranh hiệu quả và kinh tế. 


-_ Chấm đứt sự bao cấp của chính phủ đối với dịch vụ bưu 
chính. : 


34 


- Xác định các mục tiêu hành động và tài chính chọ dịch 
vụ bưu chính đảm bảo cho sự phát triển trong tương 
lai. 

- Động lực tiểm năng giữa các sản phẩm bưu chính và 

phương tiện truyền thông số hiện nay. Ta 

- Hỗ trợ tài chính phát triển bưu chính quốc gia thông 

qua việc tăng thuế gắn chặt với việc cải thiện dịch vụ, 
sự tìn cậy, hình ảnh và trách nhiệm 

-_ Sử dụng quan điểm mới trong kính doanh bưu chính để 

thúc đẩy sự tham gia của thành phần kinh tế cổ 
phẩnthông qua các liên danh và đối tác. 

Bước đi đầu tiên là dự thảo thành một luật bưu chính mới 
năm 1996, hình thành nên một doanh nghiệp nhà nước hoạt 
động độc lập theo điều lệ như của các công ty cổ phần với tên 
gọi Correos de Costa Rica, 5.A. Ngành Bưu chính được xem 
như là một ngành được quốc gia ưu tiên và có nhiệm vụ đảm 
bảo dịch vụ bưu chính phổ cập (được định nghĩa là LC trong 
Công ước UPU) và được tái khẳng định như là một nhiệm vụ 
quốc gia. Correos de Costa Rica, S.A có trách nhiệm thực 
hiện mức độ phổ cập dịch vụ. Một chức năng luật riêng rẽ 
cũng được thiết lập giữa Bộ Nột vụ và Cơ quan điều hành các 
dịch vụ công cộng, một thực thể độc lập, có trách nhiệm đàm 
phán về cước thư dịch vụ phổ cập với Correos de Costa điica, 
S.A, Người điều hành có trách nhiệm ban hành các giấy phép 
(thời hạn tối đa 5 năm) và thiết lập phí giấy phép cho các nhà 
khai thác cổ phẩnmuốn cung cấp các sản phẩm trong lĩnh 
vực dịch vụ phổ cập. Còn lại tất cả các sản phẩm khác được 
tự do cạnh tranh. 

Cuối cùng và có thể là đáng kể nhất đó là luật bưu chính 
mới đã cho thành lập một Ủy ban dịch vụ bưu chính mới và 
hình thành một số cơ quan địa phương để xây dựng một hệ 
thống địa chỉ tổng thể cho Costa Rica. 


35 


Các hết quả đạt được 


Luật Bưu chính mới ban hành tháng 4 năm 1998 và có 
hiệu lực trong cùng năm đó; và các kết quả đạt được là rõ 
ràng. Trợ cấp chính phủ chấm đứt vào năm 1999 và lần đầu 
tiên lợi nhuận bưu chính cao hơn chi phí (Bảng 3.1). Lưu 
lượng bưu chính tăng lên xấp xỉ 7%/năm. 

Cước phí được tăng lên để đầu tư vào hạ tầng cơ sở và 
nâng cao chất lượng dịch vụ (Bảng 3.2). Vào tháng 9 năm 
1998, giá trung bình tăng lên khoảng 50%. Mức cước cho thư 
nặng 20gr đầu tiên từ 0,08 USD tăng lên 0,11 USD và vào 
tháng 12 năm 9000 tăng lên 0,16 USD. Các kế hoạch tăng 
cước phí cho thời điểm cuối cùng lên 0,20 USD là vào năm 
2001. 

Lưu lượng bưu chính vẫn liên tục tăng mặc dù chỉ phí 
tăng do yêu cầu về chất lượng dịch vụ tăng. 85% lưu lượng 
thư của Correos de Costa Rica, S.A được chuyển phát theo 
hình thức D+2 ở khu vực thành thị và hình thức D+4 ở các 
vùng còn lại. Các chỉ phí vẫn duy trì ổn định mặc dù số lượng 
lao động trong ngành Bưu chính tăng lên. Sau đợt đầu cắt 
giảm 300 nhân viên tự nguyện nghỉ hưu (tổng số 1280 nhân 
viên), lại có thêm 150 nhân viên mới. Số nhân viên mới này 
nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển phát trên mạng lưới và các 
dịch vụ đặc biệt cho các khách hàng kinh doanh lớn đang sử 
dụng các dịch vụ chuyển phát của riêng họ và từ các nhà 
cung cấp khác. Correos de Costa Rica, S.A cũng đã thực hiện 
đầu tư vào các hệ thống thông tin và công nghệ. 

Một số lĩnh vực khác cũng được quan tâm đầu tư đó là đào 
tạo quản lý, CNTT, phương tiện và thiết bị vận hành. Điều 
này làm tăng công suất mạng và cho phép Correos đáp ứng 
các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, cải thiện đáng kể 
hiệu suất và hình ảnh của dịch vụ bưu chính. 


36 


Các hợp đồng và liên doanh đã được thực hiện giữa các cơ 
quan chính phủ và với khu vực tư nhân, cả trong và ngoài 
nước để mở rộng phạm vi sản phẩm và dịch vụ cung cấp và 
gia tăng giá trị cho mạng lưới bán lẻ. Những liên danh này 
gồm liên kết với Ngân hàng Costa Rica trong các dịch vụ tài 
chính, với Radiográũñca Costarricense trong các dịch vụ 
lnternet (xem đặc điểm riêng dưới đây) và với các cơ quan 
Bưu chính quốc tế để phát triển và hiện đại thư ưu tiên, bưu 
kiện và mạng lưới. Các quầy giao dịch bưu chính cũng bán cả 
thẻ điện thoại, sản phẩm thủ công địa phương và bảo hiểm. 
Cóc kết luận 

Correos de Costa Rica, S.A đã thực hiện cải cách luật như 
là nền tẳng cho việc xây dựng một loại hình kinh doanh bưu 
chính với xu hướng thương mại và phản ứng nhanh nhạy 
hơn. Việc cải cách này do quản lý bưu chính thúc đẩy và nó 
đã nhận được sự cổ vũ và chỉ đạo thường xuyên từ phía chính 


35 : .. ¬ —.— —— -- -—. =1 


ƒ- - ©- - - Cước phí (USD) | 


|~ ®#= Q6 (Những ngày 

Ỉ phân phát giảm) 

—&——[uu lượng (triệu 
bưu phẩm) 


'—XC—Nghìn bưu — ` 
' phẩm/người lao Ì 


động 
:—®— Doanh thu hàng ' 
nghìn/người lao ˆ 
. động. 


Bảng 3.3. Cải thiện chất lượng uà năng suất 
cùng uới uiệc tăng cước phí 


37 


phủ. Correos de Costa Rica, S.A đã đạt được sự thành công 
về tài chính và hoạt động so với trước đây và đã hạn chế được 
gánh nặng về tài chính cho chính phủ. Khách hàng sẽ có một 
hình ảnh tin cậy về ngành Bưu chính và hơn thế nữa họ còn 
coi Correos như là nhà cung cấp truyền thông của họ. ˆ 

Chiến lược tăng công suất đã thực hiện được khi đi đôi với 
nhu cầu thực tế cho phép Correos de Costa Rica, S.A quản lý 
chi phí trong khi đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao về các 
sản phẩm của công ty. 

Trong khi sự tiến bộ đã đạt được nhờ vào các nguồn lực nội 
tại, những cải tiến đáng kể của nhà khai thác quốc gia này 
cũng như sự phát triển toàn diện của ngành bưu chính cần 
đến sự đầu tư đáng kể, kinh nghiệm và công nghệ từ bên 
ngoài trong đó có các đối tác cùng với các cổ đông khác. 
Correos de Costa Rica, S.A đã hợp tác với WB và các chuyên 
gia quốc tế để xây đựng một dự án phát triển năm năm xác 
định các mục tiêu, chiến lược và mức độ đầu tư (xấp xỉ 23 
triệu USD). 


Đặc điểm riêng: “Correos.com” - kết hợp bưu chính 
và công nghệ số 


Để phát huy tối đa sự đóng góp của mình vào sự phát 
triển kinh tế, địch vụ bưu chính của tương lai cần cung cấp 
truyền thông phiên bản cứng và các sản phẩm thư/số tích 
hợp trong khi đồng thời cung cấp truy nhập Internet và 
thương mại điện tử. Tương lai đó đang diễn ra ở Costa Rica. 

Công ty Bưu chính con “Correos.com”, được sự hỗ trợ của 
Chính phủ Costa Rica và các cơ quan Viễn thông quốc gia bắt 
đầu cung cấp các địch vụ Internet thông qua các đại lý bán lẻ 
vào giữa năm 2000. Như một phần của dự án liên doanh, các 
công dân của Costa Rica có thể sử dụng số nhận thực quốc 
gia như một địa chỉ thư điện tử (email) và truy nhập Internet 


38 


miễn phí 10 phút/ngày ở các bưu cục. Các công dân có thể 
truy nhập Internet ở các địa điểm bằng cách mua thẻ trả 
trước. R 


Correos de Costa Rica, SA đã lắp đặt 80 phòng máy tính 
công cộng ở 30 địa phương và có kế hoạch mở rộng lớn trong 
vòng 3 năm. Rõ ràng điều này sẽ giúp cho mọi người dân có 
thể tiếp cận với truyền thông ở mọi nơi thuận tiện. Điều này 
cũng cho phép Correos phát triển các sản phẩm và dịch vụ 
tích hợp mới đáp ứng các nhu cầu mới của khách hàng điện 
tử, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ tài chính. Cuối cùng, hệ 
thống các bưu cục cung cấp dịch vụ Internet cũng sẽ mổ rộng 
việc sử dụng CNTT như là một công cụ quản lý bưu chính. 

Việc mở rộng các dịch vụ bưu chính nternet này sẽ được 
kết hợp với việc xây dựng một hệ thống địa chỉ quốc gia 
nhằm đưa ra một cách tiếp cận hợp tác mới để đảm bảo các 
dịch vụ truyền thông phổ cập đến được với tất cả người dân 
Costa Rica. ' 


Ví dụ của Costa Rica cũng là những bài học quý báu cho 
các dịch vụ bưu chính ở câ các nước đang phát triển và các 
nước công nghiệp. Nếu sự chuyển đổi các bưu cục thành các 
trung tâm truyền thông” có thể đáp ứng các nhu cầu mới và 
không ngừng đòi hỏi sự thông tin nhanh, rẻ và tin cậy hơn, 
li: đó là các địch vụ bưu chính phải là vai trò chính trong 


kỹ nguyên số, 


3.1.2. Bưu chính Indonesia 


Nước Cộng hoà Indonesia 

_ Nước cộng hòa Indonesia là một nước nằm ở khu vực Đông 
Nam Á có diện tích gần 2 triệu km”. Dân số 904 triệu người, 
Indonesia là nước đông dân thứ tư trên thế giới. Indonesia là 
một quần đảo gồm 17.000 hòn đảo, trong đó 6000 hòn đảo có 


39 


người sình sống. Indonesia là nước có khí hậu xích đạo. Nền 
kinh tế dựa trên nông nghiệp (41,2%), thương mại (19,8%), 
các dịch vụ công cộng (13,7%) và sản xuất (12,9%). Gần 60% 
dân số sống ở nông thôn. 

Indonesia là một nước đang phát triển thu nhập thấp, với 
tiểm năng lớn nước này đang chuyển dần sang nước có thu 
nhập trung bình; GDP năm 2009 là 172,9 tỷ USD với tỷ lệ 
tăng trưởng hàng năm là 3,7%, thu nhập bình quân đầu 
người 796USD. Lạm phát đã giảm đáng kể trong những năm 
gần đây từ 77% xuống cồn có 2%, 

Môi trường cởi cách 

Trong thập kỷ trước khủng hoảng kinh tế 1997 - 1998, 
Indonesia đã đạt được sự tăng trưởng kinh tế đáng kể và là 
một trong những nền kinh tế nổi bật của khu vực Đông Á. 
Tăng trưởng GDP đạt khá cao trên 7,8% năm 1996 và đạt 
bình quân đầu người gần 1000USD, Khủng hoẳng kinh tế 
tạm thời đã làm giảm tốc độ phát triển nhưng không ảnh 
hưởng đến cải cách kính tế và hành chính. N hững cải cách 
này nhằm giảm dân những rào cản về mặt hành chính đối 
với hoạt động kinh tế. Vào cuối năm 2000, tình hình kinh tế 
đã được cải thiện đáng kể và môi trường cạnh tranh lại trở 
nên sôi động. 

Một phần của môi trường cải cách tổng thể đã có tính 
quyết định tới việc cải cách và mở rộng sự tiếp cận tới các 
dịch vụ cơ bản bao gồm các dịch vụ thông tin, tới tất cả mọi 
tầng lớp xã hội và mợi vùng của đất nước, Đây được xem nhự 
là một yếu tố quan trọng trong việc giảm đới nghèo và đảm 
bảo sự cạnh tranh của Indonesia trên các thị trường thông 
tin toàn cầu. Đẩy mạnh việc tham gìa của khu vực cổ 
phẩnvào việc cung cấp các dịch vụ này cũng được xem là một 
yếu tố quan trọng trong công cuộc hiện đại hoá và mở rộng 


40 


các thành phần kinh tế tham gia vào lĩnh vực hoạt động bưu 
chính. 


Thị trường Bưu chúuh 


Tổng khối lượng bưu chính (bao gồm tổng số lượng bưu 
phẩm trong nước và tổng số › lượng bưu phẩm đi quốc tế) được 
nhà khai thác công cộng PT Pos Indonesia khai thác trong 
nằm 1998 là 690,6 triệu bưu phẩm, xấp xỉ 3,38 bưu 
phẩm/đầu người/năm. Tỷ lệ dân số biết đọc ở Indonesia cao 
(85%) và tỷ lệ hoạt động kinh tế cao phải được tính đến mặc 
dù không nhiều và là dấu hiệu của việc gia tăng hiệu quả về 
lưu lượng bưu chính. 


Nhà khai thác bưu chính công cộng có nhiệm : vụ cung cấp 
dịch vụ phổ cập ở Indonesia. Tuy nhiên có hơn 600 công ty 
độc lập được cấp giấy phép hoạt động chủ yếu ở các các thành 
phố và thị trấn lớn. Bên cạnh các công ty bưu chính này, các 
công ty vận tải và bốc xếp cũng tham gia hoạt động trong 
lĩnh vực thư tín và bưu phẩm. Khối lượng thư bị giảm thấp 
trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997 - 1998 và các 
nghĩa vụ phải thực hiện phổ cập dịch vụ (200.000 cửa hàng 
bán lẻ trải dài 2 triệu km?) khiến nhà khai thác bưu chính 
nước này phải liên tục tạo ra những cơ hội để gia tăng giá trị 
cho mạng lưới dịch vụ bưu chính cơ bản, 

Cơ cấu uà hiệu quả của nhà khai thác công cộng trước khi cải cách 

Trong khi nhà khai thác bưu chính công cộng tách khỏi 
ngành Viễn thông năm 1965 nhưng vẫn nằm trong cùng một 
bộ với tư cách là một cơ quan thuộc chính phủ cho đến năm 
18995. Trong thời gian này, chính phủ vừa đồng vai trỏ là nhà 
khai thác vừa đóng vai trò quản lý thị trường bưu chính. Nhà 
khai thác công cộng độc quyển trong việc thu gom, vận tải và 
phát thư, bưu thiếp. 


41 


Sự quản lý là tập trung hoá và không dựa vào nhu cầu 
cạnh tranh trong một thị trường bưu chính đang phát triển. 
Trên thực tế, bộ máy không có chức năng tiếp thị và do đó 
việc nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm hầu như 
không có. : 

Nhìn chung, các thủ tục thanh toán tài chính được chấp 
nhận cho ngành Bưu chính không được thực hiện cho đến 
năm 1995, và do vậy bất cứ một thông tin tài chính nào chỉ 
được xem như là thông số của các xu hướng. 

Quá trùnh cải cách 
Giai đoạn 1 - Chuyển đổi sang mô hình uăn hoá binh doanh 
(198ã - 1999) 

Quá trình cải cách ngành Bưu chính bắt đầu đầu năm 
1995 với việc thành lập một doanh nghiệp Bưu chính độc lập 
với tên gọi PT Pos Indonesia với tư cách là một công ty nhà 
nước hoạt động theo các điều luật của Tổng cục Bưu chính 
(DG Postel) quy định. DG Postel có nhiệm vụ hoạch định 
chính sách bưu chính tổng thể cũng như duy trì hệ thống 
bưu chính quốc gia. Trách nhiệm giám sát hoạt động của PT 
Pos Indonesia cùng với việc hướng dẫn chính sách được DG 
Postel thực hiện dưới sự quản lý của Bộ Truyền thông. 

Quyển hoạch định chính sách và quản lý của PT Pos 
Indonesia đã ngày càng lớn lên và cơ cấu nội bộ được sắp xếp 
lại theo các định hướng thương mại hơn. PT Pos Indonesia 
được tổ chức thành năm đơn vị dịch vụ tập trung vào vận tải, 
tem, công nghệ và các hệ thống thông tìn, bưu kiện và tài 
sản. PT Post lập kế hoạch chiến lược, trọng tâm được đặt vào 
phát triển kinh doanh và quảng cáo để đáp ứng các nhu cầu 
liên tục thay đổi của khách hàng. 

Chính phủ Indonesia đã đưa ra một chính sách khách 
bàng liên quan đến hệ thống bưu chính quốc gia. Như một 


42 


ưu tiên hàng đầu, Chính phủ quyết định mở rộng mạng lưới 
của PT Pos Indonesia đến với khách hàng thuộc đủ các thành 
phần, kinh tế, xã hội và giáo dục. Đây là một yếu tố quyết 
định trong tổng thể xu hướng nhằm mở rộng sự tiếp cận với 
các hệ thống thông tìn và cho thấy sự ủng hộ của chính phủ 
đối với sự phát triển Bưu chính coi Bưu chính là một thành 
phần quan trọng trong việc xây dựng kinh tế và xoá đói giảm 
nghèo. 
Cúc bết quả của giai đoạn 1 

Các kết quả tài chính từ việc thương mại hoá có được dựa 
trên việc kiểm toán từ bên ngoài của PT Pos Indonesia cho 
ba năm đầu tiên của giai đoạn 1 cho thấy những kết quả khả 
quan hơn nhiều so với những năm trước cải cách. Những kết 
quả này thậm chí ấn tượng hơn nhiều bởi vì nó bao gồm cả 
việc thanh toán tiền lãi cho các khoản vay của chính phủ. 
dành cho một doanh nghiệp mới. 


Bảng 3.4. Các kết quả tài chính của PT Pos Indonesia 
từ năm 199ð - 1999 (Triệu rupi) 


| Năm 9| s | 9|  % 
F4 
_504-800 | 


Một mục tiêu quan trọng khác của chính phủ là mở rộng 
dịch vụ cũng đã đạt được, số các đơn vị bưu chính đã tăng lên 
gấp ba từ năm 1994 đến năm 1998. Tuy nhiên, sự bao phủ 
của mạng lưới bưu chính rộng khắp đã đạt được với chỉ phí 
thấp nhất vì gần như tất cả các đơn vị mới là những đơn vị 
được miễn thuế. Điều này cũng có nghĩa là tổng chỉ phí cho 
người lao động giảm xuống trong cùng thời kỳ (Bảng 3.6) và 


4ã 


35.000 
30.000 
2ö.000 
20.000 
15.000 
10.000 
5.000 

' N 

——®——— Dưu cục 


— + Đại lý | 8.647 9.316 11.237 14.987 | 16.200 17.500 
- @ - - Nhân viên 30.405 |2 29.280 29. 330 | 28.667 2ï. 793 26.117 


Bảng 3.5. Sự mở rộng uùng phục uụ của dự án cải cách giai đoạn 1 


(Nguồn UPU) 


cho phép sự tham gia của khu vực cổ phần tham gia vào hoạt 
động bưu chính tăng lên. 

Bên cạnh đó, năm 1997 việc thương mại hoá các hoạt động 
của PT Pos Indonesia với việc mở rộng cơ sở khách hàng và 
thu hút sự chú ý trực tiếp đối với khách hàng gửi thư với số 
lượng lớn đã dẫn tới lưu lượng thư tăng lên đáng kể (26%) và 
hiệu suất (34%) trước khi có những ảnh hưởng toàn điện của 
cuộc khủng hoảng kinh tế tác động tới hoạt động bưu chính 
(Bảng 3.7). PT Pos Indonesia đã phải điều chỉnh khối lượng 
thư bắt đầu vào năm 1998 trong khi đó phải đối mặt với sự 
cạnh tranh khốc liệt (với các hãng DHL, Federal Express, 
UPS, TNT...) về chuyển phát nhanh và bảo hiểm. Bằng việc 
phấn đấu nỗ lực để nâng cấp toàn bộ các sản phẩm, PT Pos 
đã kiểm soát được thị phần. 


44 


m——>——^>——"—~ = =] 
200 3 


100 : s—_` sa & & —¿ 
0 


he ®- - Bản lượng thư 

—-R—— Năng suất (Trăm 
bưu phẩm/nhân 
viên) 


Bảng 3.6. Sự gia tăng lưu I ượng uà hiệu suất 


Giai đoạn 2 - tái cơ cấu oà tổ chức (1999 - 2008) 


Giai đoạn 2 của dự án cải cách khu vực Bưu chính là cơ 
cấu và thiết kế lại khu vực truyền thông từ năm 1999 đến 
2003. Dự án này đã nhận được sự tài trợ đáng kể từ WB, với 
những mục tiêu sau: 


1, Mở rộng và tăng cường mạng lưới truyền thông và 
thông tin để hỗ trợ sự phát triển kinh tế và phát triển khu 
vực bền vững bằng cách: 

- Mở rộng mạng lưới truyển thông bưu chính đến các 
vùng nông thôn để hình thành một cơ sở truyền thông 
cơ bản. 

- Phát triển thư điện tử, Internet... để khuyến khích 
nhiều hơn nữa việc sử dụng tiếp cận thông tin để đạt 
được một mức độ tri thức và phát triển kinh tế, 


45 


- Giới thiệu các dịch vụ giá trị gia tăng sử dụng mạng 
lưới bưu chính và điện tử hiện thời để có thể đáp ứng 
hiệu quả đối với các nhu cầu thị trường quốc tế luôn 
thay đối nhanh chóng. 

2. Xây dựng khung pháp lý và quy định phù hợp để tạo ra 
một môi trường tiểm năng nhằm cung cấp các dịch vụ theo 
hình thức bền vững. 

3. Củng cố sức mạnh và khả năng của các cơ quan, các tổ 
chức có liên quan l 

4. Khuyến khích sự hợp tác của khu vực cổ phần để cung 
cấp và quản lý các mạng lưới và hệ thống thông tin. 

Chiến lược phát triển cơ bản là tạo điều kiện cho sự phát 
triển toàn diện cơ sở hạ tầng thông tin trên toàn quốc. Cơ chế 
để thực hiện được điều này là từng bước mổ cửa thị trường 
bưu chính với việc củng cố sức mạnh của nhà khai thác công 
cộng để đảm bảo gia tăng sự cạnh tranh và phổ cập dịch vụ. 
Nói một cách khác là hình thành một “sân chơi” công bằng để 
khuyến khích sự cạnh tranh và phát triển các sản phẩm bưu 
chính gia tăng giá trị mới. 

Trong cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính năm 1997 - 
1898 đã làm chậm tiến độ cải cách của giai đoạn 2, một luật 
bưu chính mới đã được dự thảo và trình quốc hội thông qua. 
Luật này hình thành sự mở cửa thị trường bưu chính và đảm 
bảo cho dịch vụ phổ cập. Có thể hình dung luật này sẽ tạo lập 
các khung có thể để giám sát cước phí, chất lượng dịch vụ 
phổ cập và sự cạnh tranh đang diễn ra của thị trường bưu 
chính. 


Đặc điểm riêng: Mạng lưới Wasantara 


Indonesia có vị trí địa lý rộng lớn trong đó PT Pos 
Indonesia hoạt động trên 27.500 điểm địch vụ bưu chính. Để 
đáp ứng các nhu cầu thông tin của mạng lưới này trong khi 


46 


đồng thời mở rộng các sản phẩm bưu chính điện tử tới mọi 
người dân thì phải cần tới một hệ thống thông tin toàn điện 
trên toàn quốc dựa trên một hạ tầng CNTT vững chắc. 

PT Pos Indonesia đã bắt đầu với kế hoạch đó bằng mạng 
lưới Wansantara để phục vụ cả mạng Intranet của mình cho 
các mục đích hoạt động và cả hỗ trợ các hoạt động thương 
mại trong lĩnh vực này. Các bưu cục chính cũng nằm trong 
mạng lưới này, các bưu cục nhỏ hơn phục vụ theo xử lý khối. 

Mạng lưới Wasantara hỗ trợ cho các hệ thống thông tin 
quản lý và điều hành dưới đây: 

-_ Kiểm toán tài chính 

-_ Dữ liệu tiếp thị và bán hàng 

-_ Thư tích hợp ứn từ xa) 

-_ Giao dịch tài chính (chuyển tiền) 

-_ TMĐT và các hoạt động đáp ứng điện tử 

Các hệ thống này cũng cung cấp một nền tảng thông tin 
để tư vấn giữa PT Pos Indonesia và Bộ Truyền thông. 

Việc xây dựng các hệ thống hỗ trợ và giám sát bưu chính 
cũng được giúp đỡ ưu tiên phát triển, nâng cấp và mở rộng 
hạ tầng thông tỉn của nước này. Mạng lưới Wasantara giúp 
khách hàng tiếp cận với thư điện tử, các chương trình truyền 
tệp như Telnet (server từ xa), trình duyệt web, máy chủ web 
và máy chủ server. Wasantara cũng đóng vai trò như là một 
cổng kết nối Internet quốc tế qua Singtel. 


Khi dự án Kỷ nguyên Internet phát triển, mạng lưới 
Wasantara có thể là công cụ giá trị để quản lý các dịch vụ 
bưu chính quốc gia và là một hạ tầng thông tỉn toàn điện cho 
tất cả mọi người dân Indonesia. 


47 


JAKARTA CIKARANG - BANDUNG SEMARANG SURABAYA — DENHASAR 
= - Ì 
BQGOR YOGYAKARTA MALANG 


Hình 3.1. Mạng Wasanatard 
3.1.3. Công ty Bưu chính Tanzania 
Liên bang cộng hoà Tunzdnia 


Liên bang cộng hoà Tanzania là một đất nước có diện tích 
trung bình (947.000km”) với 33 triệu đân nằm ở Đông Nam 
châu Mỹ. Khí hậu thay đổi từ nhiệt đới sang khô nóng đi qua 
một vùng địa lý khắc nghiệt. Nền kinh tế chủ yếu dựa vào 
nông nghiệp, chiếm khoảng 60% GDP và thu hút 80% lao 
động. Những vụ mùa nông nghiệp đóng góp GDP cho nước 
này là cà phê, chè và sợi bông. Hoạt động công nghiệp chiếm 

10% GDP đó là ngành dệt, kinh doanh nông phẩm và sản 
xuất hàng công nghiệp nhẹ. 

Xấp xỉ 80% dân số sống ở nông thôn, và tỷ lệ biết chữ là 
67%. Tanzania là một nước có thu nhập thấp, chậm phát 
triển; năm 2002 GDP của Tanzania là 9,3 tỷ USD, thu nhập 
bình quân đầu người 270 USD. 


48 


Môi trường cải cách 

Bắt đầu từ cuối những năm 1980, Chính phủ Tanzania 
bắt đầu có những bước đi khuyến khích sự tham gia của khu 
vực cổ phẩnvào nền kinh tế, Một loạt các chính sách chiến 
lược tổng thể được lập ra để giảm lạm phát ngân sách, mở 
cửa thương mại, bãi bỏ sự kiểm soát giá và cơ cấu lại ngành 
tài chính để hoạt động hiệu qưả. Một kế hoạch điều chỉnh cơ 
cấu ba năm kết hợp với Quỹ Tiền tệ quốc tế TIMF đã đi vào 
hoạt động từ năm 1996, Một chương trình tổng thể cơ cấu lại 
các doanh nghiệp nhà nước cũng đã được triển khai và 275 
trong số 425 chức năng nhà nước không chịu sự kiểm soát 
trực tiếp từ chính phủ nữa. 
Thị trường Bưu chính 

Thị trường Bưu chính ở Tanzania bị hạn chế bởi số các 
doanh nghiệp thu gom thư. Do hệ thống địa chỉ ở nước này 
không rõ ràng nên trên 95% tổng số thư được phát tới bưu 
cục. Tổng khối lượng bưu chính (thư trong nước cộng với thư 
quốc tế) được nhà khai thác công cộng nước này xử lý trong 
năm 1998 là 40,4 triệu bưu phẩm hay xấp xỉỈ 1,26 bưu 
phẩm/đầu người/năm trong khi đó các nước châu Phi thuộc 
khu vực sa mạc Sabara là 0,88, 
Cơ cấu bà hiệu suất của nhà khai thác công cộng trước củi cách 

Cơ cấu trước cải cách của ngành Bưu chính Tanzania được 
dựa trên kế hoạch tập trung hoá và phụ thuộc vào ngành 
Viễn thông cả về tổ chức lẫn tài chính. Trước năm 1978, các 
dịch vụ viễn thông và bưu chính được một siêu tổ chức cung 
cấp đó là Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Đông Phi, một 
tổng công ty chuyên ngành sau này của Cộng đồng châu Phi 
mà hiện nay không còn tổn tại. Tổng công ty này thực hiện 
cả hai nhiệm vụ quản lý và khai thác nằm dưới sự kiểm soát 


49 


của các bộ khác thuộc chính phủ (Hội đồng Bộ trưởng). Năm 
1978, sau khi Cộng đổng châu Phi tan vỡ, các dịch vụ bưu 
chính, viễn thông được quản lý dưới một thể chế mới, Tổng 
công ty Bưu chính Viễn thông Tanzania (TPTC). Vào ngày 
1/1/1994, TPTC được cơ cấu lại để tách riêng dịch vụ bưu 
chính khỏi dịch vụ viễn thông. 

Sự độc quyển về thư tín và các dịch vụ bưu chính cơ bản 
khác là có, nhưng không thực gự có hiệu lực. Một loạt các nhà 
cung cấp khác cũng cung cấp các dịch vụ bưu phẩm. Các đại 
lý bưu chính cũng thực hiện dịch vụ ngân hàng cho Ngân 
hàng Tiết kiệm Bưu chính, một thực thể độc lập với chính 
phủ, nằm trong Bộ Tài chính. 


Giữa năm 1992 và 1996, khi giai đoạn hai của quá trình 
cải cách bắt đầu, tổng khối lượng thư hàng năm giảm 22%. 
Riêng khối lượng bưu kiện cũng giảm gần 50% trong hai năm 
1993 đến 1994. Hiệu suất bưu phẩm/người lao động là 13,492 
năm 1994. So với các nước châu Phi khác tỷ lệ này là 16,300 
bưu phẩm/người lao động. Năm 1994, lượng bưu phẩm/người 
dân là 0,87, một con số thấp đối với một nước có tỷ lệ người 
biết đọc biết viết cao như ở Tanzania. 


Có rất ít định hướng thương mại trong việc cung cấp các 
sản phẩm và dịch vụ bưu chính, và không có sự khác nhau 
trong việc phân chia giai đoạn để thu hút, phục vụ các khách 
hàng cá thể và doanh nghiệp. Kết quả của việc không chăm 
sóc khách hàng chu đáo là doanh nghiệp với hình ảnh mở 
nhạt về chất lượng, độ tin cậy không được tin cậy, cho nên 
hơn 79% lượng thư chủ yếu là gửi từ một cá nhân này đến cá 
nhân khác. 

Chất lượng dịch vụ nhìn chung không được đánh giá và sự 
chậm trễ thường xuyên đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới 
lượng thư tín liên vùng. Tình trạng mạng lưới thưa thớt và 
không được nâng cấp vì không có sự tái cơ cấu và đầu tư lớn. 


50 


Ngay trong chính TPTC, sự quan tâm và sáng kiến về viễn 
thông luôn được ưu tiên hơn so với sự phát triển bưu chính. 

Trước khi ngành bưu chính nước này' cải cách, giữa các 
nhà cung cấp các địch vụ bưu phẩm và bưu kiện cổ phẳnđã 
có một cuộc cạnh tranh lớn mà không có sự điều tiết. Các nhà 
cung cấp này có các công ty truyền thông không trực tiếp như 
các công ty chuyển vận, những người đi chào hàng cá lẻ và 
các công ty xe buýt. Những người gửi thư đã luôn sẵn sàng 
trả mức cước phí cao hơn cho những dịch vụ bưu chính chất 
lượng nhưng đổi lại họ đã nhận được dịch vụ nghèo nàn, 
không đáng tin cậy và khách hàng mất dần thói quen quan 
tâm đến ngành Bưu chính, Và vào thời điểm đó, ngành Bưu 
chính nước này đã bắt đầu quan tâm tới chất lượng dịch vụ 
nhưng lại không chú ý tới mức cước phí hợp lý. 

Nhìn chung, mức cước phí đã không được quan tâm để đạt 
đến một sự tối ưu về chỉ phí. Vì vậy rất khó đánh giá được 


Qué trình cải cách Bưu chính 
Quá trình cải cách bưu chính ở nước này được chia làm hai 
giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên lạ thực hiện thể chế chính sách 


đựng dựa trên những thay đổi tích cực này: để thực hiện 
thương mại hoá TPC từ năm 199ã đến 1998, 


ð1 


Giai đoạn 1 - Cỏi cách thể chế 

Câi cách kinh tế ở Tanzania đã dẫn tới việc tăng GDP 
hàng năm ở nước này lên 4% từ năm 1986 lên 1992. Tuy 
nhiên, khối lượng bưu chính giảm đáng kể và rõ ràng ngành 
Bưu chính là một gánh nặng tài chính đối với chính phủ và 
toàn bộ nền kinh tế. Vào năm 1992, từ sự quần lý bưu chính 
cho thấy để cung cấp các dịch vụ phổ cập trong khi vẫn đóng 
góp cho nền kinh tế thì ngành Bưu chính bắt buộc phải tiến 
hành một chương trình cải cách bằng cách thực hiện việc độc 
lập trong điều hành và tài chính, xây dựng văn hoá đoanh 
nghiệp và cải thiện năng suất cũng như chất lượng địch vụ. 
May mắn là việc này đã rất phù hợp với xu hướng của Chính 
phủ Tanzania là tái cơ cấu các thể chế, trao cho họ quyền 
định hướng thương mại và khuyến khích sự tham gia của 
khu vực cổ phẩnvào các hoạt động bưu chính. 


Bông 3.7. Doanh thu uà chỉ phí hoạt động (triệu USD) 


94 Ï 
Doanh thu 8,406 | 11,292 | 12,040 | 12,305 | 13,569 | 12,079 | 13,300 
khai thác 
Chi phí 8,887 | 11,688 13,568 13,074 hài 


-0011| 0,099 nrị 2,072 

-——— 
0,000 | 0,000 0/227 | 0,629 
[NP __ | -0011| -0092 0,530 


| 1,450 


(Nguồn: TPC) 
(NP: Net proñt=Tổng doanh thu (Đoanh thu khai thác + doanh thu khác) - 
chỉ ph 
Kết quả là một dự luật về cơ cấu lại ngành Bưu chính 
Tanzaniađã được đưa ra vào năm 1993 và có hiệu lực từ 
1/1/1994. Hai luật: Luật truyền thông Tanzania và Luật công 


52 


ty Bưu chính Tanzania đã thiết lập một khung pháp lý vững 
chắc cho sự phát triển trong tương lai bằng cách: 


Tách riêng chức năng quản lý và kinh doanh hoạt động 
cho khu vực truyền thông bằng cách thiết lập các chức 


năng và quyền hạn cho Ủy ban Truyền thông Tanzania 
mới được thành lập. 


Thành lập hai cá thể độc lập mới: Tổng công ty Viễn 
thông Tanzania và Tổng công ty Bưu chính Tanzania. 
Xác định các trách nhiệm về pháp lý: 

Xây dựng và điều phối toàn bộ chính sách của ngành 
Bưu chính 


Cấp giấy phép cho các nhà cung cấp dịch vụ bưu chính 
cơ bản (bưu phẩm thư không vượt quá 2kg) và cho phép 
TPC thực hiện chức năng này. 

Điều tiết các mức cước bằng cách đưa ra các hướng dẫn 
về thiết lập giá cước cho các địch vụ cơ bản. 

Khuyến khích sự cạnh tranh và mở rộng các dịch vụ 
bưu chính để thúc đẩy phát triển kinh tế. 

Xác định các chức năng của nhà khai thác bưu chính: 
Cung cấp các dịch vụ bưu chính quốc gia và quốc tế để 
đáp ứng các yêu cầu của các ngành, xã hội và của các 
hộ gia đình. 

Cung cấp các dịch vụ tài chính và mở nhiều quầy thu. 
Định giá mức cước tối thiểu để đáp ứng các mục tiêu tài 
chính. 

Đạt được lợi nhuận đủ đáp ứng các kinh phí hoạt động 
và tài chính. 


Một ban giám đốc do Bộ trưởng Thông tin và Vận tải chỉ 
định điều hành TPC với sự cố vấn của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính. Định hướng hoạt động sẽ do Tổng giám đốc TPC chịu 
trách nhiệm báo cáo với Ban giám đốc. Một phương thức chủ 


53 


động lớn hơn trong kinh doanh là TPC được phép sáp nhập 
các công ty con, : 

Thời gian chuyển đổi được phép là một năm, trong thời 
gian đó, TPC phải vượt qua các thách thức như chia tách bưu 
chính khỏi viễn thông, chia tách hợp pháp trên các bảng kết 
toán TPC, quyết định hỗ trợ lương hưu hiện tại và quá trình 
đánh giá và phân chia tài sản, trách nhiệm giữa hai Tổng 
công ty mới. 

WB cũng hỗ trợ đáng kể cho giai đoạn cải cách này (xấp xỉ 
2,9 triệu USD), cơ bản dành cho phần cứng, phần mềm máy 
tính, thiết bị tự động in dấu, các bưu phẩm và tính bưu phí, 
phương tiện vận chuyển, thiết bị văn phòng, các dịch vụ tư 
vấn về chất lượng địch vụ, an ninh và tính toán chì phí, đào 
tạo trong các lĩnh vực về quản lý, tiếp thị và tài chính. 

Giai đoạn 2 - Xây dựng một doanh nghiệp bưu chính thương mại 

Kết thúc giai đoạn cải cách thể chế, TPC đã có đủ lực để 
quản lý mọi công việc của mình. Tuy nhiên, nếu TPC muốn 
tối đa hoá khả năng thì cân phải thương mại hoá các hoạt 
động và tài chính. 

Kế hoạch chiến lược. Ban đầu TPC xây dựng một tổng thể 
định hướng chiến lược và thể hiện định hướng này trong kế 
hoạch chiến lược 1994 - 1998. Các mục tiêu quan trọng của 
kế hoạch này là: 

-_ Cải thiện chất lượng dịch vụ với việc chú trọng vào bưu 

phẩm thư, chuyển tiển và an toàn bưu gửi. 

¬_ Tăng năng suất lao động từ 60% lên 90%. 


54 


- Xây dựng và giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ mới để 

đáp ứng các nhu cầu của khách hàng. 

- Đưa các công nghệ quản lý thông tin mới vào các hoạt 

động bưu chính. 

Quản lý chi phí. Bắt đầu từ năm 1994, TPC đã tiến 
hành nhiều nỗ lực với tham vọng nhằm giảm chỉ phí hoạt 
động bằng cách sắp xếp lại mạng lưới bưu chính hiện thời và 
hợp lý hoá đội ngũ lao động. Từ năm 1994 đến 1998, tổng số 
lao động ở các bưu cục giảm 30% (Bảng 3.8). Các bưu cục đã 
mất đi nguồn thu đáng kể do nhu cầu thấp, nguồn thu này 
giảm đi do chuyển từ các hoạt động dịch vụ toàn diện sang 
các hoạt động chi phí hiệu quả hơn cung cấp duy nhất các 
dịch vụ bưu chính cơ bản. Nhiều bưu cục chuyển đổi thành 
các đơn vị dịch vụ do đó thúc đẩy sự tham gia của khu vực cổ 
phầnvào ngành Bưu chính. 

Tổng số lao động giảm còn gần 45% đã phản ánh đúng hơn 
công việc thực tế. Thực hiện được việc cắt giảm lao động là 
nhờ sự tự nguyện, sự chia tách, nghỉ hưu sớm và thuyên 
chuyển. Đồng thời một kế hoạch nguồn nhân lực mới đã được 


9 99 | 2000 
ban 1.703| 1423| 1.34ð| 1.038| 1021| 1.205 
204 


DCác đơn vị bán lẻ 


Bảng 3.8. Các biện pháp cắt giảm chỉ phí 
B5 


đưa ra để cải tiến việc tuyển dụng, đào tạo và đánh giá năng 
lực làm việc. Việc đào tạo được tập trung vào các lĩnh vực 
làm nâng cao văn hoá kinh đoanh của TPC, đó là công nghệ 
thông tin, quản lý, tiếp thị và bán hàng, quản lý chất lượng 
toàn diện và phân tích tài chính. 

Sự phân quyền. Hai vị trí cao nhất là giám đốc điều 
hành (chịu trách nhiệm về hoạt động và tiếp thị) và giám đốc 
dịch vụ (chịu trách nhiệm về tài chính, quản lý và kế hoạch) 
được bổ nhiệm để tập trung vào điều hành một doanh nghiệp 
bưu chính thành công. Sáu giám đốc khu vực cũng được bổ 
nhiệm với trách nhiệm quản lý phân quyển và trách nhiệm 
cá nhân để hoàn thành các mục tiêu doanh thu và ngân sách, 
chất lượng các tiêu chuẩn dịch vụ và các mục tiêu phát triển 
theo kế hoạch. 

Tập trung vào kinh doanh. Để cân bằng các trách 
nhiệm dịch vụ công và tài chính hợp lý, TPC được chia thành 
ba đơn vị hoạt động độc lập: bưu gửi, giao dịch và dịch vụ 
chuyển phát nhanh (EM®) - mỗi đơn vị tự chịu trách nhiệm 
quản lý các hoạt động của mình. Mỗi đơn vị này là một đơn vị 
kinh doanh độc lập do đó chi phí và lợi nhuận sẽ liên quan 
đến các sản phẩm cụ thể, như vậy các sản phẩm sẽ được 
đánh giá và kiểm soát tốt hơn. 


Bưu gửi. Bưu gửi bao gồm thư, gói nhỏ, ấn phẩm xuất 
bản định kỳ... Việc xử lý các bưu gửi này được dựa trên nội 
dung rồi đến sự ưu tiên cao. Trong năm 1996, 90% bưu gửi 
được chuyển phát trong 24 giờ giữa các thành phố và thời 
gian chuyển phát liên vùng (cả bưu kiện) giảm từ 6 ngày 
xuống 2 đến 4 ngày. Các hoạt động bảo đảm cho bưu gửi được 
nâng lên rõ rệt ở Trung tâm chia chọn chính Dar es Salaam 
bằng cách lắp đặt các tì vi mạch đóng và ở các trung tâm 
vùng thì thành lập các đơn vị an ninh. 


bo 


Để nâng cao hiệu suất tài chính cho trung tâm có chỉ phí 
hợp lý này, tổng số thuế sẽ được tăng lên và các giấy biên 
nhận được in ra sẽ được kiểm soát. 


Giao dịch. Các quầy giao địch sẽ cung cấp hàng loạt các 
sản phẩm và dịch vụ thông qua các đơn vị bán lẻ, đó là dịch 
vụ chuyển tiền, gửi tiền, nhận gửi tiền ngân hàng, bán lẻ và 
phân phối vé xổ số, thẻ điện thoại, photocopy và chơi tem. 


TPC tận dụng sự hỗ trợ của Ngân hàng phát triển Đông 
Phi (EADB), tự động hoá các hoạt động giao dịch ở Dar es 
Salaam và hiện nay thúc đẩy sự tự động hoá xuống tới các 
bưu cục khu vực. Để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng 
và chuyển tiền, TPC đã cung cấp các thông tin quản lý và các 
hệ thống kiểm soát tốt hen. Việc đóng góp tài chính cho các 
quầy giao dịch được củng cố bằng cách sửa đổi phí ủy nhiệm 
chuyển tiển, gửi.tiền ngân hàng và bằng cách khuyến khích 
và mở rộng các điểm ,iếp tiếp xúc với khách hàng. 


Dịch vụ “dhuyển phát nhanh (EMS). Dịch vụ chuyển 
phát nhanh là đơn vị có sản phẩm kinh doanh mạnh nhất 
trong các sản phẩm của TPC và đạt được thị phần đáng kể 
(70% thị phần trong nước và 26% quốc tế mặc dù có sự cạnh 
tranh mạnh mẽ từ các công ty cổ phẩnnhư DHL và TNT. 
Năm 1997, hệ thống tìm kiếm và định vị bưu phẩm EMS đã 
được lắp đặt tại bưu cục trung tâm thủ đô Dar es Sallam. Hệ 
thống này mang lại những lợi ích trong việc thu thập thông 
tin khách hàng. Hiệu suất tài chính sẽ được nâng lên nhờ 
việc điều chỉnh cước phí, mở rộng mạng lưới, đẩy mạnh việc 
tiếp thị và bán hàng. 


Các bết quả đạt được 


Hiệu suất của TPC gồm có lưu lượng tăng và năng lực sản 
xuất đã được cải thiện đáng kể từ khi thành lập năm 1994 
(Bảng 3.9). Sự tiến bộ đáng kể này thậm chí còn ấn tượng 


Š? 


hơn khi mọi người cho rằng sau cải cách thể chế năm 1994, 
TPC hoạt động trong cơ chế mở cửa bưu chính hoàn toàn. 
Giấy phép đã được cấp cho cả TPC và nhiều nhà khai thác 
khác để cung cấp các dịch vụ bưu phẩm toàn diện trong nước 
và quốc tế. Từ năm 1994 đến năm 1998, lượng bưu phẩm/đầu 
người tăng đáng kể từ 0,87 lên 1,26, cho thấy sự đóng góp 
mang tính kinh tế đáng kế nhờ sự cải cách ngành Bưu chính 
ở Tanzania. 


B§ Lưu lượng LC/AO (tính | 25,4 | 24,5 | 21,9 
hàng triệu) 
Năng suất (hàng trăm | 14 | 14 j 15,4 | 18,4 | 22,3 | 28,4 | 17,8 

bưu kiện/nhần viên) 


[Năng suất (hàng nghìn | 4,5 | 6,6 | 8,5 | 92 | 13 | 12 | 11 
bưu kiện/nhân viên) 


25,0 | 23,9 | 21,4 


Bảng 3.9. Khối lượng uà năng suất: 1994 - 2000 
(Nguồn TPC) 


58 


Hiệu suất tài chính bưu chính cũng được tăng lên đáng kể. 
Tổng thu nhập tăng từ 3,1 triệu USD năm 1998 lên 15,451 
triệu USD năm 1999.:Khối lượng bưư phẩm giảm tạm thời 
trong hai năm đầu cải cách kinh doanh (1995 - 1996) khi 
TPC tăng cước phí để trả chỉ phí một lần cho việc hợp lý hoá 
400 vị trí nhân viên, thanh toán thuế nợ đọng, hoàn trả tiền 
vay ngân hàng. Tuy nhiên, vào năm 199ð, TPC lần đầu tiên 
làm ăn có lợi nhuận và thậm chí còn trả được thuế công ty 
cho chính phủ. Thông qua việc quản lý các khoản chỉ phí một, 
cách chỉ tiết, TPC đã thu được lợi nhuận ròng và thanh toán 
được cổ tức cho kho bạc chính phủ, cổ đông duy nhất của 
TPC, mặc dù khối lượng bưu phẩm có sự dao động và ảnh 
hưởng của các điều kiện kinh tế. Mỗi trung tâm kinh doanh 
cũng đạt được sự tăng trưởng đáng kể (Bảng 3.10). Phạm vi" 


Thư 6,17 
NQuảy giao dịch | 1,62 
[IEMS 0,61 


Bảng 3.10. Thu nhập của từng trung tâm kinh doanh (triệu USD) 
(Nguồn: TPC) 


59 


phục vụ trong nước đã được mở tộng, các sản phẩm và các 
dịch vụ mới (như dịch vụ trong ngày cho bưu phẩm của chính 
phủ giữa Dar es Salaam và nhiều vùng trong nước) được mở 
để thu hút các khách hàng doanh nghiệp mới. Sự phát triển 
chiến lược quầy giao dịch hạt nhân và các dịch vụ tài chính 
như dịch vụ fax và các sản phẩm giá trị cao trong đó có EMS 
cũng đã đảm bảo cho việc thành công về tài chính. 


Kết luận 


Cải cách Bưu chính ở Tanzania đã mổ rộng phạm vi địch 
vụ bưu chính, thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân, 
tăng cường sự đóng góp của khu vực này vào phát triển kinh 
tế, và nâng cao năng suất của nhà khai thác công cộng. Việc 
cải cách thể chế được tiến hành bởi việc thương mại hoá từng 
giai đoạn, là một định hướng đúng và đã được chứng minh. 
Hơn nữa, những yếu tố quan trọng trong quá trình này là 
những sáng kiến bưu chính và sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính 
phủ đối với cải cách. 


Đặc điểm riêng: Thoả thuận hiệu suất chất lượng 

Tháng 4 năm 1997, TPC ký một thoả thuận hiệu suất chất 
lượng với Bộ Truyền thông và Vận tải và Ủy ban xem xét 
khu vực nhà nước. . 

Mục đích của thoả thuận hiệu suất chất lượng này là 
nhằm cung cấp những chỉ tiêu, thủ tục hiệu suất rõ ràng, 
thực tế để giám sát hiệu suất và để phân định rõ trách nhiệm 
của những bên khai thác trực tiếp nhằm nâng cao tính 
thương mại hoá của tổng công ty. 


Thoả thuận kéo dài ba năm này bao gồm những chỉ tiêu 
về chất lượng dịch vụ, tăng trưởng kinh doanh, đáp ứng yêu 
cầu khách hàng, an toàn và lợi nhuận. Trong thoả thuận này 
gồm cả những hình thức phạt trừ vào phần trăm lương nếu 


60 


các bộ phận kinh doanh không đáp ứng các chỉ tiêu này. 
Ngược lại, một hệ thống thưởng cũng được thiết lập để xét 
thưởng cho những đơn vị vượt chỉ tiêu. 

Hiệu suất của năm đầu theo thoả thuận này, năm 1997, 
được công ty tư vấn BV NEPOSTEL (Hà Lan) kiểm toán lần 
đầu và sau đó công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) quếc tế 
Bưu chính New Zealand (nay là công ty Transend) kiểm toán 
lần hai. 

Những kết quả kiểm toán đầu tiên cho thấy những chỉ 
tiêu được đưa ra đã đáp ứng hai vấn để: tốc độ địch vụ và an 
toàn. Lần kiểm toán thứ hai cho thấy công ty đạt được tất cả 
các chỉ tiêu trừ tăng trưởng kinh doanh, Các lần kiểm toán 
đều cho thấy tổng hiệu suất năm 1998 cao hơn năm 1997, và 
các kết quả đều cho thấy là tích cực và năm sau cao hơn năm 
trước. TPC là công ty thực hiện mức kiểm toán trực tiếp duy 
nhất kiểu này trong ngành Bưu chính thế giới. 


3.1.4. Công ty Bưu chính Trinidad và Tobago 
Trimidad uà Tobago 


Trinidad và Tobago là nước nằm ở quần đảo Anti, Caribê 
với 1,3 triệu dân, diện tích 5.130km?. Nền kinh tế nước này 
là nền kinh tế nhỏ, mở đã đạt được tốc độ tăng trưởng đáng 
kể nhưng vẫn nhạy cảm với những sự kiện kinh tế bên ngoài. 
Dầu và khí tự nhiên là những ngành kinh tế trọng điểm, du 
lịch đóng vai trò ngày càng quan trọng của nền kinh tế nước 
này. 

Khoảng 74% dân số sống ở thành phố, tỷ lệ người trưởng 
thành biết đọc, biết viết là trên 97%. Trinidad và Tobago có 
thể được xem là nước đang phát triển, thu nhập dưới mức 
trung bình; năm 2002, GDP đạt 9,4 tỷ USD và tổng sản 
phẩm quốc nội/đầu người là 6,450 USD (cao đáng kể so với 


61 


- trung bình của châu Mỹ La tỉnh và Caribê là 3,840 USD). 
Những năm cuối 1990 tốc độ tăng trưởng GDP thực tế trung 
bình hơn 3%/năm, mặc dù giá dầu đóng một vai trò quan 
trọng trong nền kinh tế nước này bị sụt giảm. Tỷ lệ thất 
nghiệp cao là một vấn đề dai dẳng của nước này (14,2% năm 
1998) và hơn 20% dân số nước này vẫn sống dưới mức nghèo 
đói. Ẻ 
Môi trường cải cách 

Nhiều cải cách của chính phủ đã làm ổn định và làm phục 
hổi nên kinh tế một cách thành công và củng cố hệ thống tài 
chính của Trinidad và Tobago. Gần đây chính phủ đã có 
nhiều cố gắng trong việc xác định phạm vi và giảm quy mô 
ngành công cộng (ngành mà hiện sử dụng khoảng 25% lực 
lượng lao động). Nước này cũng đạt được những thành công 
trong việc cổ phần hoá trong những năm 1990. Thách thức 
lớn nhất là ảnh hưởng của đói nghèo vẫn còn lớn và do đó các 
chương trình phát triển của chính phủ đã được định hướng 
bằng cách tăng cường sự tiếp cận đối với việc làm, giáo dục 
và các nguồn lực như đất đai. Tăng cường việc chuyển phát 
phục vụ công cộng, đạt được sự tối ưu nội lực tài chính và 
khuyến khích những sáng kiến từ khu vực cổ phần là những 
tu tiên hàng đầu của chính phủ. 
Thị trường bưu chính 

Nhà khai thác công cộng bưu chính nước này đã xử lý gần 
16,3 triệu bưu phẩm trong năm 1999, tức là 12,64 bưu 
phẩm/ngườưnăm, một tỷ lệ khá thấp trong các nền kinh tế 
quân đảo Caribê. Hơn nữa, mặc dù nền kinh tế nước này 
phát triển khá vững chắc trong vòng 5 năm nhưng SỰ tăng 
trưởng khối lượng bưu phẩm vẫn còn rất thấp. Trước khi cải 
cách, ngành Bưu chính đã không hỗ trợ được cho việc phát 
triển kình tế - xã hội. Nhiều bưu cục bán lẻ lớn cũng cung 


62 


cấp các dịch vụ tiết kiệm cơ bản, mặc dù lưu lượng giao dịch 
giảm đáng kể trong giai đoạn 1995 - 1999 (mất 58%. trong 
kinh doanh chuyển tiển trong nước). Nhiều công ty độc 
quyền và nhiều hãng chuyển thư cổ phần khác chỉ thạm gia 
vào việc kinh doanh chuyển phát nhanh và bưu kiện. 
Hiệu suất cơ cấu nhà khai thác công cộng trước củi cách 

Năm 1996, nhà khai thác bưu chính công cộng có 1.526 lao 
động ở 169 bưu cục cố định. Bưu điện Trinidad và Tobago và 
Ngân hàng Tiết kiệm Bưu chính là những đơn vị trực thuộc 
Bộ Phục vụ công cộng và Tài chính. Dịch vụ bưu chính thì 
nghèo nàn, lòng tin tưởng của khách hàng đối với ngành thấp 
và nhiều khách hàng doanh nghiệp đã chuyển sang nhà cúng 
cấp dịch vụ bưu chính tư nhân. Ngành Bưu chính đã bị lỗ 
trong nhiều năm và lợi nhuận chỉ đáp ứng được khoảng 2/8 
chỉ phí. Hạ tầng bưu chính và thiết bị cũ nát (đặc biệt là 
phương tiện vận tải) xuống cấp nhanh chóng. Những tổn thất 
về tài chính nặng nề đã hạn chế đầu tư vào hiện đại hoá 
mạng lưới, dẫn đến chất lượng dịch vụ và khối lượng bưu 
phẩm bị giám sút trầm trọng (khoảng 20% từ năm 1995 đến 
1999). 
Chiến lược cải cách buu chính 

Phải đương đầu với mức chất lượng thấp, sự sụt giảm lòng 
tin của người đân đối với dịch vụ, phần lớn khách hàng 
chuyển sang các nhà cung cấp dịch vụ tư nhân, và sự tổn 
thất tài chính ngày càng lớn, Chính phủ đã ra một quyết 
định thực tế để phát triển: cải cách ngành Bưu chính và cơ 
cấu lại nhà khai thác bưu chính công cộng để đạt được tự chủ 
tài chính trong khi vẫn cung cấp các dịch vụ bưu chính chất 
lượng cao và tin cậy. Chính phủ sau đó đã theo đuổi và nhận 
được (ngay đầu năm 1994) sự hỗ trợ đắc lực của WB cho tiến 
trình cải cách theo hình thức các cuộc hội thảo cải cách, phân 


63 


tích chi tiết, tư vấn và khuyến nghị chính sách, và một 
khoản vay trọn gói xấp xỉ 11,4 triệu USD. 

Sau khi Chính phủ thông qua Luật Bưu chính mới (Luật 
Bưu chính 1999), nhà khai thác công cộng đã chuyển đổi từ 
một. cơ quan thuộc chính phủ trở thành một tổng công ty bưu 
chính mới, Tổng công ty Bưu chính Trinidad và Tobago, gọi 
tắt là TTPost. Cải cách luật pháp đã mang lại sự thay đổi về 
chính sách đáng kể trong đó bao gồm việc tăng cường quyền 
hạn của nhà khai thác công cộng để tiến tới hợp tác với khu 
vực tư nhân. TTPost cũng đã được giao những trách nhiệm rõ 
ràng và có một mối quan hệ chặt chế với Ban Giám đốc. Để 
đảm bảo cho chương trình cải cách này, chính phủ cũng đã 
hợp tác với các tổ chức công đoàn. 

Một trong những tư vấn của WB về cải cách cho chính phú 
nước này là tăng cường sự tham gia của khu vực cổ phần vào 
các hoạt động bưu chính. Bước đi đáng kể theo định hướng 
này là hình thành được một thoả thuận điều hành về cung 
cấp các dịch vụ bưu chính. Thoả thuận điều hành này được 
đúc kết từ nhiều bài học kinh nghiệm của nhiều nước trong 
việc hình thành các thoả thuận điều hành tương tự. Sau một 
quá trình đấu thầu, cạnh tranh quốc tế (được cơ cấu với sự hỗ 
trợ và tư vấn của WB), thoả thuận này được trao cho công ty 
TNHH Bưu chính quốc tế (trước đây là công ty TNHH toàn 
cầu Transend) được gọi là “Thoả thuận quản lý được ủy 
nhiệm” kéo dài 5 năm, có hiệu lực từ ngày 30/6/1999. Sau khi 
kết thúc 5 năm thoả thuận, Chính phủ xem xét các sắp xếp 
dài hạn, trong đó bao gồm cả khả năng trao quyển. 

Thoả thuận này xác định rõ các trách nhiệm, nhiệm vụ và 
mối quan hệ cơ cấu của ba bên ký thoả thuận: nhà điều hành 
quản lý (Transend), TTPost và chính phủ Trinidad và 
Tobago. Toàn bộ mục tiêu, chỉ tiêu hiệu suất cụ thể và yêu 


64 


cầu báo cáo tiến trình cải cách được xác định rõ thuộc về nhà 
điều hành quản lý. 

Nhà điều hành quản lý có nhiệm vụ quản lý TTPost như 
là một doanh nghiệp tuân thủ các quy tắc quốc tế về các dịch 
vụ bưu chính. Các chỉ tiêu hiệu suất về địch vụ và tài chính 
được miêu tả và phải được tuân theo: 

-_ Các dịch vụ phổ cập (mở rộng phạm vi chuyển phát) 

~_ Đáp ứng yêu cầu của khách hàng 

-_ Thời gian chuyển tiếp 

-_ Tăng trưởng đoanh thu 

-_ Thu nhập ròng 

Các chỉ tiêu và kết quả hiệu suất tăng lên đáng kế trong 
thời gian thoả thuận 5 năm. Các mục tiêu khác được xác 
định bao gồm: 

-_ Thay đổi quản lý 

-_ Nguồn nhân lực 

-_ Đầu tư vốn 

-_ Hệ thống thông tin quản lý 

-_ Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện. 

Thoả thuận quản lý ủy quyền xác định các thủ tục thanh 
toán mới và xác định chỉ tiết quan trọng thuộc về chuyên 
môn của việc sắp xếp như nhân sự chủ chốt mà bên ký thoả 
thuận phải tuân theo. Toàn bộ chiến lược cho thoả thuận này 
do nhà điều hành quản lý thực hiện nhằm nâng cao sự độc 
lập về tài chính và khả năng thu lời của TTPost để có thể 
thanh toán khoản vay của WB trong tương lai. 


Các kết quả đạt được. 


Trong khi cải cách bưu chính ở Triniđad và Tobago đang ở 
vào những giai đoạn đầu tiên và để đánh giá tổng thể phải 
mất nhiều năm sau, tuy nhiên đã có những tiến bộ và cải 


65 


tiến đáng kể. Những thủ tục thanh toán mới theo thoả thuận 
điều hành (xem mục “Đặc điểm riêng” dưới đây) đang hỗ trợ 
đảm bảo cho các khía cạnh chủ yếu của hệ thống bưu chính 
để thấy được các dấu hiệu tiến bộ rõ ràng. Theo định hướng 
của bên điều hành, TTPost phải nhanh chóng: 

~- Mở nhiều bưu cục mới với trang thiết bị tốt hơn và đưa 
dịch vụ tới gần khách hàng hơn. 

-_ Mỏ rộng địch vụ chuyển phát tại nhà tới các vùng nông 
thôn, vùng xa xôi hẻo lánh và vùng kinh tế chậm phát 
triển, 

- Cung cấp dịch vụ, sản phẩm đa đạng (trong đó có dịch 
vụ vận chuyển trong đất liền đầu tiên của Trinidad và 
Tobago) và mở rộng sang các vùng khác. 

-_ Đáp ứng hơn nữa các nhu cầu của khách hàng. 

-_ Nâng cao độ tìn cậy, tốc độ và an toàn của việc chuyển 
phát bưu phẩm. 

-_ Tăng lợi nhuận, năng suất và hiệu suất tài chính. 

-_ Cải thiện điều kiện và động cơ làm việc. 

Thực hiện những việc cải tiến, Hạ tầng xử lý bưu 
phẩm đã được củng cố với thiết bị chia chọn hiện đại hơn, sự 
hỗ trợ mạnh mẽ của công nghệ thông tin và việc xây dựng 
Trung tâm bưu phẩm quốc gia để xử lý tất cả các bưu kiện. 
Nhiều cải tiến mạng lưới bán lẻ và chuyển phát cũng được 
triển khai mạnh mẽ. Điển hình của việc tiến bộ trong toàn bộ 
quá trình cải cách này là việc tăng cường đáp ứng yêu cầu 
của khách hàng chỉ sau một năm. Các khách hàng là đoanh 
nghiệp đặc biệt hài lòng với các sản phẩm và dịch vụ ngày 
càng được đa dạng, nhiều sản phẩm dịch vụ được thiết kế 
đáp ứng các nhu cầu ngày càng lớn về bưu phẩm của khách 
hàng. 

Nâng cao khả năng chuyển phát. Một mặt quan trọng 
khác của chương trình hiện đại hoá bưu chính là sự cải tiến 


66 


và việc mở rộng mạng lưới chuyển phát rất rõ ràng. Tần suất 
chuyển phát tăng từ 1-3 lần lên 5 lần một tuần khi việc 
chuyển phát tiêu chuẩn và ngày hôm sau tăng từ 17% lên 
60% trong vòng ð tháng. Chuyển phát bưu phẩm tại chỗ và 
gần hộ gia đình đã tăng từ ð2% trong tổng số các hộ gia đình 
vào tháng 6/1999 lên 62% chỉ trong vòng một năm sau đó. 
Thậm chí ngay cả những cộng đồng ít người ở Tobago mà 
trước đây chưa hề có dịch vụ bưu chính cũng đã nỗ lực kết 
nối với mạng lưới chuyển phát và sau hơn ð năm thoả thuận, 
mức độ chuyển phát này đã đạt mục tiêu đạt 94%. Để tăng 
cường hơn nữa ảnh hưởng tích cực của những cải tiến: này, 
TTPost đã khởi động một cơ sở dữ liệu địa chỉ quốc gia và mổ 
rộng việc lắp đặt các thùng thư cá nhân. 


Nâng cao khả năng cảc' địch vụ tài chính, Bên cạnh 
dịch vụ thư và bưu kiện, địch vụ chuyển tiền đã đến được với 
nhiều vùng. Việc mở rộng các dịch vụ tài chính bưu chính độc 
lập đã làm lợi cho nhiều khách hàng (đặc biệt là cho người 
già), sống nhờ vào số tiền do người nhà ở nước ngoài gửi về. 
Các dịch vụ này đã cho thấy sự hỗ trợ to lớn cho các 'đoanh 
nghiệp nhỏ cần các hệ thống thanh toán tài chính an toàn và 
các hệ thống phân phát thực hiệu quả cho các hoạt động 
quảng cáo bưu phẩm trực tiếp và các dịch vụ đáp ứng yêu 
cầu. 

Hỗ trợ phát triển kinh tế. Những người được hưởng lợi 
chính của quá trình hiện đại hoá bưu chính là các cộng đồng 
dân cư ở nông thôn và thu nhập thấp trước đây sống tách rời 
khỏi mạng lưới truyền thông, địa lý và tài chính. Việc cải 
thiện hạ tầng bưu chính không chỉ nâng cao sự tiếp cận với 
thông tin mà còn mở rộng các cơ hội trong lĩnh vực kinh 
doanh trong các cộng đồng này. Hạ tầng bưu chính đủ mạnh 
cũng sẽ là nền tảng cho các cơ hội kinh doanh điện tử và đẩy 
mạnh việc truy nhập các thông tin và thương mại liên quan 


67 


đến Internet. Hiện đại hoá bưu chính ở Trinidad và Tobago 
vẫn đang ở vào những giai đoạn đầu tiên, những cải tiến mới 
về phạm vi phục vụ, chất lượng, đa dạng dịch vụ sẽ tiếp tục 
tăng cường sự hỗ trợ của ngành bưu chính cho phát triển 
kinh tế đặc biệt là cho những vùng khó khăn của đất nước 
này. 


Đặc điểm riêng: Đạt được một hiệu suất bưu chính cao 
hơn nhờ thoả thuận điều hành 


Sau khi xem xét nhiều sắp xếp uỷ nhiệm khác nhau và 
thậm chí là sự từ bỏ, Chính phủ Trinidad và Tobago đã lựa 
chọn thoả thuận điều hành các hoạt động bưu chính công 
cộng với các mục tiêu hiệu suất có thể đánh giá được và các 
trách nhiệm được xác định. Bưu chính Trinidad và Tobago là 
một trong những ví dụ sớm và điển hình nhất về điều hành 
một hệ bưu chính quốc gia được chuyển giao cho một thực 
thể kinh doanh nước ngoài. 

Những lợi ích của mục đích này là nhanh chóng và dáng kể. 
Một yếu tố quan trọng để thành công trong bất kỳ thoả 
thuận điều hành nào (yếu tố này cũng đã được một số ngành 
khác thực hiện thành công) đó là xác định các chỉ tiêu hiệu 
suất chính xác và cơ chế phù hợp để quyết định mức phí, mức 
thưởng và phạt. Trong trường hợp của TTPost, nhà điều 
hành có lợi ích tài chính đáng kể khi điều hành thành công 
dự án đó. Một đội điều hành sẽ cung cấp trọn gói đền bù bao 
gôm phí điều hành cho các chi phí dịch vụ hàng ngày và cho 
việc hoàn thiện các dự án dựa trên sự thống nhất cao. Việc 
đền bù này được nâng lên với một cơ chế động viên nếu vượt 
qua các chỉ tiêu năng suất cụ thể. Phí điểu hành cũng sẽ 
được giảm “xuống nếu một hoặc nhiều chỉ tiêu năng suất 
không đạt được. Cuối cùng nhà điều hành sẽ chia sẻ thành 


68 


các khoản lợi nhuận Khi 
nâng lên. 

Cũng có một số bài học quý báu xuất phát từ trường hợp này 
sẽ được sử dụng trong các sắp xếp thoả thuận điều hành 


~ h 


hiệu suất tài chính của TTPost được 


Kết luận 
Bưu chính Trinidad và Tobago (TTPoat) là một ví dụ về 


cải cách nhanh chóng và đáng kể có thể đạt được nhờ một 
quá trình cải cách bưu chính sâu rộng. Chính phủ Dân chủ 


69 


3.1.5. Khu vực Trung và Đông Âu 
Mục tiêu của khu uực 


Trong bối cảnh mở rộng và hợp tác của Liên minh châu Âu 
EU, Ủy ban châu Âu EC và chính phủ các nước thành viên 
đã nhận thấy rằng các ngành cơ sở hạ tầng ở Trung và Đông 
Âu cần phải được cải cách. Ủy ban châu Âu đã thiết lập một 
chương trình hỗ trợ với tên gọi PHARE (gồm các nước Albani, 
Bosnia Herzegovina, Bulgary, Cộng hoà Séc, Estonia, Nước 
Cộng hoà Macedonia thuộc Nam Tư cũ, Latvia, Ba Lan, 
Rumani, Cộng hoà Slovak và Slovenia) để cấp kinh phí cho 
các nước thực hiện việc cải cách này. 


Hai mục tiêu của ngành Bưu chính đã được triển khai, 
theo đó 13 nước trong vùng sẽ thực hiện các dự án của riêng 
từng nước và các dự án thuộc cả vùng. Có tất cả là 18 dự án 
được thực hiện và dựa trên một chiến lược xem xét lại những 
chiến lược quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh bưu chính 
đồng thời cũng xem xét toàn bộ yêu cầu của cổ đông bưu 
chính. Toàn bộ lĩnh vực thuộc dự án được trình bày theo 
Hình 3.2. 

- Hai trong số những dự án này đã cho thấy cả lợi ích của 
mỗi quốc gia và của toàn khu vực mà PHARE mang lại là 
hiện đại hoá ngành bưu chính. 


Dự án khu uực thứ nhất - Quản lý tài chính quan trọng 


Chiến lược. Dự án này được thiết kế để hỗ trợ các bưu 
chính các nước thuộc khu vực này nắm rõ hơn các khách 
hàng chiến lược và để thiết lập một chiến lược phát triển 
kinh doanh bưu chính, Điều này có nghĩa là lần đầu tiên xác 
định ai là khách hàng chiến lược và sau đó xây dựng một 
khung tiếp thị và bán hàng để quản lý công việc kinh doanh 
của họ. Ở một số nước điều này liên quan thực sự tới việc 


0 


Tiếp thị Chất lượn: ` 
>1 >> «ens> 9099) m2 SE) Han 


Lập kếhoạch | Điểu hành Quản lý và Xem xót Đào tạo Các công cụ: 
tiếp thị và giám sát đảnh giá vận tải chiến lược phân bổ _ 

thị trường chất lượng bằng mô tô trong ngành chí phí cho 
Phân tích dịch vụ bưu chính chiến lược 

trưởng chuyển phát thư 

ke tin lẠ, | Đi hàn ải tưng TIN, 

và tiêu chuẩn Chất lượn ỉ Cân đối thư 
Khếnh hàm, 2ai|)Roá nh - quản lý chuyến tiền 
Quản bưu chính quốc tế 
tải ià quốc tế 
Hiện Chất lượng Phân bổ 
Thư dịch vụ tại chỉ phí 
và các dịch vụ các bưu cục Chỉ phí 
chuyển thư và hỗ trợ 

tài chính cho 
dịch vụ 
Sắp xếp lại phổ cập 
bưu kiện và 
EMS 
Thư 
lai ghép 
Hình 3.2 


tuyển dụng giám đốc tài chính và thiết lập lần đầu tiên một 
lực lượng bán hàng riêng cho những khách hàng chiến lược. 

Các kết quả. Các kế hoạch hành động được thiết lập để 
đặt ra các chỉ tiêu, mục tiêu, thời hạn và các ưu tiên cho từng 
đội quản lý tài chính. Bên cạnh đó, dự án cũng xây dựng một 
hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu tài chính và được triển khai 
ở các nước tham gia dự án. Mục đích cuối cùng của dự án là 
để đào tạo các giám đốc cho tất cả các nước tham gia. 

Dự án khu uực thứ hai - Định chỉ phí uà hỗ trợ tài chính cho các 
nghĩa uụ phổ cập dịch uụ (USO) 

Chiến lược. Dự án khu vực thứ hai có hai mục đích 
chính. Mục đích đầu tiên là để đưa ra được phương pháp cho 
cả khu vực để định quyết định chỉ phí USO và sau đó là thiết 
lập chi phí cho từng nước. Mục đích thứ hai là xác định 


1ì 


những khả năng lựa chọn thậm chí để tài trợ USO trên một 
thị trường phải chịu các chỉ tiêu mở cửa EU. 

Hai phương pháp kế toán chỉ phí đã được xác định, một là 
để kế toán chỉ phí ở thị trường tĩnh và phương pháp thứ hai 
là để kế toán chỉ phí ở một thị trường đang mở cửa. Cả hai 
phương pháp này sử dụng hệ phương pháp tập hợp đữ liệu cơ 
bản tương tự nhau, được gọi là xác định một seri luồng vật lý 
được biết đến như là “các tuyến” lưu lượng. Mỗi tuyến là tập 
hợp các yếu tố chỉ phí dựa trên chủng loại, kích thước, trọng 
lượng, vị trí và khoảng cách phát bưu phẩm. Chi phí của mỗi 
tuyến hành trình sau đó được tính toán và so sánh với thu 
nhập để xác định rõ toàn bộ lợi nhuận và thua lễ. 


Ỏ thị trường tĩnh, chỉ phí USO là một trường hợp đơn giản 
chỉ cần cộng toàn bộ thua lỗ đặt các tuyến (bao gồm cả 
chuyển phát ở vùng nông thôn) vào giả định nếu không có 
USO thì không cần phải phục vụ các tuyến này. Ở một thị 
trường đang mở cửa mục tiêu này là rất khác. Phải tính đến 
các tuyến tạo ra lợi nhuận và sự mất mát vào tay các đối thủ 
cạnh tranh tham gia vào thị trường. Chi phí cung cấp USO 
do vậy phải tính toán thị trường có thể bị tổn thất khi cạnh 
tranh. 


Các kết quả. Ở nhiều nước áp dụng hệ phương pháp này 
nên rất ít các đối thủ cạnh tranh có thể gia nhập thị trường 
cung cấp USO vì nó mang lại rất ít lợi nhuận. Các kết quả 
của dự án cho thấy nhiều nước cần phải sửa đổi lại cơ chế 
định giá để điều chỉnh sự bù lỗ mà nhà nước phải chịu. Dự 
án cũng xác định và đánh giá nhiều khả năng khác nhau 
trong việc trợ cấp USO trong đó có tính đến những vùng hẻo 
lánh, các quỹ đền bù, cấp phép, nghĩa vụ USO cho tất cả các 
nhà khai thác được cấp phép, bán và bù lỗ của nhà nước. 


72 


Đặc điểm riêng: Mục tiêu là tiến tới cải cách 
bưu chỉnh 

Quá trình cải cách đã diễn ra thông qua Chương trình 
PHARE đã không tập trung vào việc chuyển đổi hình thức 
quản lý bưu chính đoanh nghiệp. Thay vào đó nó tập trung 
vào việc đưa ra được khung biện đại hoá bưu chính trong 
phạm vi khu vực với sự chủ động điều chỉnh theo tình hình 
của từng nước. Một thách thức đáng kể của mục tiêu này là 
bừng nước có các gìai đoạn phát triển kinh tế và bưu chính 
khác nhau. 

Tuy nhiên, mục tiêu cải cách chung của các quốc gia trong 
khu vực Trung và Đông Âu là đưa ra được sự tư vấn kỹ thuật 
cần thiết và để đạt được sự hiện đại hoá ngành bưu chính 
trong khu vực một cách đáng kể. Bằng cách tập trung đồng 
thời vào cả mức năng suất của từng nước và của cả khu vực, 
Chương trình PHARE đã đưa ra được một định hướng cải 
cách chung cho tất cả các nước và các công cụ cần thiết để 
nâng cao khả năng kinh doanh bưu chính. 

Trong một báo cáo của tất cả các nước tham gia Quỹ 
PHARE được tiến hành năm 1997 (năm trước khi kết thúc 
chương trình), nhiều lợi ích to lớn đã được đề cập. Các nước 
hưởng lợi nhìn chung hài lòng với sự trợ giúp kỹ thuật mà họ 
đã nhận được trong các đự án PHARE và đã xác định được 
năng suất của các kế hoạch kinh doanh, nâng cao sự nhận 
thức về tiếp thị, đào tạo và các cơ hội với Bưu chính các nước 
Tây Âu... 


3.2. CẢI CÁCH BƯU CHÍNH Ở CÁC NƯỚC CÔNG NGHIỆP HÓA 
VÀ Ở CÔNG TY TNT 


Cuối thế kỷ 20, một làn sóng những tiến bộ công nghệ đã 
dấy lên một vấn đề về khả năng tần tại lâu đài của bưu chính 


78 


các nước. Phương thức truyền tải điện tử các văn bản được 
đánh máy đang phát triển nhanh chóng của nó. Các địch vụ 
chuyển phát vật lý đang dần được chuyên môn hóa và được 
cải tiến tốt hơn để đáp ứng các nhu cầu của khách hàng. Với 
hạ tầng viễn thông và vận tải hàng không hiện đại, quy mô 
mạng lưới chuyển phát khả thi đã được mở rộng ở các nước, 
Một nhà cung cấp các dịch vụ bưu chính truyền thống độc 
quyền, do chính phủ sở hữu vẫn gặp khó khăn trong chuyển 
đổi trong môi trường mới này. 


Ở tất cả các nước phát triển, hệ thống bưu chính đang 
chịu ảnh hưởng của những sự thay đổi này. Hiện đại hóa 
ngành bưu chính đang hướng theo quy mô toàn cầu. Từng 
bước, các nhà lãnh đạo, các công chức nhà nước, các quan 
chức bưu chính, các khách hàng gửi bưu phẩm tiềm năng và 
các học giả đang tiếp cận tới một chính sách bưu chính quốc 
gia mới. Mặc dù có những sự khác nhau trong cách tiếp cận 
cải cách ở nhiều nước công nghiệp hóa, nhưng những mục 
tiêu chưng của cải cách bưu chính là giảm hoặc chấm dứt độc 
quyền, cơ cấu lại bưu chính quốc gia thành một công ty, cổ 
phẩnhóa đáng kể quyền sở hữu của bưu chính và đa dạng 


hóa công tác kinh doanh của ngành Bưu chính. Chương này 


sẽ để cập tổng thể cáo hoạt động và luật cải cách bưu chính ở 
các nước công nghiệp hóa với những mô hình khác nhau, 
Năm 1988 có thể được đánh dấu như là một thời điểm 
thích hợp cho sự cải cách bởi sự ảnh hưởng của những quyết 
định quan trọng trong việc chia tách trên toàn cầu, Ở New 
Zealand, một Ủy ban thuộc chính phủ đã khuyến nghị một 
bước tiến chưa có tiền lệ là bãi bỏ sự độc quyền bưu chính. Ở 
Australa, chính phủ quyết định chuyển đổi Bưu chính nhà 
nước thành một công ty có trách nhiệm đóng thuế và thực 
hiện các nghĩa vụ khác như bất cứ một công ty cổ phầnnào. Ở 
Liên mỉnh châu Âu, Cộng đồng châu Âu bắt đâu các cuộc 


74 


điều tra cạnh tranh và chính sách lớn mà cuối cùng cũng đã 
thúc đẩy việc thông qua một Chỉ thị các dịch vụ bưu chính 
mới và quan trọng hơn là những cải cách sâu rộng ở nhiều 
nước thành viên. Năm 1998, các quan chức bưu chính hàng 
đầu thế giới đã nhóm họp ở Canada và đi đến thống nhất 
thành lập Tập đoàn Bưu chính, quốc tế như là một cơ chế mới 
để điều phối các dịch vụ bưu phẩm quốc tế, Những lần nhóm 
họp được tổ chức theo những quyết định này của Tập đoàn đã 
có ảnh hưởng tới nhau và một thập kỷ sau vẫn tiếp tục hình 
thành chính sách bưu chính ở cả tầm quốc gia và quốc tế. 


3.2.1 New Zealand 


Newzealand là nước công nghiệp hóa đầu tiên thực hiện 
những thay đổi trong chính sách cho ngành Bưu chính. Năm 
1986, New Zealand đã chuyển đổi Bưu chính New Zealand 
thành một công ty mới với tên gọi New Zealand Post do 
Chính phủ sở hữu. Cùng lúc đó, Chính phủ bắt đầu xem xét 
toàn diện đến việc tiếp tục-hoặc bãi bỏ độc quyền. Khi chưa 
kết thúc sự xem xét này thì vào năm 1987, Ñew Zealand 
thiết lập một mức giá cho độc quyền bưu chính là 1 ;10 đô la 
New Zealand (NZ$) và mức trọng lượng cho phép là 500gr 
(1,1 pound). Nói một cách khác, một nhà khai thác cổ 
phẩnđược phép vận tải thư thay cho bưu phẩm nếu dịch vụ 
của nhà khai thác cổ phẩnđáp ứng một trong hai điều kiện 
trên. Một nhà khai thác tư nhân có thể chuyển bưu phẩm bất 
cứ khi nào khi mức cước phí cao hơn 1,75 NZ$/thư, khoảng 
gấp 4, lần giá tem. Một khả năng khác, một nhà khai thác 
cổ phẩncó thể chuyển một bức thư có trọng lượng hơn B00gr 
không kể mức cước phải trả là bao nhiêu. Chính phủ sau khi 
xem xét độc quyền bưu chính, năm 1998 đã quyết định bãi bỏ 
độc quyền bưu chính sau một giai đoạn chuyển đổi 2 năm, 
trong thời gian đó mức giá độc quyền sẽ giảm dần theo từng 


gla1 đoạn. Ủy ban của chính phủ cho biết “không có tiền lệ 
7B 


bãi bỏ bưu phẩm” nhưng kết luận chắc chắn “đây không phải 
là một lý lẽ chống lại sự bãi bỏ độc quyền”. 

New Zealand Post phản đối việc bãi bỏ độc quyền bưu 
chính vì công ty này "đã bị đặt vào tình thế cạnh tranh do 
một loạt các công ty khác và các dịch vụ cạnh tranh như điện 
thoại, telex, fax, thư điện tử, và các dịch vụ không được điều 
tiết”. New Zealand Post đã đề cập đến những cải tiến dịch vụ 
gần đây và mức cước phí bưu chính thấp ở New Zealand so 
với các nước phát triển khác. Ngoài ra, New Zealand Post 
cũng cảnh báo nguy cơ đối với dịch vụ bưu chính phổ cập, 
"việc sụt giảm” bưu phẩm do các đối thủ cạnh tranh ở thành 
phố, việc từ bỏ các dịch vụ bưu chính ở nông thôn, mối đe dọa 
đối với tỷ lệ bưu chính quốc gia và việc đóng cửa hơn 25% 
bưu cục. Trong những thập kỷ sau này, những lý lẽ tương tự, 
theo hình thức như nhau, đã lặp đi lặp lại do ngành Bưu 
chính phản đối cải cách bưu chính. 


Chính phủ New Zealand không nao núng và thừa nhận sự 
cần thiết đóng cửa các bưu cục kinh doanh không có lãi 
nhưng từ chối các yêu cầu khác của New Zealand Post. Trước 
thời điểm bãi bỏ độc quyền, vào tháng 2/1988, New Zealand 
Post được phép đóng cửa hơn 1/3 bưu cục, thuê các cửa hàng 
địa phương thực hiện giao dịch. New Zealand Post cũng tăng 
đáng kể mức phí chuyển phát trong nước hàng năm ở các 
vùng nông thôn. Năm 1990, chính phủ đã sửa đổi luật bưu 
chính bằng cách giảm giới hạn độc quyền trọng lượng bưu 
chính từ 500gr xuống còn 200gr (7 ounee) và giảm mức giá 
xuống 0.80NZ§ trong giai đoạn 2 năm (đến ngày 1/12/1991). 
Cuối giai đoạn chuyển đối này, mức giá sàn cho độc quyền 
bưu chính thấp hơn hai lần giá tem. Thư quốc tế cũng được 
mở cửa và New Zealand Post được phép đưa ra nhiều báo cáo 
chỉ tiết hàng năm về tài chính và chất lượng địch vụ (Luật 
sửa đổi các dịch vụ bưu chính 1990). 


76 


Ảnh hưởng của những cải cách này đối với New Zealand 
Post đã rõ ràng. Sau năm 1990, New Zealand Post đã cải 
thiện tính hiệu quả và giới thiệu các dịch vụ mới. Năm 1995, 
sau năm năm liên tục tăng trưởng khối lượng thư ð%, New 
Zealand Post đã bãi bỏ phí chuyển phát ở nông thôn và hạ 
giá tem mức thứ nhất từ 0,45 NZ$§ xuống 0,40NZ$. New 
Zealand Post tiếp tục thực hiện dịch vụ phổ cập theo một 
thỏa thuận với chính phủ mà mức giá cước tem tối đa là 
0,45NZ$ nhưng không cần phải theo các tỷ giá quốc gia 
thống nhất. New Zealand Post đã mở rộng các công việc kinh 
doanh trong đó có phân phát các quảng cáo không địa chỉ, 
thư điện tử, các dịch vụ phát nhanh, chuyên chở, tư vấn và 
đã thu được lợi nhuận hàng năm kể từ năm 1986. Mục đích 
như đã tuyên bố của New Zealand Post là được công nhận 
như là “một công ty làm ăn hiệu quả ở New Zealand”. Tuy 
nhiên, vẫn chưa có kế hoạch bán cổ phần của New Zealand 
Post cho công chúng. 


3.2.2. Australia 


Ở Australa, tiến trình cải cách bưu chính cũng gần giống 
với New Zealand, nhưng chậm hơn hai đến ba năm, Năm 
1998, trong khi các quan chức của New Zealand đang dự tính 
tới việc bãi bỏ độc quyền bưu chính, thì Chính phủ Australia 
mới đang bắt tay vào sắp xếp tổ chức bưu chính. Theo luật 
công ty Bưu chính ở Australia năm 1989, bưu chính quốc gia 
trở thành Australia Post, một công ty do chính phủ quản lý 
có trách nhiệm nộp thuế và các nghĩa vụ giống như một công 
ty tư nhân. Năm 1991, chính phủ Australia đề nghị Ủy ban 
Công nghiệp, một tổ chức gồm các chuyên gia, tiến hành điều 
tra nghiêm túc về vấn đề bãi bỏ sự độc quyền. Trong một báo 
cáo đầy đủ không thường xuyên công bố năm 1999, Ủy ban 
Công nghiệp đã khuyến nghị bãi bỏ sự độc quyền bưu chính 


Tỉ 


sau một năm nữa. Hơn thế, Ủy ban yêu cầu Australia Post 
thực hiện phổ cập dịch vụ với một tỷ lệ cước thống nhất, cho 
phép sự thay đổi các giá tem miễn là không có mức tem nào 
vượt một mức tối đa bằng với mức thống nhất trước đây. Tuy 
nhiên, chính phủ cũng muốn đi xa hơn với những điểu khoản 
Ủy ban kiến nghị. Luật Bưu chính năm 1994, mức giá độc 
quyền bưu chính giảm giá tem từ 10 xuống bốn lần và mức 
trọng lượng giảm từ 500gr xuống 250gr (8 ounee). Luật năm 
1994 cũng tăng cường trách nhiệm giải trình của Australia 
Post về chất lượng các dịch vụ của mình. 

Tháng 6 năm 1997, Chính phủ Australia đã mở một điều 
tra nghiên cứu về chính sách bưu chính. Ủy ban cạnh tranh 
quốc gia (NCC), một Ủy ban gồm 5 thành viên đã được đề 
nghị đệ trình những bước đi thực tiễn để cải thiện hơn nữa 
sự cạnh tranh, hiệu suất, và lợi ích của khách hàng trong 
ngành bưu chính trong khi vẫn duy trì các thỏa thuận địch 
vụ công cộng với chính phủ. Vào tháng 2 năm 1998, NCC 
công bố báo cáo nghiên cứu chỉ tiết và sâu sắc khuyến nghị 
việc bãi bỏ độc quyền bưu chính đối với thư thương mại và 
các biện pháp khác để làm cho Australia Post trở thành một 
doanh nghiệp thực thụ hơn. Lại một lần nữa Chính phủ 
Australia xem xét để nghị quá táo bạo của Ủy ban này. Tuy 
nhiên, vào tháng 7 năm 1998, Chính phủ thông báo hỗ trợ về 
mặt pháp lý nhằm giảm giới hạn độc quyền giá cước xuống 
0,45 đô la Australia (A$), giá cước tem hiện tại, và giới hạn 
trọng lượng xuống ð0gr (1,8 ounee) vào tháng 7/2000. Sau 
khi chính phủ mới được thành lập vào tháng 10/1998, chính 
phủ Australia đã dự định ban hành luật để triển khai những 
đề xuất này. 

Giống như New Zealand Post, Australia Post đã phát 
triển mạnh trong giai đoạn tăng cường sự cạnh tranh. Các 


78 


mức cước ổn định hơn 6 năm và Australia Post đã thu được 
lợi nhuận đáng kể hàng năm kể từ năm 1997. Việc chuyển 
phát thư kịp thời đã tăng từ 89% lên 94% vào năm 1998, 
Australia Post cũng đã triển khai cÃ kinh doanh điện tử và 
ủy thác. Vào năm 1998, Australia Post dự đoán gần một nửa 
doanh thu và hơn 2/3 lợi nhuận của Australia Post thu. được 
từ các thị trường cạnh tranh, ˆ he 


3.2.3 Liên minh châu Âu 


Năm 1998, Ủy ban châu Âu, Văn phòng Liên mình châu 
Âu bắt đầu tiến hành hại điều tra có quan hệ chặt chẽ về 
chính sách bưu chính. Điều tra đầu tiên là điều tra về pháp 
lý do các nhà khai thác cổ phẩnkhuyến nghị. Các nhà khai 
thác cổ phẩnphàn nàn các cơ quan bưu chính ỏ'eác nước 
thành viên đã hiệp lực cẩn trở sự cạnh tranh bưu. phẩm ¿ lữa 
các nước (Bưu chính Mỹ cũng có liên quan). Để giải quyết vụ 
kiện này, một loạt các cuộc họp bắt đầu từ tháng 4 năm 198”, 
và bưu chính các nước đã nhất trí về một chiến lược đa chiều: 
thông qua một lịch trình cước phí chung mới cho chuyển phát 
bưu phẩm giữa các nước (Thỏa thuận CEPT), ngăn chặn và 
không khuyến khích bưu phẩm giữa các nước theo :Điều 
khoản 23 của Hiệp định Bưu chính toàn cầu 1989, và sự cổ 
vũ của Bưu chính các nước từ chối hợp tác với bưu chính các 
nước đó và các nhà khai thác cổ phẩncung cấp các dịch vụ 


F‹ 


chuyển tiếp bưu phẩm. Phản ứng trước lời phàn nàn này, cơ 
quan bưu chính các nước đã thuyết phục Cộng đồng châu Âu 
tiến hành một cuộc đầu tra thứ hai sâu rộng hơn, một cuộc 
điều tra về chính sách bưu chính ở châu Âu. Bằng cách cam 
kết với bộ phận chính sách của Ủy ban, các quan chức bưu 
chính hy vọng trì hoãn sự cạnh tranh về bưu phẩm diễn ra 
giữa các nước và thiết lập một sự thống nhất duy trì dịch vụ 


bưu chính phổ cập làm lu mờ các quy tắc của luật cạnh 


79 


tranh. Cuộc chiến chính sách gia tăng bởi việc khởi đầu kinh 
doanh. Vào cuối năm 1988, 15 cơ quan bưu chính hàng đầu 
châu Âu đã nhóm họp với Bưu chính Mỹ, Canada, Australia 
và Nhật Bản quyết định thành lập một công ty mới để điều 
hành một đường bay vận tải quốc tế để chuyển phát nhanh 
bưu phẩm và cung cấp các dịch vụ tiếp thị và quản trị bưu 
phẩm quốc tế. Công ty này được gọi là Công ty Bưu chính 
quốc tế có trụ sở tại Brussel (Bì) vào tháng 1 năm 1989. 

Hy vọng của các quan chức bưu chính của Liên mỉnh châu 
Âu đã được hiện thực hóa từng phần. Ủy ban châu Âu thống 
nhất hoãn lại quyết định về Vụ kiện chuyển tiếp bưu phẩm 
giữa các nước, nhưng Ủy ban vẫn chấp nhận phần lớn các 
thỏa thuận chính sách cạnh tranh chuyên nghiệp do các nhà 
kinh tế, các nhà khai thác cổ phẩnvà các công ty gửi bưu 
phẩm lón để ra. Các kết luận và các kiến nghị chính sách của 
Ủy ban được ghi nhận trong Văn bản Xanh về Bưu chính 
xuất bản tháng 6 năm 1992. Văn bản Xanh về Bưu chính và 
Báo cáo của Ủy ban Công nghiệp Australia đã được xuất bản 
một tháng sau đó đã là hai nghiên cứu chính sách của chính 
phủ lớn về hoạt động cải cải bưu chính khá sớm. Trong văn 
bản Xanh về Bưu chính, Ủy ban châu Âu đã khuyến nghị 
những giới hạn mới đối với độc quyển Bưu chính châu Âu: () 
các giới hạn về cước phí và trọng lượng trên toàn châu Âu, đ) 
mỏ cửa thị trường bưu phẩm quếc tế, trong đó có bưu phẩm 
giữa các nước EU, (ii) thông qua một giả định pháp lý để hỗ 
trợ việc mở cửa thị trường bưu phẩm quảng cáo và áäv) mở 
cửa thị trường việc thu gom và vận tải bưu phẩm. 

Tóm lại, những biện pháp này đã đặt các bưu cục độc 
quyền đối với phần lớn lợi nhuận của họ trong khi mở cửa thị 
trường các dịch vụ xuyên quốc gia mà những dịch vụ này 
quan trọng đối với sự thống nhất của Liên minh châu Âu 


80 


(khoảng 4% khối lượng bưu phẩm) và yêu cầu các nước thành 
viên tuân theo “các thực tiễn". của các nước thành viên cạnh 
tranh chuyên nghiệp. Văn bản Xanh về Bưu chính cũng thúc 
đẩy việc giám sát luật lớn hơn đối với các dịch vụ bưu chính 
và sự mình bạch của các tài khoản. Theo sau Văn bản Xanh 
về Bưu chính,. vào. tháng 4 năm 1993, Ủy ban đã đưa ra 
quyết định sơ bộ trong vụ kiện chuyển tiếp bưu phẩm giữa 
các nước mà đã có những lời phàn nàn của các nhà khai thác 
cổ phẩnvề các tài khoản. 

Mặc dù có sự cân đổi mang tính chính trị trong Văn bản 
Xanh về Bưu chính, nhưng cải cách bưu chính đã cho thấy 
nhiều khó khăn hơn so với sự tưởng tượng của Ủy ban châu 
Âu. Sự đối lập chính trị giữa các cơ quan bưu chính và Liên 
mình Bưu chính thế giớt (UPU) đã gây ra sự trì trệ và cản trở 
đáng kế tới những để xuất của Văn bản Xanh về Bưu chính. 
Vào tháng 12/1997, 5 năm rưỡi sau khi xuất bản Văn bản 
Xanh, Ủy ban châu Âu cuối cùng đã thông qua một Chỉ thị 
các dịch vụ bưu chính không khác ngoài việc định ra sự áp 
đặt một giới hạn giá về độc quyền bưu chính châu Âu gấp 5 
lần cước tem và mức trọng lượng là 3ö0gr. Các biện pháp bãi 
bỏ các quy định khác bị trì hoãn thêm năm năm nữa. Cũng 
như vậy, trong trường hợp Vụ kiện chuyển tiếp bưu phẩm 
thư giữa các nước, Ủy ban châu Âu năm 1995 đã hủy bỏ 
những tìm kiếm đầu tiên để hỗ trợ các nhà khai thác cổ 
phẩnvà giảm việc chỉ trích các bưu cục. Cơ sở không chắc 
chắn của Ủy ban là mặc đù các bưu cục đã vi phạm luật cạnh 
tranh, họ vẫn hứa hẹn sửa chữa những biện pháp của họ. 

Mặc dù các đối thủ bưu chính đã khá thành công trong 
việc thúc đẩy Ủy ban châu Âu giải quyết Văn bản Xanh về 
Bưu chính và vụ kiện chuyển tiếp bưu phẩm giữa các nước, 
nhưng họ không thể làm cho cải cách lùi trổ lại. Việc tiến 


81 


hành các hội thảo công cộng và các nghiên cứu đã tạo ra một 
sự thay đổi lớn về quan điểm của những chuyên gia bưu 
chính. Hai chuỗi hội thảo học thuật là cực kỳ quan trọng 
đánh đấu sự tiến bộ trong tư duy về bưu chính ở châu Âu. 
Chuỗi hội thảo đầu tiên được hai nhà kinh tế Mỹ, Michael 
Crew và Paul Kleindorfer tổ chức bắt đầu năm 1990, nhân lễ 
kỷ niệm những phát mình bưu.chính lần thứ 150 đo nhà cải 
cách lớn người Anh Rowland HIll tạo ra. Chuỗi hội thảo thứ 
hai được diễn ra hàng năm từ 1993 đến 1997 do Viện WIK, 
một tổ chức nghiên cứu của Đức tổ chức. Những hội thảo như 
vậy là cơ hội cho các quan chức châu Âu học hỏi lẫn nhau và 
từ những cải cách khá nhanh đang diễn ra ở New Zealand và 
Australia. 

Các giám đốc điều bành và các quan chức chính phủ phụ 
trách bưu chính ở cả tầm quốc gia và châu Âu tin chắc vào 
khả năng cạnh tranh chắc chắn diễn ra như là tiêu chuẩn 
cho ngành bưu chính tương lai. Vào giữa những năm 90, các 
phương tiện truyền thông điện tử dần có những tác động tới 
sự phât triển trong tương lai của ngành bưu chính. Sự nhanh 
nhạy mới sẽ tạo ra nhiều sự phát triển với những quan hệ 
chặt chẽ hơn nữa. Bốn bài học được rút ra: liên đanh TNT, sự 
bãi bỏ độc quyền bưu chính ở Thụy Điển, cổ phẩầnhóa và mở 
rộng bưu chính Hà Lan và gìai đoạn cải cách Postreform TH ở 
Đức. 


3.2.4. Thụy Điển 


Cuối năm 1992, Thụy Điển trở thành một nước châu Âu 
lớn đầu tiên quyết định từ bỏ độc quyền bưu chính. Chính 
phủ Thụy Điển quyết định bãi bỏ độc quyển vào 1/1/1993 
ngay lập tức cho phép một công ty mới tham gia vào thị 
trường, đó là công ty CityMail. CityMail đi tiên phong trong 
địch vụ chuyển phát bưu phẩm do máy tính thu gom hai lần 
một tuần với chỉ phí thấp ở thủ đô Stockholm, thành phố lớn 


82 


nhất của Thụy Điển. Công ty Sweden Post ủng hộ việc chấm 
dứt sự độc quyển bởi vì nếu không từ bỏ sự độc quyền 
Šweden Post sẽ không thể thực hiện sự chủ động kinh doanh 
cần thiết để đáp ứng một thị trường luôn thay đổi. Việc chấm 
dứt sự độc quyền diễn ra sau khi có Luật các dịch vụ bưu 
chính năm 1994, nó tạo ra một khung pháp lý mới cho các 
dịch vụ chuyển phát. Sweden Post được chuyển đổi thành 
một công ty cổ phần chuẩn tắc với các cổ phần do chính phủ 
sở hữu. Trong cùng năm đó, Sweden Post áp dụng thuế giá 
trị gia tăng cho tất cả các sản phẩm giống như một công ty tư 
nhân. Chính phủ đã đàm phán một hợp đồng kéo đài 3 năm 
với Sweden Post để cung cấp các dịch vụ công khác nhau. 

Khi sự cạnh tranh trở nên khốc liệt, Sweden Post tìm cách 
giữ khách hàng bằng một chiến dịch rầm rộ với các khẩu 
hiệu riêng biệt, liên tục, giảm giá có sự phân biệt và các 
chiến lược giá cước khác nhau, Những công việc này của 
Đweden Post đã bị Cơ quan cạnh tranh Thụy Điển (SPK) chỉ 
trích là chống cạnh tranh. Tuy nhiên, sự phản ứng của SPK 
là không phù hợp để bảo vệ sự cạnh tranh. Công ty CiyMail 
sau đó đã tránh được sự phá sản và được Sweden Post tiếp 
quản. Mặc dù sau đó CityMail đã trở thành công ty độc lập 
từ Sweden Post, 

Kinh nghiệm của Thụy Điển đã đưa ra hai bài học cho các 
nước khác. Bài học đầu tiên là trái với những cam kết bưu 
chính, việc duy trì dịch vụ bưu chính phổ cập không cần thiết 
phải nhờ vào độc quyền bưu chính thậm chí cho một nước 
như Thuy Điển có những vùng nội địa nằm cách rất xa bờ 
biển. Thứ hai, việc bãi bỏ độc quyền phải tuân thủ Sự xem 
xét và sự tổng kết vai trò của các quy tắc cạnh tranh đã đóng 
góp vào việc điều tiết thị trường cạnh tranh mới. 


83 


3.2.5. Hà Lan 


Hà Lan là nước phát triển duy nhất đầu tiên cho tới nay 
cổ phần hóa một lợi tức lớn trong ngành Bưu chính. Năm 
1989, Cơ quan Bưu chính và Viễn thông Hà Lan được chuyển 
đổi thành công ty hoàng gia PTT Nederland (KPN), một công 
ty luật cổ phẩnđiều hành các dịch vụ bưu chính và viễn 
thông. Năm 1994, Hà Lan bán 30% cổ phần KPN cho công 
chúng. Năm 1995, chính phủ Hà Lan tiếp tục bán 22% cổ 
phần cho công chúng, và số cổ phần của chính phủ xuống còn 
có 48%, 

Cổ phẩnhóa cho phép PTT Post, một công ty con của KPN, 
theo đuổi một chiến dịch thương mại rộng lớn và đổi mới. 
Như đã được đề cập ở trên, PTT Post tham gia vào liên doanh 
TNT năm 1991. Tháng 6/1996, PTT Post trả cho các đối tác 
bưu chính trong liên doanh (trừ một phần nhỏ của Sweden 
Post) để mua lại cổ phần. Tháng 8/1996, PTT Post mua lại cổ 
phần TNT, do vậy giành được sự kiểm soát toàn bộ các hoạt 
động của liên doanh này. Tháng 6/1998, KPN chia tách 
thành hai công ty độc lập, KPN và TNT Post Group (TP). 
TPG do vậy là một sự kết hợp của bưu chính quốc gia Hà Lan 
và một công ty chuyển phát nhanh toàn cầu. Mặc dù đã được 
cổ phần hóa, TPG vẫn có trách nhiệm thực hiện dịch vụ bưu 
chính phổ cập ở Hà Lan và tiếp tục hưởng lợi từ độc quyền 
hợp pháp về vận chuyển bưu phẩm có trọng lượng 500gr hoặc 
ít- hơn và được định giá dưới các mức nhất định. TPG đã ủng 
hộ sự chấm đứt độc quyền bưu chính Hà Lan mặc cho các 
nhà cạnh tranh tiểm năng như Deustche Post bị gắn buộc 
vào sự cạnh tranh mà không có sự hỗ trợ độc quyền. 


3.2.6. Đức 
Tháng 12 năm 1997, Đức kết thúc giai đoạn cuối của 
chương trình cải cách bưu chính gồm 3 giai đoạn kéo dài một 


84 


thập kỷ. Năm -1989, giai đoạn cải cách bưu chính Ï 
(Postreform D) là tổ chức lại Bộ Bưu chính vä Viễn thông 
bằng cách tách các dịch vụ bưu chính, ngân hàng bưu chính 
và viễn thông thành các bộ phận riêng biệt. Việc quản lý 
Postdienst, nhà cung cấp các địch vụ bưu chính được giao lại 
cho một Ban giám đốc mới với các thành viên thuộc khu vực 
tư nhân. Ban giám đốc này đưa các thực tiễn quản lý, thanh 
toán theo cách cổ phẩnvà tổ chức lại các hoạt động thành bốn 
nhóm: bưu phẩm, vận tải, bưu cục và các giai đoạn kinh 
doanh mới. Năm 1994, Postreform II chuyển đổi Postdienst 
thành Deutsche Post A,G, một công ty mà các cổ phần của nó 
do chính phủ sở hữu. 

Postreform II cũng đã sửa đổi Hiến pháp của Đức để đảm 
bảo cho việc thực hiện các dịch vụ bưu chính phổ cập "kịp 
thời và phù hợp". Mặc dù, nỗ lực tiến tới cải cách hơn nữa 
hiện vẫn chậm là do sự phản đối từ Deutsche Post và các liên 
đoàn bưu chính. : 

Và vào tháng 12 năm 1997, Nghị viện Đức đã thông qua 
Postreform III. Postreform III từ bỏ Bộ Bưu chính và Viễn 
thông và tiến hành bãi bỏ độc quyền bưu chính vào cuối năm 
2002. Sau đó mức giá cho sự độc quyển bưu chính được thiết 
lập là 200gr cho bưu phẩm và 50gr cho thư quảng cáo, 

Postreform IITI có thể là giai đoạn cải cách bưu chính phức 
tạp nhất trên thế giới. Luật nước này công nhận dịch vụ bưu 
chính phổ cập là một nhiệm vụ của chính phủ, không áp đặt 
yêu cầu này cho Deutsche Post. Dịch vụ phổ cập không còn 
được bù lỗ chéo từ các dịch vụ độc quyền giá cao. Thay vào đó 
kinh phí cho chỉ phí của dịch vụ phổ cập sẽ được thu từ cơ 
chế cấp phép. Từng dịch vụ chuyển phát được thực hiện theo 
cước phí của bưu phẩm viết có địa chỉ trọng lượng dưới 
1.000gr (2,2 pound) phải có giấy phép. Đối với các dịch vụ 
ngoài "vùng được cấp phép" bao gồm chuyển phát các ấn 


8ö 


phẩm, chuyển bưu phẩm không địa chỉ, trao đổi công văn và 
các dịch vụ chuyển phát nhanh thì không cần phải có giấy 
phép. Bất cứ dịch vụ nào có giá cước cao hơn giá tem ð lần sẽ 
được xem là dịch vụ chuyển phát nhanh. Nếu thị trường 
không cung cấp được dịch vụ phổ cập trong vùng được cấp 


^ 


phép thì một cơ quan điều tiết có thể yêu cầu các công ty có 
giấy phép cung cấp dịch vụ bưu chính cơ bản và được quyển 
bồi thường cho những mất mát xảy ra. Việc bồi thường sẽ 
được một quỹ do tất cả những công ty được cấp phép hàng 
năm đóng góp khoảng hơn 1 triệu mác Đức (DM) chỉ trả. Các 
mức cước cho các dịch vụ bưu chính sẽ do giấy phép kiểm 
soát và do cơ quan điểu tiết thông qua. Các cước phí để vận 
chuyển các công văn và các bưu kiện khác có trọng lượng tới 
20kg (44 pound) phụ thuộc vào việc điểu tra về cước phí 
chống cạnh tranh. Một công ty được cấp phép với một vị trí 
thị trường thống trị phải cung cấp các dịch vụ mở và các dịch 
vụ hòm thư bưu cục cho các công ty được cấp phép khác với 
mức cước dựa trên chi phí. 

Giống như ở các nước khác, cải cách bưu chính ở Đức đã 
và đang diễn ra, Deutsche Post đã tận dụng được lợi thế tự 
do thương mại của mình để mở rộng những doanh nghiệp 
mới. , . 

Năm 1997, Deutsche Post mua 18% cổ phần của Postbank 
và ký kết một hợp đồng hợp tác chặt chẽ, do vậy phần nào đã 
không thực hiện được việc chia tách các địch vụ tài chính và 
bưu chính do Postreform Ï khởi xướng. Deutsche Post cũng 
mua các doanh nghiệp bưu kiện ở Áo, Ba Lan, Bỉ và vào cuối 
năm 1998, cùng với Vương quốc Anh, hình thành cái mà 
Deutsche Post gọi là "nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp 
bưu phẩm toàn châu Âu". 

Năm 1998, Deutsche Post mua 25% cổ phần DHL, một 


công ty của Mỹ đi đầu về dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế. 


S6 


Cũng vào năm 1998, Deutsche Post mua được Global Mail, 
một công ty xuất khẩu bưu phẩm giữa các nước lớn của Mỹ. 
Mục tiêu của Deutsche Post là phát triển "để đảm bảo một vị 
trí vững chắc trên thị trường ủy thác toàn cầu". 


3.2.7. Liên doanh TNT 


Năm 1991, Bưu chính Pháp, Đức, Hà Lan và Thụy Điển 
liên doanh với Canada Post làm sửng sốt cộng đông Bưu 
chính thế giới bằng việc mua 50% doanh nghiệp chuyển phát 
nhanh toàn cầu TNT, một tập đoàn vận tải của Australia. 
Bằng cách hình thành một liên doanh với một nhà khai thác 
cổ phânchuyển phát nhanh, bưu chính các nước này đã từ bỏ 
Công ty bưu chính quốc tế (PC). Bưu chính các nước này kết 
luận IPC đã không đạt được mức quản lý phối hợp đến tận 
cùng cần thiết để cạnh tranh với các dịch vụ chuyển phát 
quốc tế. Trong việc áp dụng các quy tắc cạnh tranh của luật 
châu Âu, Ủy ban châu Âu đã chấp nhận liền doanh TNT 
nhưng đưa ra các điều kiện cạnh tranh chuyên nghiệp, đáng 
kể nhất là yêu cầu liên doanh không được hưởng lợi từ những 
đặc quyển pháp lý hiện dành cho các nhà khai thác bưu 
chính công cộng. Mặc dù vẫn còn hoài nghỉ về những triển 
vọng kinh doanh của liên doanh TNT, TNT vẫn khẳng định 
rằng quan điểm của nhiều quan chức chính phủ là ngành 
Bưu chính đang chuyển đổi thành một ngành cạnh tranh và 
quốc tế. 


3.3. CÁC XU HƯỚNG CẢI CÁCH BUU CHÍNH: BÀI HỌC RÚT RA TỪ 
TIẾN HÀNH CẢi CÁCH BƯU CHÍNH Ở CÁC NƯỚC 


Phần lớn các cải cách bưu chính đều có mục đích và 
động cơ giống nhau... 


Các động lực chính thúc đẩy các dự án hiện đại hoá bưu 
chính hiện này là khá giống nhau ở cả các nước công nghiệp 


87 


và các nước đang phát triển. Sự cạnh tranh mới, sự thay đổi 
vể công nghệ, mong. muốn có nhiều khách 'hàng hơn và sự 
toàn cầu hoá thị trường đã tạo ra một môi trường khích lệ để 
cải cách bưu chính, Trong một số trường hợp, việc chia tách 
các PTT cũ thành các doanh nghiệp khác nhau đã tạo ra một 
động cơ trực tiếp để thay đổi. 
Tương tự như vậy, phần lón các chương trình cải cách đều 
có cùng mục tiêu: 
-_ Nâng cao chất lượng dịch vụ 
-_ Cung cấp dịch vụ phổ cập có hiệu suất cao 
-_ Sử dụng tốt hơn nữa các tài sản của chính phủ 
- Đảm bảo tính tự chủ và độc lập về tài chính cho nhà 
khai thác công cộng 
- Điểu tiết thị trường bưu chính để đảm bảo sự cạnh 
tranh công bằng 
- Thúc đẩy toàn ngành Bưu chính đạt được năng suất 
cao hơn và đóng góp lớn hơn vào nền kinh tế 
-.‹ nhưng đạt được các mục tiêu này bằng nhiều chiến 
lược khác nhau 


Mặc dù có sự giống nhau về động lực và mục đích, các 
nước được tiến hành điều tra cải cách bưu chính đã cho thấy 
không có một con đường lớn nào dẫn tới cải cách bưu chính 
mà có nhiều con đường nhỏ khác nhau và thậm chí có một tới 
hai con đường vòng để tới được đích. Nước này có thể chọn 
cách tăng thị phần các sản phẩm bưu chính cơ bản để đạt 
được nguyên lý kinh tế quy mô lớn hơn, trong khi đó nước 
khác lại chọn cách nâng cao giá trị sản phẩm đặc biệt để đạt 
được lợi nhuận cao hơn. Các điều kiện kính tế cụ thể, truyền 
thống quản lý công ty và phát triển nhu cầu thị trường, tất 
cả cần đến các chiến lược riêng và các giải pháp tối ưu hoá 
khách hàng. 


88 


Trong khi nhiều xu hướng chưng đang nổi lên... 


Một số xu hướng chung trong cải cách bưu chính đang nổi 
lên đã được chứng mỉnh trong các nước điểu tra và trong các 
dịch vụ bưu chính ở các nước công nghiệp. Các xu hướng này 
gồm: 


mỏ cửa toàn bộ thị trường vẫn là ngoại lệ, nhiều nước 
đã khỏi động một quá trình mở cửa thị trường bưu 
chính liên tục để Bia tăng sự cạnh tranh. 

- Cải cách theo luật. Một số nhà khai thác bưu chính 


- Tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân. 
Tình trạng hợp pháp của các nhà khai thác bưu chính 
là cơ quan thuộc chính phủ, thông qua nhiều hình thức 
'công ty hoá" tiến tới cổ phần hoá hoàn toàn. Tuy nhiên 


thác bưu chính công cộng. Có rất nhiều phương thức 
khác nhau để đạt được sự gia tăng này: 


89 


-_ Bán và gia công trong cơ cấu công ty bưu chính truyền 

thống 

- Các thoả thuận điều hành với các nhà khai thác bưu 

chính khác (Lebanon và Trinidad và Tobago) 

-_ Thỏa thuận giảm cước (Argentina và Guatemala) 

- Các nhà đầu tư, các đối tác và liên minh chiến lược 

(Nam Phì) 

-_ Các công ty cổ phần (Đức, Hà Lan và Singapore) 

Sự đánh giá toàn bộ các lợi ích riêng của từng nước của tất 
cả các mục tiêu này sẽ phải mất thêm thời gian và kinh 
nghiệm nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng 
khu vực cổ phẩnđầu tư lớn hơn, thì yêu cầu phân tích các yêu 
tố rủi ro tiểm tàng càng phải nhiều hơn (ví dụ vốn và khả 
năng tài chính của thị trường bưu chính, chỉ phí để thực hiện 
dịch vụ phổ cập, các đầu tư cần thiết để có thể đứng vững và 
cạnh tranh độc lập...). 


.. tuy nhiên, có một số yếu tố quan trọng trong từng 
nước được điều tra 


Mặc dù bưu chính các nước phải đối mặt với nhiều vấn đề 
khác nhau, một số yếu tố quan trọng đã được rút ra từ từng 
nước được điều tra: 


- Cải cách bưu chính không thể diễn ra trong một môi 
trường đơn lẻ, nó đòi hỏi một môi trường cải cách hợp 
tác ở đó xu hướng chung là cải tạo toàn bộ các ngành 
dịch vụ công. 

- Sự thống nhất của tất cả các cổ đông lớn (chính phủ, cơ 
quan quản lý bưu chính, người lao động, công đoàn, 
khách hàng và các tổ chức phi chính phủ) là rất cần 
thiết. 


~_ Sự cải cách bền vững dựa, trên các mục tiêu lâu dài hỗ 
trợ các chiến lược phát triển quốc gia. 


90 


- Các sáng kiến cải cách bưu chính cần phải tham vọng 
và bền vững. Các sáng kiến đó không được xác định quá 
hạn hẹp và phải đưa ra được các giải pháp linh hoạt và 
sáng tạo. 

-_ Một chính sách ngành bưu chính rõ ràng (một điều luật 
bưu chính vững chắc, sự xác định các nhiệm vụ phổ cập 
dịch vụ phù hợp, điều kiện luật pháp rõ ràng) là điểm 
xuất phát tốt nhất để cải cách. 

-_ Cần phải tiến hành định nghĩa rõ ràng tình hình chính 
sách và thị trường hiện nay, kết hợp với sự đánh giá 
cách điều hành của nhà khai thác công công, lợi nhuận 
và cơ cấu giá. 

-_ Để đạt được sự ổn định về tài chính và sự điều hành, 
các dịch vụ bưu chính cần một mức độ tự chủ và sự linh 
hoạt về kinh doanh cao và văn hoá doanh nghiệp xuất 
phát từ khách hàng. 

- Sự điều hành bưu chính phải có một tầm nhìn, nhiệm 
vụ và chiến lược rõ răng và một Ủy ban cải cách có khả 
năng nỗ, lực vượt qua những trở ngại và duy trì được sự 
phát triển. 

-_ Cải cách về kỹ thuật đầu tiên phải được dựa trên sự đổi 
mới các hệ thống điều hành và sau đó tăng sự hỗ trợ để 
cho ra các sản phẩm bưu chính tiên tiến. 

-_ Cải cách bưu chính phải phát triển theo mô hình thứ tự 
từ việc xác định chính sách của ngành và cải cách thể 
chế, thông qua việc tái cơ cấu doanh nghiệp và tiến tới 
thương mại hoá thông qua sáp nhập các doanh nghiệp 
chủ chốt làm ăn hiệu quả với các dịch vụ mới và cải 
tiến. 


Cuối cùng, cải cách bưu chính là một sự đầu tư kinh tế 
cơ bản... 


Một ngành Bưu chính năng động và vững chắc sẽ tạo ra 
một. môi trường ổn định để phát triển kinh tế và phát triển 


91 


các lĩnh vực bưu phẩm chuyên sâu. Sự tăng trưởng này sẽ 
làm gia tăng hơn nữa lưu lượng bưu phẩm và lợi nhuận và do 
độ hỗ trợ việc đầu tư các dịch vụ bưu chính được cải cách 
nhằm tăng năng suất và đóng góp vào việc phát triển chung. 


92 


Lưu lượng và 
lợi nhuận cao hơn 
Cải cách và 
š đầu tư Bưu chính 
Cải cách bưu chính 
và chu trình phát triển 
Hiệu suất 
kinh tể cao hơn 
Ngành bưu chính 
mạnh hơn 


Hình 3.3. 


Chương 


LUẬT CẢI CÁCH BƯU CHÍNH 
HIỆN ĐẠI 


Bưu chính quốc gia là một trong những sáng tạo cổ xưa 
nhưng lâu dài nhất trong thế giới hiện đại. Ở mỗi quốc gia, 
Bưu chính là một phần quan trọng của hạ tầng cơ sở thương 
mại, là cuộc sống và là thị trường lao động. Bưu chính hiện 
nay là điểm hội tụ của những tiến bộ công nghệ của ba 
ngành Viễn thông, Vận tải và Tin học, điều này đã khiến cho 
các nước nhìn nhận lại nền tảng pháp lý của nhà khai thác 
bưu chính công cộng và vai trò của nó trong một thị trường 
các dịch vụ chuyển phát rộng lớn hơn. Luật cải cách bưu 
chính đã được chấp nhận ở sáu nước phát triển: Australia 
(1994), Đức (1997), Hà Lan (1998), New Zealand (1998), 
Thuy Điển (1998) và Vương quốc Anh (2000). Luật cải cách 
cách Bưu chính ở tất cả các nước này đều đi theo một định 
hướng chung giống nhau, nhưng các bước tiến hành thì khác 
nhau đáng kể. Chương này sẽ đề cập luật cải cách bưu chính 
hiện đại ở một số nước công nghiệp hóa. 


4.1. CÁC MỤC TIÊU CẢI CÁCH BƯU CHÍNH 


Trong nhiều thế kỷ, chính phủ các nước đã ủy thác việc 
thư gom và chuyển phát thư tín cho ngành Bưu chính. Thế 
kỷ trước, bưu chính bắt đầu thu gom và chuyển phát các loại 


93 


văn bản và bưu kiện bên cạnh thư tín trong đó bao gồm có 
quảng cáo, báo chí, các ấn phẩm định kỳ, sách vỏ và các bưu 
kiện nhỏ. Đối với phần lớn bưu chính các nước, các dịch vụ 
này là dịch vụ hàng hoá. Việc kinh doanh bưu phẩm đã 
mang lại một nguồn thu cần thiết để duy trì hạ tầng chuyển 
phát; trong khi đó các địch vụ phi bưu phẩm mang lại lợi 
nhuận ít hơn nhiều do sự cạnh tranh từ các dịch vụ chuyển 
phát cổ phần và các cách thức chuyển phát khác. Tuy nhiên, 
lợi nhuận thu được từ sự độc quyển về bưu phẩm đã cho phép 
ngành Bưu chính cung cấp các dịch vụ bưu chính “phi 
thương mại”, đó là những dịch vụ mà nhiều người không 
muốn trả toàn bộ chi phí sản xuất đặc biệt vào thời điểm bầu 
cử. Những dịch vụ như vậy còn phải kể đến hoạt động của 
các bưu cục ở các vùng xa xôi, chuyển phát hàng ngày đến 
tận hộ gia đình ít nhận bưu phẩm và các địch vụ dưới mức 
cước phí dành cho những ấn phẩm mang tính chất chính trị. 

Đầu thế kỷ XXI, một thực tế rõ ràng là ngành Bưu chính 
phải thay đổi một cách cơ bản. Ngành Viễn thông đã phát 
triển tới mức có thể truyền phần lớn các loại thư tín nhanh 
hơn và rẻ hơn ngành Bưu chính vẫn chuyển phát. Khi thư tín 
có sự hỗ trợ của viễn thông, chính phủ các nước phải chọn lựa 
giữa hai tương lai cho ngành Bưu chính. Hoặc là bưu chính 
quay trở lại là một ngành dịch vụ thuộc chính phủ, ví dụ một 
dịch vụ chuyến phát bưu phẩm và những sản phẩm in ấn 
không thường xuyên chi phí cao, không mang lại lợi nhuận 
cho các nhà chuyển phát cổ phần. Mặt khác, bưu chính phải 
cải tổ lại các địch vụ và các phương thức kinh doanh để có 
thể tổn tại như là một công ty bình thường trong một thị 
trường cạnh tranh. 

Nhiều nước công nghiệp đã tiến hành cải cách bưu chính 
cho đến thời điểm hiện nay đều lựa chọn cách đi thứ hai. Ổ 
những nước này, “cải cách bưu chính” là tiến hành các bước 


94 


đi để cuối cùng cho phép và đòi hỏi bưu chính hoạt động 
giống như một công ty cổ phần trong một môi trường thương 
mại nhiều hơn là trong một môi trường cạnh tranh bình 
thường. Tuy nhiên việc triển khai theo cách thứ hai đã tạo ra 
một cơ chế mới cho mỗi quốc gia trong sáu quốc gia trong 
điểu tra này. Ba kiểu chuyên gia được đề cập nhiều nhất 
trong những thảo luận về cải cách bưu chính này là nhà điều 
hành, luật sư và nhà kinh tế. 

Mục tiêu cải cách bưu chính là sự chủ động kinh đoanh ở 
bưu cục. Các nhà cung cấp các dịch vụ bưu chính truyền 
thống có thể quản lý các hoạt động của họ theo cách tương tự 
như các công ty thương mại khác? Ngày nay, trưởng bưu cục 
tự phải đặt mình vào sự cạnh tranh với các công ty cổ phần, 
kể cả những ràng buộc pháp lý cần trở họ triển khai công 
việc kinh doanh giống như các giám đốc của các công ty cổ 
phần. Các trưởng bưu cục thường nản lòng về những hạn chế 
trong quyền điều hành như tăng và giảm giá; phân biệt giá 
cả đối với các khách hàng; thuê, đền bù và tuyển nhân viên; 
thay đổi dịch vụ và đóng cửa bưu cục; mua, bán tài sản; thu 
gom tiền từ các khoản nợ hoặc mua cổ phần; và bước vào một 
hình thức kinh doanh mới, “Sự chủ động kinh doanh” có 
nghĩa là quyển hạn lớn hơn trong những công việc như vậy. 

Sự tương ứng của việc chủ động kinh doanh là “nghĩa vụ 
dịch vụ phổ cập”. Cho phép chủ động kinh doanh có nghĩa là 
nới lỏng các tiêu chuẩn dịch vụ cho các nhà cung cấp dịch vụ 
bưu chính phổ cập. Ví dụ, một bưu cục cỏ thể được phép 
chênh lệch so với các mức cước phí tem thống nhất mặc dù 
tất cả các mức cước phí tem đều “hợp lý” hoặc ở dưới mức 
trần. Các quy định cấm giảm giá và phân biệt giá có thể trổ 
nên chặt chẽ. Một bưu cục có thể được phép chủ động trong 
các tiêu chuẩn dịch vụ - những thời điểm hoặc tần số chuyển 


9õ 


phát — với các thông số cố định. Sau đó một bưu cục có quyền 
chủ động trong việc đóng cửa và xóa các thùng thu gom thư. 

Mục tiêu thứ hai của cải cách bưu chính là tập trung vào 
việc chia tách các chức năng thuộc chính phủ và các chức 
năng thương mại. Mục đích không ngoài việc muốn các 
ngành dịch vụ chuyển phát dần trở thành một thị trường 
bình thường như để đảm bảo rằng việc thực thì quyển lực 
chính phủ sẽ không ảnh hướng đến lợi ích thương mại. Cuối 
cùng, các chức năng và ưu tiên của chính phủ trước đây được 
dành cho bưu chính chuyển sang cho cơ quan điều tiết mà 
những quyết định của họ, theo lý thuyết, không được ảnh 
hưởng bởi mối quan tâm tới cơ hội kinh doanh của bưu chính. 
Cơ quan điều tiết có trách nhiệm phân phối quyển lợi và 
nghĩa vụ đến tất cả các dịch vụ chuyển phát theo cách được 
tính toán để đáp ứng các lợi ích công cộng. 

Trong khuôn khổ này, cơ quan điều tiết có thể cho phép 
các nhà khai thác bưu chính chủ động kinh doanh trong khả 
năng. Ví dụ cơ quan điều tiết có thể yêu cầu tất cả các nhà 
khai thác duy trì mức dịch vụ phổ cập nhất định, tuân thủ 
theo các quy tắc kế toán, báo cáo và đóng góp vào quỹ dịch vụ 
phổ cập . 

Mục tiêu thứ ba của cải cách là cổ phần hoá bưu chính. 
Nếu sự chủ động kinh doanh là công việc của nhà doanh 
nghiệp và việc chia tách chức năng là công việc của của luật 
gìa thì việc cổ phần boá là công việc của nhà kinh tế. Cổ 
phần hoá bưu chính liên quan (nhưng khác biệt hẳn) đến các 
mục tiêu khác để tiến tới cải cách. Bưu chính có thể được cổ 
phần hoá nhưng không được trao quyền tự do hoá thương 
mại như của một công ty bình thường. Có thể hình dung là 
một doanh nghiệp bưu chính được cổ phần hoá nhưng vẫn 
duy trì mức độ kiểm soát của chính phủ, ví dụ như sự độc 


96 


quyền hợp pháp về chuyển phát thư tín và nghĩa vụ cung cấp 
dịch vụ phổ cập. 

So với các mục tiêu khác để tiến tới cải cách bưu chính, cổ 
phần hoá mang lại hai lợi ích chính. Đầu tiên, cổ phần hoá 
hình thành nên các cổ đông, những người vì lợi ích riêng luôn 
muốn doanh nghiệp bưu chính được điều hành theo cách 
hiệu quả nhất. Điểm yếu kém cơ bản của doanh nghiệp nhà 
nước là các viên chức chính phủ không đặt tiền vào sự rủi ro 
do đó họ cũng không thấy cần thiết phải quản lý chặt chẽ 
như các cổ đông cổ phần. Thứ hai, cổ phần hoá làm giảm 
đáng kể đặc quyền mà chính phủ được hưởng. Nếu cổ đông cổ 
phần mua các tài sản hữu hình của ngành bưu chính với một 
giá hợp lý, mà thực tế là những tài sản đó trước đây được 
chính phủ mua hiện trở nên không hợp lý. Sau khi cổ phần 
hoá, các tài sản được bàn đến sẽ là tài sản đích thực mà các 
cổ đông phải chịu rủi ro, và chúng có thể được bán hoặc 
chuyển đổi mà không chịu sự kiểm soát về mặt pháp lý. 
Tương tự như vậy, cổ phần hoá tính đến các gánh nặng của 
quá khứ. Nếu một bưu cục gặp khó khăn do phải trả lương 
cao hoặc các đầu tư tài chính không hiệu quả, thì điều này sẽ 
được phản ánh trong giá bán thấp hơn. Bằng cách tính đến 
các lợi ích và gánh nặng của quá khứ, việc cổ phần hoá đặt 
những người sở hữu mới vào vị trí khởi đầu cạnh tranh bình 
đẳng với các đối thủ cổ phần. 


4.2. LUẬT CẢI CÁCH BƯU CHÍNH Ở CÁC NƯỚC CÔNG NGHIỆP HÓA 


Các luật cải cách bưu chính của Australia, Đức, Hà Lan, 
New Zealand, Thuy Điển và Vương quốc Anh đã đưa các mục 
tiêu này vào việc cải cách bưu chính theo biện pháp khác 
nhau. 


97 


4.2.1. Australia (1994) 


Năm 1989, chính phủ Australa đã chuyển đổi bưu chính 
quốc gia thành một công ty thuộc chính phủ có tên là 
Australia Post. Australia Post phải đạt mức doanh thu bợp 
lý và nộp một phần cho chính phủ và phải thực hiện các 
nhiệm vụ dịch vụ cộng đồng nhất định. Năm 1992, một uỷ 
ban Công nghiệp đã khuyến nghị bãi bỏ sự độc quyền bưu 
chính và phân công lại nghĩa vụ để thực biện mức cước thư 
thống nhất trên toàn quốc để tuân thủ một mức cước tối đa 
cho thư tín. Chính phủ đã thông qua định hướng cải cách 
được đề xuất nhưng không đánh giá. Luật Công ty Bưu chính 
Australia năm 1994 đã bổ sung luật bưu chính bằng cách 
trao cho Australia Post quyền tự do thương mại lớn hơn, 
giảm phạm vì độc quyền bưu chính và tăng trách nhiệm giải 
trình của Australia Post về chất lượng dịch vụ. 

Theo luật năm 1994, Australia Post được phép cung cấp 
mọi dịch vụ bưu chính và phi bưu chính, nhưng tự do thương 
mại sẽ bị hạn chế bởi nghĩa vụ duy trì dịch vụ bưu chính phổ 
cập. Cụ thể hơn, Australia Post phải cung cấp một “dịch vụ 
tiêu chuẩn” cho các bưu phẩm trong khu vực ưu tiên mà mọi 
người dân ở Australia có thể tiếp cận dễ dàng trên cơ sở công 
bằng ở bất cứ đâu họ cư trú kinh doanh và đạt các chuẩn đặc 
thù đáp ứng các nhu cầu của xã hội, của ngành và thương 
mại Australia. Đối với một bưu phẩm tiêu chuẩn thì dịch vụ 
tiêu chuẩn phải có mức cước phí vận chuyển chưng trên toàn 
bộ đất nước Australia. Một tờ báo in tiêu chuẩn cân nặng là 
250gr và phải được đóng gói trong phong bì bưu phẩm tiêu 
chuẩn. Các tiêu chuẩn chuyển phát và tiếp cận dịch vụ phổ 
cập được chính phủ Australia quy định trong Điều luật các 
tiêu chuẩn thực hiện. Nghĩa vụ phổ cập dịch vụ được giao cho 
Australia là khá nhẹ nhàng so với bưu chính một số nước 
khác, nhất là ở các nước công nghiệp phát triển, nhiệm vụ 


96 


dịch vụ phổ cập thường lớn hơn so với các dịch vụ đo sự độc 
quyền bưu chính thực hiện. : 

Quyền chủ động kinh doanh lớn hơn đã được cân bằng do 
giảm bớt đặc quyển kinh đoanh. Ở Australia, việc chuyển 
bưu phẩm chỉ dành riêng cho Australia Post nếu () cước dịch 
vụ thấp hơn hoặc bằng bốn lần cước phí của một bưu phẩm 
chuẩn và (ii) trọng lượng của bưu phẩm thấp hơn hoặc bằng 
250gr. Tuy nhiên, có rất nhiều ngoại lệ chống lại sự độc 
quyền và cả đối với phổ cập dịch vụ. Sự độc quyền này không 
bao gồm việc vận tải bưu phẩm gửi quốc tế, thư quảng cáo 
(báo, tạp chí, sách, catalogue và tờ rơi) hoặc bưu phẩm nội bộ 
công ty (vận chuyển bưu phẩm từ cá nhân hoặc một tổ chức 
gửi đến một cá nhân hoặc một tổ chức khác). Không tính vào 
sự độc quyền còn có các dịch vụ bưu phẩm cỡ lớn (chuyển thư 
tới một văn phòng của Australia ở đó nó được gửi chuyển 
phát dưới dạng dịch vụ liên kết nối bưu phẩm cỡ lớn) và các 
bưu phẩm được chuyển nội bộ hoặc giữa các văn phòng trao 
đổi văn bản. 

Luật Australia quy định không mấy tách bạch giữa hai 
chức năng quản lý nhà nước và kinh doanh. Luật không trao 
cho Australia Post các đặc quyền và nhiệm vụ của một cơ 
quan thuộc chính phủ mà cững không được phép trở thành 
một cơ quan điều tiết độc lập. Chính phủ trực tiếp giám sát 
các chính sách của Australia Post. Australia Post được một 
Ban Giám đốc từ bốn đến tám người điều hành do Bộ trưởng 
chỉ định và một giám đốc điểu hành do Ban giám đốc chỉ 
định. Các giám đốc được bổ nhiệm với thời hạn năm năm 
hoặc ít hơn và có thể bị bãi nhiệm nếu điều hành không hiệu 
quả. Ban Giám đốc sẽ quyết định các mục tiêu, chiến lược và 
các chính sách của Australia Post. Các mức cước phí mới cho 
các bưu phẩm tiêu chuẩn có thể không được Bộ trưởng thông 
qua, và Bộ trưởng có thể đưa ra các hướng dẫn văn bản (gồm 


998 


cả tỷ lệ và cước ph. Do vậy Bộ trưởng là người cuối cùng 
nắm quyển cả về mặt chính phủ lẫn kinh doanh của 
Australia Post. 

Có hai ngoại lệ cho việc thiếu sự điều tiết luật độc lập. 
Đầu tiên là luật Australia cho phép người gửi nhiều bưu 
phẩm hoặc nhà khai thác cổ phần có thể chuyển bưu phẩm cỡ 
lớn (ví dụ như tại bưu cục gần với các địa chỉ bưu phẩm) với 
mức cước hạ mang lại các chi phí vận tải trung bình mà 
Australia Post bác bỏ. Trong trường hợp tranh chấp về mức 
cước liên kết nối cho bưu phẩm cỡ lớn, Uỷ ban Cạnh tranh và 
Người tiêu dùng Australia (ACCC) sẽ đứng ra làm trọng tài 
mặc dù Bộ trưởng đã thận trọng dù thế nào cũng yêu cầu 
Australia Post chấp nhận mức giá do ACCC khuyến nghị. 
Thứ hai, ACCC hạn chế việc tăng mức cước phí cho các dịch 
vụ ưu tiên theo luật giám sát giá năm 1983. 

Tóm lại, theo luật Bưu chính Australia, cải cách bưu 
chính tập trung vào nâng cao sự chủ động kinh doanh mà 
không cần đến việc phải tách riêng các chức năng kinh doanh 
và quản lý nhà nước. Chính phủ quy định việc cung cấp các 
dịch vụ bưu chính cơ bản ở một mức độ hợp lý và áp dụng rất 
ít hạn chế đối với các hoạt động phi bưu chính của Australia 
Post. Việc thoả hiệp tuyệt đối để đạt được sự chủ động kinh 
doanh lớn hơn làm giảm bớt sự độc quyền bưu chính, tuy 
nhiên Australia Post vẫn là cơ quan thuộc chính phủ. 


4.2.2. Đức (1997) ủ 


Đức đã cải cách thị trường bưu chính nước này thành ba 
giai đoạn, có tên gợi từng giai đoạn là Postreform 1, I, HT 
Năm 1989, trong “Postreform ]” các Cục phụ trách về các 
dịch vụ bưu chính, ngân hàng bưu chính, và Viễn thông tách 
biệt nhau nằm trong Bộ Bưu chính và Viễn thông được thành 
lập. Một ban giám đốc mới đã đưa ra giới thiệu phạm vi quản 


100 


lý khu vực cổ phần lớn hơn và các phương pháp kế toán. Năm 
1994, “Postreform II” đã chuyển đổi công ty bưu chính 
Deutache Bundespost Postdienst thành Deutsche Post A.G, 
một thực thể được tổ chức theo luật công ty tương tự giống 
như các công ty cổ phần và chính phủ là cổ đông duy nhất. 
Đồng thời, Hiến pháp Đức được sửa đổi bổ sung một nhiệm 
vụ của chính phủ là đảm bảo duy trì các dịch vụ bưu chính 
phổ cập “phù hợp và chính xác” được thực hiện trên cơ sở một, 
doanh nghiệp cổ phần. Luật Bưu chính Đức năm 1997, hay 
là “Postreform HT”, đã giao phó cho cơ quan điều tiết viễn 
thông, RegTP, trách nhiệm duy trì dịch vụ phổ cập, điều tiết 
ngành Bưu chính và bãi bỏ độc quyển bưu chính sau giai 
đoạn chuyển đổi năm năm kết thúc vào ngày 31/12/2003. 
Postreform III được bổ sung bằng hai Nghị định Chính phủ, 
một là về dịch vụ phổ cập và một là về điều tiết cước phí. 
Liên quan đến sự chủ động trong kinh doanh, Bưu chính 
Đức đặt Deustch Post và, các nhà khai thác khác dưới sự 
giám sát điều tiết chặt chế trong việc cung cấp các dịch vụ 
bưu chính cả trong và ngoài vùng được độc quyền trước đây 
(vùng được cấp phép). Mục tiêu đầu tiên của sự điều tiết là 
duy trì dịch vụ phổ cập. Luật Bưu chính nước này định nghĩa 
dịch vụ phổ cập là địch vụ được cung cấp trên toàn lãnh thổ 
Liên bang Đức với giá cước hợp lý. Ví dụ như bưu kiện và 
sách được xem như là một phần của dịch vụ phổ cập chỉ khi 
“các dịch vụ bưu chính đó ít nhất là được thực hiện nhờ sử 
dụng các phương tiện chuyên chở bưu phẩm tùy theo giấy 
phép. Định nghĩa dịch vụ phổ cập được định nghĩa rõ trong 
Nghị định về dịch vụ bưu chính phổ cập. Ví dụ, Nghị định 
quy định mức cước tem tối đa (cước thực vào ngày 
31/12/1987), chất lượng dịch vụ tối thiểu (80% bưu phẩm sẽ 
được chuyển phát trong ngày sau khi được gửi), số bưu cục 
tối thiểu (12.000 bưu cục trong đó ð000 bưu cục sẽ do đội ngũ 


101 


nhân viên điểu hành) và các quy định về vị trí hộp thư (ở 
thành phố là không quá 1km/thùng thư), và tần suất phát 
(một lần/ngày làm việc). Nghị định dịch vụ phổ cập cũng yêu 
cầu Deutsche Post duy trì mức thuế chung cho các dịch vụ 
bưu phẩm cỡ nhỏ được cấp giấy phép có kích thước không 
quá lớn cho đến cuối năm 2002. Ngoài phạm vi các hoạt động 
cấp phép, Luật Bưu chính Đức cũng yêu cầu về cơ bản để hạn 
chế các hoạt động chống cạnh tranh của các nhà khai thác 
bưu chính, 

Mặc dù tất cả các luật bưu chính cho phép ngành Bưu 
chính tham gia vào các thị trường ngoài bưu chính, nhưng 
tiến độ của Deutsche Post tham gia vào thị trường này là khá 
nhanh chóng. Deutsche Post đã bắt tay vào chiến dịch mở 
rộng khá rầm rộ như đã mở địch vụ bưu kiện trên quy mô 
toàn châu Âu, bán một phần lợi tức kiểm soát ở DHL (công ty 
chuyển phát nhanh hàng đầu quốc tế) và mua lại Danzas và 
AEI, để trở thành một trong những công ty chuyển vận hàng 
đầu thế giới. Deutsche Post cũng có lợi tức trong các dịch vụ 
tài chính và đang phát triển kinh doanh TMĐT, 

Cải cách bưu chính ở Đức cũng tách bạch rõ ràng hai chức 
năng quản lý nhà nước và kinh doanh một cách đáng kể. 
Luật quy định sau năm 2002, Deutsche Post sẽ không có 
những đặc quyền cũng như không phải gánh vác trách nhiệm 
của một cơ quan thuộc chính phủ, không phải là nhà bưu 
chính độc quyển cũng như phải gánh vác trách nhiệm dịch 
vụ bưu chính phổ cập. Cơ quan điều tiết ở Đức RegTP (Cơ 
quan thuộc Bộ Kinh tế) sẽ thực hiện ba nhiệm vụ chính của 
chính phủ. Đầu tiên, RegTP sẽ ban hành các giấy phép cần 
thiết để cam kết “các dịch vụ bưu chính”. Thứ hai, RegTP có 
thể xem xét các mức cước cho các dịch vụ bưu chính trong các 
tình hình cụ thể. Thứ ba, RegTP chịu trách nhiệm duy trì 
dịch vụ bưu chính phổ cập và khi cần thiết có thể chỉ định 


102 


các nhà khai thác bưu chính để cung cấp dịch vụ bưu chính 
phổ cập như đã được quy định trong Nghị định dịch vụ phổ 
cập — ˆ : v 

. Trong luật Bưu chính Đức, một “khu vực được cấp phép” 
sẽ thay thế độc quyền bưu chính từ sau năm 2009. Không có 
công ty nào có thể kinh doanh chuyển phát bưu phẩm có 
trọng lượng tới 1kg mà không có giấy phép của RegTP. Việc 
cấp phép là khá chủ động (được cấp phép nếu như không có 
lý do gì phủ nhận). Mặc dù RegTTP có thể kèm theo “các điều 
khoản bổ sung” vào giấy phép để đảm bảo đáp ứng các mục 
tiêu quy định, bao gồm đảm bảo các lợi ích cho khách hàng 
và đảm bảo cạnh tranh hoạt động, vì vậy những điều kiện 
cấp phép không phải là một công cụ điều tiết cơ bản. 

Quyền xem xét mức cước của RegTP sẽ được tập trung vào 
các nhà cung cấp “dịch vụ bưu chính” với vị trí chỉ phối (được 
quy định trong luật cạnh tranh của Đức) và cả các dịch vụ ở 
các vùng được cấp phép và không được cấp phép. “Các dịch 
vụ bưu chính” hướng tới các dịch vụ chuyển phát thương mại 
các bưu phẩm thư và bưu kiện có trọng lượng tới 20kg. Các 
dịch vụ phân phát sách, catalog, báo hoặc tạp chí được xem 
như là “các dịch vụ bưu chính” chỉ khi các loại bưu phẩm này 
:_ được các công ty cung cấp bưu phẩm hoặc các dịch vụ bưu 

'ykiện có địa chỉ phát. RegTP thực thi quyền giám sát giá cước 
đối với các dịch vụ bưu chính với vị trí chỉ phối ở 4 trường 
hợp sau: 

- Các mức cước gửi bưu phẩm nhỏ ở vùng được cấp phép 
phải nhận được sự chấp thuận khi các mức cước phí có 
hiệu lực. 

- Các mức cước phí gửi bưu phẩm nhỏ trong vùng được 
cấp phép sau khi được chấp nhận sẽ được xem xét và bị 
loại bỏ nếu chống độc quyển và sự ưu đãi không hợp 
pháp theo luật bưu chính. 


103 


- Các mức cước cho các dịch vụ bưu chính được vận 
chuyển, không được đề cập ở trên, có thể được xem xét 
và loại bỏ nếu có trọng lượng chống cạnh tranh hoặc ưu 
tiên không theo quy định. 

-_ Các mức cước đối với các dịch vụ đột xuất trong khu vực 
được cấp phép đáp ứng một yêu cầu về tiếp cận địch vụ 
chuyển phát mà NOÀi là công ty chỉ phối sẽ do RegTP 
quyết định. 

Trong việc xem xét các mức cước phï, quyền của RegTP bị 
đạo luật và các nghị định triển khai bạn chế đáng kể. Nghị 
định điều tiết các mức cước phí bưu chính đặt ra các thủ tục 
và tài liệu chứng minh được RegTP sử dụng. Nghị định quy 
định nhiệm vụ của người được cấp phép đệ trình các văn bản, 
cơ cấu thông báo chi phí mà người được cấp phép phải được 
trình RegTP sẽ xuất bản đữ liệu các thành phần và nội dung 
của mức giá được áp dụng; Nghị định điều tiết cước phí quy 
định các mức cước cũng yêu cầu RegTP áp dụng cước phí cho 
phần lớn các dịch vụ được cấp phép phi hàng hóa. Việc xem 
xét các mức cước của RegÏTP phải kết thúc trong gần hai 
tháng, một khoảng thời gian quá ngắn so với khoảng thời 
gian xem xét 10 tháng của cơ quan điều tiết Mỹ. RegTP 
không thể buộc Deutsche Post đưa ra các thông tin cần thiết 
để phân tích mức cước. 

Liên quan đến cung cấp dịch vụ phổ cập, RegTP yêu cầu 
công ty được cấp phép giữ vị trí chỉ phối để cung cấp các dịch 
vụ bưu chính ở một khu vực cụ thể nếu RegTP quyết định 
rằng các dịch vụ bưu chính phổ cập được đạo luật và Nghị 
định dịch vụ phổ cập quy định, sẽ không được thị trường 
cung cấp. Nếu không có bên nào được cấp phép có thể cung 
cấp địch vụ có lợi nhuận, RegTP có thể thỏa thuận dịch vụ. 
Chi phí của các hợp đồng dịch vụ bưu chính phổ cập phải 
được một quỹ của RegTP quản lý hỗ trợ và nhận được đóng 


104 


góp của các bên được cấp phép có trị giá bán ra hàng năm 
vượt 1 triệu mác Đức (480,000 USD). 

Như vậy, mặc dù hai chức năng quản lý nhà nước và kinh 
doanh đã được tách bạch rõ ràng theo luật của Đức nhưng 
vẫn chưa hoàn thiện. Trách nhiệm của RegTP phần lớn là 
thuộc về mặt nhà nước. RegTP chưa thật quan tâm tới việc 
xác định hoàn cảnh của các dịch vụ được cấp phép, tiêu chí 
. và nội dung của việc xem xét cước phí hoặc phạm vì của địch 

vụ bưu chính phổ cập. Các thành viên của RegTP dường như 
không có sự bảo hộ theo pháp luật trong việc bãi nhiệm của 
chính phủ. Như là một vấn đề thực tế, các quyết định chính 
sách phần lớn quan trọng đối với sự vững mạnh tài chính của 
Đeutsche Post sẽ được cam kết với chính phủ, người sở hữu 
chính của Deutsche Pot, Hơn nữa, phạm vi ngân sách của 
Deutsche Post về việc nắm quyền kiểm soát mới đã đặt ra 
một số câu hỏi nghiêm túc về liệu chính phủ, trong thực tế, 
có hỗ trợ cho việc mở rộng của Deutsche Post. 


Cải cách Bưu chính ở Đức cũng đã tiến tới giai đoạn cải 
cách thứ ba: cổ phần hóa. Vào tháng 11 năm 2000, chính phủ 
Đức đã bán 31% quyền sở hữu của Deutsche Post cho người 
dân. Việc bán một thị phần nhỏ đã không đem lại tất cả 
những lợi ích chính sách của việc cổ phần hóa hoàn toàn bởi 
vì nó không đánh giá hết các lợi ích và gánh nặng trong quá 
khứ. Tuy nhiên, với quyền hạn của một số ít các nhà đầu tư 
sẽ thúc đẩy Deutsche Post hoạt động giống như một công ty 
cổ phần (và Deutsche Post tuyên bố ủng hộ việc cổ phần hóa 
hoàn toàn). 

Tóm lại, khác với Australia, Đức đã bao quát một khái 
niệm rộng và cơ bản hơn của quá trình cải cách bưu chính, 
Trong khi Australia tập trung vào việc thiết lập quyền chủ 
động trong kinh doanh thì chính phủ Đức bao quát ba mục 
tiêu cải cách: chủ động thương mại, tách riêng chức năng 


105 


quản lý nhà nước, kinh doanh và cổ phần hóa. Sau giai đoạn 
chuyển đối, Deutsche Post sẽ là một công ty bình thường 
hoạt động trong khuôn khể điều tiết mà tất cả các dịch vụ là 
như nhau. Tuy nhiên, Luật cải cách Bưu chính Đức bị phê 
phán khá nặng nề là không công bằng. Sai lầm cơ bản trong 
khi tiến hành cải cách là không tách riêng hoàn toàn hai 
chức năng quản lý nhà nước và kinh đoanh. Do có quá nhiều 
nghị định bưu chính và một giai đoạn chuyển đổi kéo dài, 
chính phủ Đức đã nắm quyển chính để hình thành khung 
pháp lý theo cách hỗ trợ Deutsche Post, bảo hộ cho Deutsche 
Post khỏi sự điều tiết, và để hỗ trợ các dự án liên doanh cạnh 
tranh của Deutsche Post thông qua các tài sản của nhà nước 
trước đây được chuyển cho bưu chính và không được nhà 
nước kiểm soát. Từ năm 1997, Deutsche Post là Giám đốc 
cạnh tranh của Uỷ ban châu Âu, chứ không phải là RegTP, 
đã cố gắng kiểm soát các hành động chống cạnh tranh của 
Deutsche Post. 


4.2.3. Thụy Điển (1998) 


Vào ngày 1/1/1993, Thụy Điển trở thành nước công nghiệp 
đầu tiên bãi bổ độc quyển bưu chính. Sự bãi bổ độc quyền 
diễn ra sau khi có luật các dịch vụ bưu chính năm 1993, có 
hiệu lực từ ngày 1/3/1994. Luật này tạo ra một khung pháp 
lý cho các dịch vụ chuyển phát và hình thành một cơ quan 
điều tiết độc lập, đó là Cơ quan Bưu chính và Viễn thông 
quốc gia (PTS). Cùng lúc đó, Bưu chính được chuyển đổi 
thành một công ty TNHH có tên là Sweden Post (Posten A.b), 
chính phủ sở hữu tất cả các cổ phần. Một nghị định pháp lý - 
Nghị định các dịch vụ bưu chính năm 1993 đã đưa ra chỉ tiết 
của khung pháp lý đó. Theo luật Bưu chính năm 1993, chính 
phủ đã quyết định một hợp đồng thời hạn ba năm với 
Sweden Post về cung cấp các dịch vụ bưu chính phổ cập đến 
ngày 31/12/1996. Một hợp đồng thứ hai giữa 5weden Post và 


106 


chính phủ là về các dịch vụ phổ cập kéo dài đến ngày 
30/6/1998. 


Khung pháp lý về các dịch vụ bưu chính năm 1994 ở Thụy 
Điển ở một đôi chỗ là không thỏa đáng. Một công ty dịch vụ 
chuyển phát cổ phần, CityMail, liên tục phàn nàn với các cơ 
quan có thẩm quyền cạnh tranh Thụy Điển về các sách lược 
kinh doanh của Sweden Post. Vào thời điểm đó, chính phủ và 
Sweden Post đã không thống nhất được bản hợp đồng thứ ba 
về dịch vụ phổ cập. Năm 1998, luật bưu chính Thụy Điển đã 
được sửa đổi đáng kể để cúng cố quyền hạn của cơ quan điều 
tiết để duy trì các dịch vụ phổ cập. Trong môi trường mới, 
Sweden Post và chính phủ đã thông qua bản hợp đồng thứ ba 
về các dịch vụ phổ cập giai đoạn từ ngày 1/7/1998 đến ngày 
ngày 31/12/1999, sau đó kéo dài đến ngày 1/4/2001. Các điều 
khoản của hợp đồng này được đi kèm như là các điều kiện với 
giấy phép của Sweden Post để tiến hành các hoạt động bưu 
chính. 


Cải cách bưu chính đã tạo ra sự chủ động kinh doanh lớn 
hơn cho Sweden Post; tuy nhiên, trong “khu vực được cấp 
phép”, được xác định đưới đây, Bưu chính Thụy Điển và các 
nhà khai thác được quy định khác, dù thế nào cũng phải 
hoàn thành nghĩa vụ dịch vụ phổ cập. Luật bưu chính 1998 
định nghĩa dịch vụ phổ cập theo các quy định chung: dịch vụ 
phổ cập phải là một “dịch vụ chất. lượng”, cung cấp dịch vụ 
chuyển phát trọng lượng tới 20kg và cung cấp các mức cước 
phí trên toàn quốc cho thư thường. Luật cũng quy định một 
hệ thống bưu cục và các mức cước phí bưu phẩm thống nhất. 
Nhiều quy tắc cụ thể hơn được luật quy định, được chính phủ 
chấp nhận và các điều kiện pháp lý và giấy phép được PTS 
chấp nhận. Luật cũng cấm Sweden Post tăng giá thư thường 
với trọng lượng đưới hoặc bằng B00 gr không được cao hơn tỷ 
lệ lạm phát. Giấy phép của Sweden Post bắt buộc phải tư 


107 


vấn PTS trước khi thực hiện những thay đổi cơ bản về các 
mức địch vụ và các điều kiện tiếp cận. 


Ở Thụy Điển, cải cách bưu chính bao gềm cả việc tách 
riêng các chức năng quản lý của chính phủ và kinh doanh. 
Giống như ở Đức, độc quyền bưu chính đã bị thay thế bởi một 
cơ chế cấp phép. Luật Bưu chính Thụy Điển quy định bất kỳ 
ai có giấy phép đều có thể tham gia vào “các hoạt động bưu 
chính”. Các hoạt động bưu chính được định nghĩa là “chuyển 
phát bưu phẩm thường như là một nghĩa vụ”. Đến lượt từ 
“bựu phẩm” được định nghĩa là “bưu phẩm có địa chỉ được 
ghi trên phong bì hoặc giấy gói khác có trọng lượng lớn nhất 
là 2kg". Giống như ở Đức, luật Bưu chính Thụy Điển quy 
định "trách nhiệm dịch vụ phổ cập thuộc về chính phủ hoặc 
một cơ quan được chính phủ chỉ định” chứ không là thuộc về 
ngành bưu chính. Để đâm bảo cho dịch vụ phổ cập, công cụ 
chính của PTS là khả năng gắn kết trách nhiệm để cung cấp 
dịch vụ phổ cập cho một hoặc nhiều giấy phép bưu chính. Sự 
khác nhau quan trọng nhất giữa luật bưu chính của Thụy 
Điển và luật bưu chính của Đức là cơ quan quyền hạn lớn 
hơn của cơ quan điểu tiết của Thụy Điển về bưu chính có 
trách nhiệm hình thành và thúc đẩy các quy định của giấy 
phép, nếu trong trường hợp quyết định của cơ quan điều tiết 
là cân thiết để bảo hộ dịch vụ phổ cập. Mặc dù luật Thụy 
Điển là không hoàn toàn rõ ràng, có nghĩa là PTS được phép 
gắn các điểu kiện chỉ tiết duy nhất vào một hoặc nhiều giấy 
phép cụ thể, các giấy phép của các nhà khai thác là cần thiết 
để “thực hiện cung cấp dịch vụ bưu chính phổ cập”. Một nhà 
khai thác có giấy phép cung cấp dịch vụ phổ cập sẽ phải cung 
cấp “dịch vụ ở mức giá hướng tới các chị ph, tuân theo 
những giới hạn về các mức cước phí, cung cấp các báo cáo 
hàng năm, thiết lập các thủ tục giải quyết khiếu nại cho mọi 
khách hàng, và hoạt động đúng theo các quy định khác của 


108 


PTS. Đáng kể là, PTS cũng có thể gắn các nhiệm vụ kế toán 
và báo Cáo vào một giấy phép dịch vụ phổ cập. 

Về hiệu quả thực tế, sự điều tiết của Thụy Điển giống 
như sự điểu tiết của Đức như vậy bị hạn chế bởi một số các 
nhà cung cấp lón, chính là ngành Bưu chính hiện nay. Ở 
Thụy Điển, có 50 nhà cung cấp “các hoạt động bưu chính” 
được cấp giấy phép. Sweden Post (chiếm 94,8% thị phần) và 
CityMail (4,8% thị phần) là những nhà cung cấp lớn duy 
nhất; các nhà cung cấp khác là những công ty nhỏ thuộc khu 
vực. PTS đã gắn các nghĩa vụ địch vụ phổ cập vào giấy phép 
của một nhà cung cấp các dịch vụ bưu chính đó là Sweden 
Post. Giấy phép của Sweden Post đã đưa ra những yêu cầu 
địch vụ phổ cập tương tự hoặc ít chi tiết hơn so với Nghị định 
dịch vụ phổ cập của Đức. Không giống như Đức, hệ thống cấp 
phép “các hoạt động bưu chính” là khuôn mẫu điều tiết bưu 
chính duy nhất ở Thụy ` Điển. Các nhà cung cấp các dịch vụ 
chuyển phát khác bao gồm các dịch vụ chuyển phát nhanh và 
bưu kiện nằm trong khu vực dịch vụ phổ cập không được 
điều tiết cũng như không phải đăng ký với PTS. 


Ngược lại với luật bưu chính của Đức, luật của Thuy Điển 
quy định cơ quan điểu tiết mạnh hơn hoạt động trong một 
phạm vi các hoạt động hữu hạn hơn. Kết quả là một mức độ 
tách các chức năng chính phủ và kinh doanh sẽ lớn hơn. 
Đồng thời, Sweden Post và các nhà khai thác khác sẽ có được 
khả năng chủ động trong kinh doanh lồn hơn. 


4.2.4. New Zealand (1998) 


Cải cách bưu chính ở New Zealand diễn ra trong giai đoạn 
hơn 10 năm. Năm 1987, bưu chính được cơ cấu lại trở thành 
một “doanh nghiệp nhà nước” với tên gọi NZ Post. Luật năm 
1887 hạn chế sự độc quyền bưu chính đối với bưu phẩm có 


trọng lượng dưới hoặc ð00 gr và có giá cước ít hơn hoặc bằng 


108 


1,76 NZÿ và kết thúc quá trình cải cách trở thành một. công 
ty bưu chính thuộc chính phủ. Vào tháng 11 năm 1988, một 
ủy ban thuộc chính phủ khuyến nghị bãi bỏ sự độc quyền 
bưu chính mặc dù có sự phản đối mạnh mẽ từ phía NZ Post. 
Tháng 10/1989, chính phủ đã thay đổi để bảo đảm tính liên 
tục của các dịch vụ công bằng một hợp đồng ký kết với NZ 
Post được gọi là “Biên bản ghí nhớ”. Mặc dù, chính phủ trì 
hoãn sự hủy bỏ độc quyền bưu chính, nhưng một đạo luật 
bưu chính năm 1990 đã hạn chế bớt sự độc quyền bưu chính, 
giảm mức trọng lượng bưu phẩm xuống còn 200 gr và giảm 
mức giá xuống còn 0,80 NZ2$ ~ ít hơn mức giá cước tem thư 
0,45 NZ$ gần gấp 2 lần — vào tháng 12/1991, Luật năm 1990 
cũng yêu cầu NZ Post công bố rộng rãi tiêu chuẩn chất lượng 
và giá cước các dịch vụ. Luật các dịch vụ bưu chính năm 
1998, một đạo luật cải cách bưu chính toàn diện được NZ 
Post ủng hộ, đã bãi bỏ độc quyền bưu chính và quy định các 
nhiệm vụ cụ thể cho các nhà khai thác cổ phần. Một Biên 
bản ghi nhớ mới cũng được đưa ra cam kết giữa chính phủ và 
N2 Post. : 

Luật bưu chính mới của New Zealand quy định những 
ràng buộc tối thiểu về sự chủ động kinh doanh của NZ Post 
và các công ty khác cung cấp các dịch vụ bưu chính. Luật 
không xác định cũng không áp đặt nghĩa vụ địch vụ phổ cập 
cho ngành Bưu chính. Mục tiêu của luật các dịch vụ bưu 
chính năm 1998 là bảo hộ người tiêu dùng. Một “nhà khai 
thác bưu chính” được xác định như là một cá thể mà “công 
việc kinh doanh của họ bao gồm việc vận chuyển bưu phẩm, 
toàn bộ hoặc phần nào”. Một “bưu phẩm” là bất kỳ cách 
truyền thông viết tay, hoặc bất kỳ dạng văn bản nào có địa 
chỉ tới một người cụ thể hoặc một địa chỉ cụ thể và được vận 
chuyển vật lý chứ không phải bằng phương thức điện tử và 
được chuyển phát với mức cước 0,80NZ§ (0,37USD) hoặc ít 


110 


chuyển vận. Cụ thể là các nhà khai thác phải; 


Đệ trình đăng ký cơ bản với Bộ trưởng 

Đăng ký từng hạng mục bưu phẩm với một nhà khai 
thác bưu chính cụ thể. 

Tôn trọng tính bảo mật của truyền thông bưu chính 
Thông báo với chính phủ nếu một bưu phẩm được gửi 
không đúng luật. 

Giữ lại biên bản các bưu phẩm bị giữ hoặc bị mở và 
thông báo tới người nhận thư. 


Thực hiện dịch vụ chuyển phát 6 ngày/tuần tới hơn 
95% các điểm chuyển phát. 

Duy trì mức cước tem dưới 0,45 NZ$ (0,21 USD) 

Không được giới thiệu cước phí dịch vụ nông thôn. Để 
chấm đứt việc bù lỗ và khả năng cạnh tranh mới vào 
tháng 2/1988, Nz Post đã đóng cửa 1/3 các bưu cục và 


nông thôn. 


111 


-_ Duy trì một số lượng cụ thể các bưu cục (một số do NZ 
Post kiểm soát và một số bưu cục được bán cho nhà 
khai thác khác). 

Các điều khoản của Biên bản ghi nhớ có ít phức tạp hơn so 
với Nghị định các dịch vụ phổ cập của Đức. Cuối cùng, tất cả 
các điều khoản này được NZ Post đáp ứng. Năm 1995, NZ 
Post tình nguyện giảm mức cước phí tem hạng nhất từ 0,45 
NZ$ xuống 0,40NZ$ (0,18USD). Không giống như nghĩa vụ 
thực hiện dịch vụ bưu chính phổ cập được quy định trước 
đây, Biên bản ghi nhớ này trao cho N2 Post sự đảm bảo lớn 
hơn đó là các điểu khoản dịch vụ phổ cập của Biên bản sẽ 
không thay đổi trong thời gian quy định của Biên bản. 

Từ khi sự can thiệp của Chính phủ trên thị trường các 
dịch vụ bưu chính giảm đi, nhu cầu tách biệt hai chức năng 
nhà nước và kinh doanh đã bị hạn chế đáng kể, không có sự 
độc quyền bưu chính, cơ chế cấp phép hoặc cơ quan điều tiết 
năng động. Luật bưu chính của New Zealand không giải 
quyết trực tiếp việc tận dụng các ưu thế kinh đoanh được 
thừa kế từ NZ Post trước đây là một cơ quan thuộc chính 
phủ. Sự giám sát duy nhất nằm ở các điều luật được thiết kế 
để xử lý hành vi chống cạnh tranh. Ví dụ, NZ Post buộc phải 
đưa ra số các hợp đồng bưu phẩm có khối lượng ở từng mức 
cắt giảm cước và tường trình về sự giảm cước đó. Việc củng cố 
những yêu cầu tường trình có thời hạn được áp đặt cho NZ 
Post từ năm 1990 đã gợi ý cho chính phủ ngay từ ban đầu để 
dự đoán được các vấn để cạnh tranh nảy sinh từ việc bãi bỏ 
độc quyền. 

Trong số sáu luật cải cách bưu chính được đề cập trong 
phần này, luật bưu chính của New Zealand tiếp cận gần nhất 
tới việc tái phân loại ngành bưu chính như là một hoạt động 
thương mại thông thường. Mục tiêu này đưa đến việc hoàn 
thiện tính chủ động kinh doanh và việc tách biệt hai chức 


112 


năng nhà nước và kinh doanh. Tuy nhiên, bởi vì có những 
thuận lợi kinh doanh nhất định từ trước và nhà nước sở hữu 
100%, nên NZ Post không phải là một công ty cổ phần hoàn 
toàn. 


4.2.5. Hà Lan (1998) 


Từ năm 1988 đến năm 2000, Chính phủ Hà Lan đã 
chuyển đổi Bưu chính Hà Lan thành một công ty độc lập, cổ 
phần hóa hoàn toàn và cạnh tranh. Luật bưu chính năm 
1988 về tái cơ cấu Bưu chính và Viễn thông Hà Lan thành 
công ty PTT Nederland NV hoàng gia (KPN), một công ty 
TNHH cổ phần. PTT Post là công ty Bưu chính của KPN, 
hoạt động theo luật năm 1988 để duy trì dịch vụ bưu chính 
phổ cập ở Hà Lan với sự độc quyền về chuyển phát thư tín 
trọng lượng tới ö00gr. Luật nước này cũng quy định một mức 
cước cho sự độc quyện: tư nhân được phép vận chuyển thư 
nếu giá cước vận chuyển không vượt quá mức quy định của 
nhà nước. Mức cước tối thiểu cho cổ phần vận chuyển là 
11.90 NLG (khoảng 6USD) cho bưu phẩm chuyển vận trong 
nước và đến các nước khác của Liên minh châu Âu và mức 
cước 17.60 NGL (9 USD) cho bưu phẩm đến các nước khác 
ngoài Liên minh châu Âu. Năm 1994, chính phủ Hà Lan bán 
30% cổ phần của KPN cho bên ngoài; những lần bán cổ phần 
sau đã giảm sự sở hữu của chính phủ xuống còn 43%. Vào 
tháng 6 năm 1998, KPN được tách thành hai công ty, công ty 
KPN mới, một công ty viễn thông mới và Tập đoàn Bưu 
chính TNT (TPG), một công ty bưu chính và vận tải. Năm 
1999, Hà Lan chấp nhận sửa đổi Luật Bưu chính năm 1988 
để hạn chế hơn phạm vi độc quyển bưu chính. Hai điều luật 
quản lý, triển khai đạo luật có hiệu lực vào ngày 1/6/2000. 

Công ty hóa và cổ phần hóa từng phần cho phép Bưu 
chính Hà Lan theo đuổi một chiến lược kinh doanh mạnh mẽ 
và đổi mới ngoài khu vực bưu chính truyền thống. Năm 1991, 


113 


KPN tham gia với các nhà khai thác bưu chính công cộng của 
các nước Pháp, Đức, Thụy Điển và Canada để bình thành 
một liên minh với tên gọi GD Net, mà nó đã mua lại một nửa 
công ty TNT Express Worldwide, một công ty chuyển phát 
nhanh hàng đầu quốc tế. Tháng 7 năm 1996, KPN và 
Sweden Post mua lại cổ phần của các nhà khai thác bưu 
chính công cộng khác của GD Net, và KPN trở thành cổ đông 
chính. Vào tháng 10 năm 1996; KPN khởi xướng việc mua 
TNT, một công ty của Australia sở hữu một phần TNT 
Express. Việc mua lại này đã làm cho KPN hay TPG sau khi 
chia tách trở thành cổ đông chính và hoàn toàn kiểm soát 
TNT Express. 

Liên quan đến các địch vụ bưu chính truyền thống, Luật 
Bưu chính đã quy định những giới bạn nhất định cho TPG về 
nghĩa vụ dịch vụ phổ cập. Luật Bưu chính quy định TPG, 
công ty được trao trách nhiệm, duy trì địch vụ bưu chính phổ 
cập đối với thư và các sản phẩm in ấn có trọng lượng tới 2kg 
và bưu kiện có trọng lượng tới 10kg. Tuy nhiên, nghĩa vụ 
dịch vụ phổ cập bị hạn chế đối với “các bưu phẩm đã được gửi 
vào các thùng thư của nhà khai thác công cộng có trách 
nhiệm phục vụ công cộng hoặc được gửi tại các địa điểm của 
nhà khai thác bưu chính công cộng phục vụ mục đích này”. 
Định nghĩa dịch vụ phổ cập mở rộng loại trừ thư có khối 
lượng lớn được thu gom tại các địa chỉ kình doanh bưu phẩm. 
Cũng giống như luật bưu chính Australia, theo luật của Hà 
Lan, các dịch vụ bưu chính cho thư thương mại với khối 
lượng lớn được xem là các dịch vụ thương mại ngoài các quy 
tắc đặc biệt của quy định bưu chính. Tuy nhiên, không giống 
như Australia, nghĩa vụ phổ cập ở Hà Lan đã vượt ra khỏi 
phạm vi độc quyền bưu chính. Bộ trưởng được phép ban hành 
các quy định chất lượng và cước phí của dịch vụ phổ cập. 
Trong những quy định này bộ trưởng đã quy định mức giá 


114 


cước, các tiêu chuẩn phân phát và các yêu cầu về dịch vụ phổ 
cập tối thiểu. trợ : 

Luật Bưu chính Hà Lan không quy định chặt chẽ việc chia 
tách các chức năng nhà nước và kinh doanh, Giống với 
Australia, bưu chính hoàn toàn độc quyền về mặt pháp lý đối 
với một tỷ lệ thư khá hạn chế. Sự độc quyền này còn chỉ phối 
cả bưu phẩm trọng lượng từ 100gr trở xuống và được vận tải 
với mức cước bưu chính thấp hơn so với mức cước do nhà 
quản lý quyết định. Luật bưu chính đặt ra mức cước cho vận 
tải cá nhân cao gấp ba lần so với cước tem cơ bản. Giống như 
ỏ Đức, Bộ trưởng thực hiện sự kiểm soát cả sự sở hữu lẫn nhà 
nước về bưu chính, và là một đơn vị quản lý nhà nước có 
trách nhiệm thực thi pháp lý và điều tiết. Để quyết định các 
chỉ tiết của dịch vụ phổ cập, bộ trưởng có thể quy định các 
thủ tục tài chính, thiết lập một nhóm người sử dụng để tư 
vấn, thành lập một ban giải quyết các khiếu nại của khách 
hàng, ban hành hướng dẫn về cạnh tranh không công bằng, 
thiết lập các giới hạn về tăng các mức cước phí cơ bản, và đưa 
ra các yêu cầu về địa điểm đặt thùng thư. Cơ quan điều tiết 
là cơ quan Bưu chính và Viễn thông (OPTA) độc lập. OPTA 
được trao quyển thực thi đúng theo luật bưu chính và các 
điều tiết của Bộ bằng cách phạt hành chính lên tới 45.000 
USD, ngoài ra Bộ trưởng có thể trực tiếp thúc đẩy triển khai 
các chỉ thị cụ thể ngoài chức năng (quan hệ, những việc khác 
và các hiệp định bưu chính quốc tế). Nhà khai thác bưu 
chính công cộng có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ chuyển 
phát khác gần với các thùng thư bưu chính (các thùng thư 
cho thuê đặt tại các bưu cục) với phí thuê hợp lý. OPTA có 
trách nhiệm giải quyết các khiếu nại về cước phí đúng. OPTA 
cũng có thể phạt hành chính các nhà khai thác cổ phần về 
việc xâm phạm vùng dành riêng. OPTA cũng chịu trách 
nhiệm trước Bộ trưởng về các nhiệm vụ điều tiết được ủy: 


115 


nhiệm hoặc đã không đệ trình Bộ trưởng. OPTA có thể điều 
tra những vi phạm luật trong phạm vi quyền hạn và ra các 
sắc lệnh hoặc và xử lý phạt để thực thi quyền hạn của mình. 

Như đã được để cập ở trên, chính phủ Hà Lan đã bán B7% 
cổ phần của TPG cho cổ phần. Bưu chính Hà Lan là một ví 
dụ về 50% cổ phần được cổ phần hóa. Với tư cách điều tiết 
bưu chính về mặt nhà nước, chính phủ phải xem xét đến các 
quyền lợi của các cổ đông cổ phần của TPG cũng như các lợi 
ích sở hữu của cổ phần. Tuy vậy, việc cổ phần hóa đáng kể 
đưa đến những ràng buộc về các chức năng giữa chính phủ 
và kinh doanh bên cạnh những những ràng buộc chính thức 
được đặt ra trong những sửa đổi cơ cấu của luật. Tuy nhiên, 
các quyền lợi của cổ phần được quy định rõ trong quy định sở 
hữu “quyền lợi vàng” của chính phủ Hà Lan cho phép phản 
đối các loại hình nhất định về chuyển đổi công ty. 

Tóm lại, luật cải cách bưu chính ở Hà Lan là một sự kết 
hợp các mục tiêu của Australia và Đức. Giống như ở 
Australia, bưu chính Hà Ían hưởng lợi từ các ưu tiên về mặt 
pháp lý và hoàn thành các trách nhiệm của chính phủ. Ở 
Australia và Đức, ngưỡng độc quyền bưu chính là khá thấp 
được cân bằng bởi một định nghĩa về nghĩa vụ phổ cập dịch 
vụ linh hoạt. Giống như ở Đức, Hà Lan thiết lập một cơ qua: 
quản lý bưu chính mặc dù độc lập nhưng lại ràng buộc troi., 
việc triển khai các chính sách do luật và chính phủ thiết lạo. 
Bên cạnh đó, việc cổ phần hóa Bưu chính ở Hà Lan đóng góp 
một khía cạnh khác vào triết lý cải cách của Hà Lan. 


4.2.6. Vương quốc Anh (2000) 


Vào tháng 6 năm 2000, Vương quốc Anh thông qua luật 
cải cách bưu chính sau 6 năm xem xét. Vào tháng 6/1994, 
Đảng Bảo thủ xuất bản một "Văn bản Xanh" về các dịch vụ 
bưu chính làm hạn chế sự độc quyền bưu chính và cổ phần 


116 


hóa ð1% ngành Bưu chính. Mặc dù được Bưu chính Anh ủng 
hộ, kế hoạch này. đã không được Thượng viện thông qua. Vào 
tháng 7 năm:1999; Đảng Lao động mới đã đệ trình một bản 
kế hoạch hiện đại hóa bưu chính: nhưng lại tránh việc cổ 
phển hóa. Ngày 28/7/2000, Luật các dịch vụ Bưu chính 2000 
cuối cùng cũng được nữ hoàng Anh thông qua. Theo luật này 
Bưu chính Anh được cơ cấu giống như một công ty luật cổ 
phần thường với tên gọi Consignia, và chuyển quyền quản lý 
nhà nước cho một cơ quan điều tiết mới được gọi là Uỷ ban 
các dịch vụ Bưu chính (Postcomm). Postcomm sẽ bầu ra một 
chủ tịch và ít nhất có ba người khác được Bộ trưởng chỉ định 
theo các điều khoản do Bộ trưởng quy định. Bộ trưởng phải 
phê duyệt thanh toán và chỉ phí của các thành viên 
Postcomm và có thể bãi nhiệm các thành viên nếu không làm 
tốt. 

Cosignia do chính phủ sở hữu và được hưởng lợi từ các 
thỏa thuận tài chính với chính phủ nhưng đặc biệt là có vai 
trò như một công ty dịch vụ chuyển phát cổ phần. Độc quyền 
bưu chính ở Anh diễn ra từ năm 1660 đã chấm dút và được 
thay thế mới bởi một cơ chế cấp phép. 

Luật Bưu chính Anh quy định những hạn định đáng kể về 
sự chủ động kinh doanh của Bưu chính Ảnh và các nhà cung 
cấp dịch vụ bưu chính khác. Không ai có thể điều hành một 
doanh nghiệp chuyển phát bưu phẩm mà không có giấy phép 
của Postcomm, đối với từng loại bưu phẩm được vận chuyển, 
nếu (1) giá dịch vụ không ít nhất là 1,00 bảng Anh (1,50USD) 
hoặc (1) bưu phẩm có trọng lượng ít nhất là 350gr. Một bưu 
phẩm được định nghĩa là bất cứ một sự truyền thông nào ở 
dạng viết trên bất kỳ phương tiện vật lý nào được vận chuyển 
và phân phát tới địa chỉ được người gửi ghi rõ trên bưu phẩm 
hoặc trên giấy bọc (bao gồm bất kỳ loại sách, catalog, báo 
hoặc ấn phẩm xuất bản định kỳ nào). Bên cạnh những giới 


117 


hạn về giá cước và trọng lượng của vùng được cấp phép, luật 
quy định một số loại cước phí được miễn cho khu vực được 
cấp phép, bao gồm: bưu phẩm quốc tế đi nước ngoài; bưu 
phẩm hàng hóa, "bưu phẩm liên quan và dành cho chuyển 
phát, hàng hóa"; và bưu phẩm trao đổi tài liệu, ví dụ bưu 
phẩm được chuyển trong hoặc giữa các bưu cục của trao đổi 
tài liệu. 

Đối với những giấy phép như vậy, Postcomm được quyền 
gắn bất cứ điều kiện điều khoản nào mà Postcomm xem xét 
là cần thiết để đáp ứng ba mục tiêu chính sách công cộng, để 
đáp ứng từng loại giấy phép. "Dịch vụ phổ cập" được định 
nghĩa bao gồm sự chuyển phát "các gói bưu phẩm liên quan" 
hàng ngày đến từng địa chỉ trên toàn bộ đất nước trừ "những 
trường hợp ngoại lệ" đo Postcomm quyết định. Dịch vụ phải 
được cung cấp "với mức giá hợp lý được quyết định theo mức 
thuế công cộng thống nhất trên toàn Vương quốc Anh". "Các 
gói bưu phẩm phù hợp" là những tài liệu và bưu kiện có 
trọng lượng tới 20kg. Thứ hai, để tuân thủ chặt chế theo mục 
tiêu đầu tiên, Posteomm được chỉ đạo "quan tâm hơn nữa tới 
các lợi ích của người sử dụng các dịch vụ bưu chính bằng 
cách khuyến khích sự cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà 
khai thác bưu chính", Thứ ba để tuân thủ chặt chế hai mục 
tiêu đầu tiên, Postcomm được chỉ đạo "khuyến khích sự hiệu 
quả và tính kinh tế trong từng khâu của các nhà khai thác 
bưu chính" với sự quan tâm đặc biệt tới những người sử dụng 
có những hoàn cảnh khó khăn, Postcomm được quyền cấp 
phép cho dịch vụ ở khu vực ưu tiên và để gán bất kỳ điều 
kiện nào (những điều khoản như vậy khi Uỷ ban sẽ xem xét 
là phù hợp và một điều khoản không liên quan đến bất cứ 
điều gì do giấy phép cho phép). 

Trong những tiêu chí để cập rộng rãi này, Postcomm có 
thể hình thành hầu như bất kỳ thể chế pháp lý nào được xem 


118 


là phù hợp. Mặc dù Postcomm không có quyền thực thi pháp 
lý đối với các nhà cung cấp dịch vụ hoạt động hoàn toàn 
ngoài khu vực cấp phép, cơ quan này cũng có thể ra các điều 
khoản dịch vụ mà một nhà khai thác được cấp phép cung cấp 
dịch vụ ngoài khu vực được phép. Ngày 23/3/2001, Postcomm 
đã ban hành giấy phép bưu chính đầu tiên cho Cosignia. 20 
điểu khoản được đi kèm, đề cập đến các vấn để như giá, 
nghĩa vụ phổ cập dịch vụ, các tiêu chuẩn dịch vụ, giải quyết 
khiếu nại, những dịch vụ miễn phí cho người mù, cung cấp 
thông tin cho người sử dụng, lai ghép thư, tiếp cận tới các 
phương tiện bưu chính, những cản,trở chống lại lợi thế 
thương mại không công bằng, sự liên doanh liên kết, các quy 
định kế toán, các nguồn lực tài chính và báo cáo Posteomm. 
Các nghĩa vụ dịch vụ phổ cập được ghi trong giấy phép của 
Consignia là rất chỉ tiết. Ví dụ, Consignia phải thực hiện việc 
chuyển phắt tới từng địa chỉ ít nhất một lần trong một ngày. 
Consignia phải hình thành các thùng thư gom do đó "ở từng 
khu vực mã bưu chính mà ở đó mật độ điểm phân phát 
không được ít hơn 200 điểm chuyển phát/km, không được ít 
hơn 99% người sử dụng hoặc người sử dụng các dịch vụ bưu 
chính tiềm năng nằm trong phạm vi 500m là một thùng thư", 
Consignia được phép duy trì một mức thuế cho các gói bưu 
phẩm phù hợp đó là "một mức thuế thống nhất trên toàn 
Vương quốc Anh". Giá cho các dịch vụ bưu phẩm nằm trong 
khu vực được cấp phép (khoảng 66% dịch vụ) không được 
tăng mà không có sự đồng ý của Postcomm. Giá cho các dịch 
vụ bưu chính ngoài khu vực được cấp phép nhưng thiếu sự 
cạnh tranh hiệu quả (khoảng 24% dịch vụ) không được tăng 
hơn sự lạm phát. Postcomm đã yêu cầu Consgnia phải có cơ 
sở dữ liệu địa chỉ cho tất cả các nhà khai thác. Để thực thi 
các điều khoản ghi trong giấy phép, Posteomm có thể tìm 
kiếm lệnh của tòa án hoặc trừng phạt. 


119 


Do vậy việc tách chức năng quản lý của nhà nước và kinh 
doanh của Bưu chính Anh đã gần như hoàn thiện. Cuối cùng 
thì các đặc quyển và gánh nặng nhà nước được một cơ quan 
điều tiết độc lập quyết định và áp đặt đối với tất cả các nhà 
cung cấp dịch vụ bưu chính có giấy phép. Bên cạnh những 
quy định của Posteomm, luật các dịch vụ Bưu chính thiết lập 
một vai trò quản lý cho hai cơ quan độc lập khác nhau: Uỷ 
ban người tiêu dùng các dịch vụ bưu chính (Postwatch) và Uỷ 
ban cạnh tranh. Postwatch là một nhóm người sử dụng do Bộ 
trưởng chỉ định dựa trên các điều khoản do Bộ trưởng thiết 
lập. Postwatch có quyền tư vấn Posteomm, Bộ trưởng, và 
những người khác về các vấn đề bưu chính và thực hiện điều 
tra các đơn kiện. Để thực thi nhiệm vụ của mình, Postwatch 
có quyền sử dụng thủ tục pháp lý để lấy thông tin. Uỷ ban 
cạnh tranh là một cở quan điều tiết độc lập và Posteomm 
phải có sự chấp thuận của cơ quan này trước khi thực hiện 
sửa đối giấy phép. 


Ở Vương quốc Anh, Bộ trưởng có thể thuê cơ quan hoạch 
định chính sách nhưng điều này là rất ít khi xảy ra so với các 
bộ trưởng đồng nhiệm ở Đức và ở Hà Lan. Bộ trưởng Vương 
quốc Anh có quyền sửa đổi danh sách miễn thuế của vùng 
được cấp phép trên khuyến nghị của Postcomm. Bộ trưởng 
cũng có thể chỉ định một hoặc nhiều nhà khai thác bưu chính 
là “nhà cung cấp phổ cập dịch vự” nếu họ cung cấp tất cả 
hoặc từng phần của dịch vụ phổ cập. Là một “cung cấp dịch 
vụ phổ cập” cho nhà cung cấp, được chỉ định các quyền nhất 
định trong đó được bảo hộ tránh mất uy tín của các bưu cục 
và các thùng gom bưu phẩm, tránh được sự cản trở, miễn 
trách nhiệm tổn hại, và quyền yêu cầu vận chuyển bằng tàu 
hoặc hàng không. Thêm vào đó Bộ trưởng có quyền ban hành 
yêu cầu sửa đổi văn bản ban hành đạo luật, pháp lý hoặc các 


120 


văn bản khác để thi hành hiệu quả bất cứ điều khoản nào 
của luật. 


Luật Bưu chính. Anh quy định chính: phủ ø sở hữu 100% 
Consignia. Tuy nhiên chính phả Anh cũng đã tìm cách cổ 
phần hóa Consignia. 


Luật cải cách Bưu chính Anh cùng gần giống với luật bưu 
chính được thông qua ở Thụy Điển ở chỗ nó đựa vào sự độc 
lập của người làm luật để phát huy hiệu quả chính sách bưu 
chính bằng cách gắn các điều kiện vào các giấy phép. Thêm 
vào đó luật này khá bao trùm để xác định nghĩa vụ phổ cập 
dịch vụ; ở Thụy Điển, cơ quan điều tiết bị giới hạn bởi định 
nghĩa dịch vụ phổ cập do chính phủ công bố và có thể bị ảnh 
hưởng bởi lợi ích sở hữu của cổ phần. Thứ bai, cơ quan điều 
tiết Anh có nhiệm vụ gắn các điều khoản mà đảm bảo không 
chỉ phổ cập dịch vụ mà còn cạnh tranh và còn hiệu quả. Thứ 
ba, cơ quan điều tiết Anh chính thức được phép đặt các điều 
khoản lên cho các nhà cung cấp được cấp phép ngoài khu vực 
được cấp phép. Thứ tư, nhà làm luật Anh có trách nhiệm gắn 
các điều kiện vào tất cả các giấy phép không chỉ cho các giấy 
phép của các nhà khai thác cung cấp dịch vụ phổ cập. Nói 
chung cơ quan điều tiết Anh có quyền lớn hơn trong việc xây 
dựng một ngành Bưu chính dịch vụ chủ động và cạnh tranh 
chuyên nghiệp. Vì vậy, cơ quan điều tiết Anh cũng có trách 
nhiệm đáng kể trong việc hạn chế một số lực lượng tham gia 
thị trường và cấu trúc lại thị trường các dịch vụ bưu chính 
theo cách mà họ xem là phù hợp với lợi ích công chúng. 


4.3. KẾT LUẬN 


Sáu luật cải cách bưu chính ở sáu nước công nghiệp hóa 
đã cho thấy sáu mục tiêu cải cách khác nhau. Sự khác nhau 
trong cách tiếp cận mục tiêu nhưng đều chung hướng tới ba 


121 


mục tiêu: sự chủ động kinh doanh, sự chia tách chức năng 
quần lý nhà nước, kinh doanh và cổ phần hóa. 

: Tại sao các cách tiếp cận cải cách bưu chính lại khác 
nhau? Trong một mức độ nào đó, sự khác nhau trong cách 
tiếp cận phản ánh sự khác nhau trong văn hóa luật pháp và 
chính trị. Các nước có nhiều người Mỹ gốc Anh dựa nhiều vào 
luật pháp và,chính sách kinh tế-tự do kinh doanh (Australia 
là một ngoại lệ); các nước châu Âu thích sự kiểm soát nhiều 
hơn của chính phủ (Thụy Điển là một ngoại lệ). Xu hướng 
của các nước học hỏi từ tiền lệ này cũng xem như là một yếu 
tố. Thụy Điển và New Zealand đều đánh giá thấp phạm vi 
mà cơ quan điều tiết hoặc sự thông báo rộng rãi là cần thiết 
để cân bằng sự chủ động trong kinh doanh đã được nâng lên 
cho bưu chính và các luật cải cách bưu chính ban đầu được 
sửa đổi theo (kinh nghiệm của Đức có thể được hiểu theo 
hướng này); ở phần lớn luật cải cách bưu chính gần đây được 
Vương quốc Anh thông qua, cơ quan quản lý được xác định rõ 
ràng nhất. Một yếu tố khác là sự chuyên nghiệp của đội ngũ 
làm luật; vào bất kể thời gian và địa điểm nào, một số chính 
phủ viết luật khá thận trọng so với một số nước khác. 

Tuy nhiên, bỏ qua triết lý chính trị, một đánh giá mang 
tính chất so sánh các luật bưu chính của các nước công 
nghiệp hóa cho thấy sự lựa chọn chính trị nên được xem xét 
một lần nữa bởi bất cứ một cơ quan điều tiết nào giải quyết 
cải cách bưu chính. Một định nghĩa rộng phổ biến về dịch vụ 
phổ cập phải được xem xét cùng với sự chủ động kinh doanh 
cho bưu chính. Phạm vi can thiệp của chính phủ vào thị 
trường trực tiếp ảnh hưởng tới yêu cầu tác chức năng kinh 
doanh và nhà nước; do vậy, sự điều tiết tối thiểu cần thiết 
trong cách tiếp cận của New Zealand và sự phụ thuộc tối đa 
vào luật pháp ở Vương quốc Anh thể hiện những sự lựa chọn 
chính sách khác nhau. Nhà kinh tế cho là đúng đấn khi 


122 


muốn quan tâm nghiêm túc tới vấn đề cổ phần hóa; cổ phần 
hóa có thể củng cố các cách tiếp cận khác để cải cách nhưng 
không thay thế hoàn toàn. Tóm lại, sáu nước công nghiệp hóa 
có luật cải cách bưu chính được nêu trên, không nước nào 
hiện nay sẽ tìm được sự dung hòa trong ba cách tiến tới cải 
cách bưu chính. 


123 


Chương . 


TÁC ĐỘNG CỬA CÔNG NGHỆ 
TỚI NGÀNH BƯU CHÍNH 


5.1. TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG NGHỆ 


Sự phát triển công nghệ là động lực chính của sự phát 
triển ngành bưu chính và nó có ảnh hưởng nhất định tới lao 
động của ngành bưu chính. Chương này sẽ đề cập đến 4 khía 
cạnh công nghệ tác động tới lao động bưu chính: 

-_ Tự động hóa dây chuyền khai thác bưu chính 

-_ Hạ tầng ONTT của từng nhà khai thác bưu chính 

- Hạ tầng truyền thông điện tử 

- Phương tiện truyền thông điện tử tác động tới bưu 

phẩm truyền thống. 

Tự động hoá có tác động quan trọng tới lao động của 
ngành Bưu chính. Ví dụ, một nhà khai thác bưu chính muốn 
tối đa hoá lợi nhuận với mục tiêu giảm các chi phí sản xuất 
thì nhà khai thác này sẽ phải cố gắng tăng năng suất lao 
động bằng cách triển khai các công nghệ chia chọn hiện đại 
cùng với việc sắp xếp lại mạng lưới bưu chính (chủ yếu là các 
luông bưu phẩm). Khối lượng, giá cả và số người lao động 
nhất định trong ngành bưu chính sẽ tác động tới quá trình 
này. Do vậy, tự động hóa một mặt nào đó tác động khá tiêu 
cực tới người lao động bưu chính. 


124 


Hạ tâng CNTT của nhà khai thác bưu chính cũng có 
những liên quan tới việc phát triển lao động. Việc xuất hiện 
nhiều phần mềm ứng dụng và các công nghệ khác đã dẫn tới 
việc phát triển ứng dụng CNTT nhanh chóng trong các nhà 
khai thác bưu chính: Điều này dẫn tới cả việc yêu cầu cao về 
trình độ, cũng như yêu cầu về số lượng nhân sự quản lý. 

Hạ tầng cơ sở điện tử của tã hội và sự phát triển công 
nghệ nói chung có ảnh hưởng tới việc sử dụng các dịch vụ 
bưu chính và những phương tiện truyền thông điện tử mới. 

Khi tính đến sự tương tác của giá cả đối với các dịch vụ 
bưu chính và những khả năng bưu chính mới, việc triển khai 
phương tiện truyền thông điện tử mới sẽ tác động tới việc 
giảm nhu cầu các dịch vụ bưu chính truyền thống. Khi cung 
cấp các khả năng bưu chính mới sẽ không cần tới nhiều lao 
động, dẫn tới số nhân viên bưu chính sẽ giảm - dù các nhà 
khai thác bưu chính chủ động tự cung cấp các khả năng bưu 
chính mới hay không. 

Các khía cạnh công nghệ sẽ được trình bày cụ thể dưới 
đây. Hai khía cạnh đầu tiên (tự động hóa và hạ tầng CNTT 
của các nhà khai thác bưu chính) để cập đến tác động trực 
tiếp tới nhà khai thác bưu chính, trong khi đó hai khía cạnh 
sau (hạ tầng cơ sở điện tử của xã hội và phương tiện truyền 
thông điện tử) đề cập đến công nghệ tác động tới nhà khai 
thác bưu chính thông qua phạm vi nhu cầu. 


5.2. TỰ ĐỘNG HÓA 


Một trong những khía cạnh quan trọng của sự phát triển 
công nghệ là khả năng của các khâu tự động hóa trong dây 
chuyển khai thác bưu chính - đặc biệt là ở quy trình chia 
chọn mà trước đây có số lượng lao động cao. Việc ứng dụng tự 
động hóa liên quan đến những thay đổi trong hạ tầng bưu 
chính và do đó tác động tới việc lựa chọn của nhà khai thác. 


125 


Các nhà khai thác phải tập trung vào các luồng lưu lượng 
bưu phẩm, tận dụng tối đa máy móc mang lại lợi nhuận. 
Cuối cùng, họ phải giảm số điểm nút trên mạng lưới, ví dụ 
như giảm số trung tâm chia chọn. Do đó cùng với việc tập 
trung các địa điểm chia chọn, tự động hóa có thể thúc đẩy 
năng suất trong quy trình chia chọn như là một kết quả của 
việc giảm chỉ phí lao động. 


5.2.1. Các lợi ích của việc tự động hóa 


Như đã để cập ở trên, lợi ích chính của việc tự động hóa 
quy trình chia chọn là tiết kiệm đáng kể chỉ phí cho lao động. 
Bên cạnh đó, tự động hóa cũng tạo điều kiện cho việc cải tiến 
chất lượng các dịch vụ của các nhà khai thác như dịch vụ 
chuyển phát nhanh hơn. Mặt khác, tự động hóa còn là 
phương tiện để thỏa mãn các yêu cầu ngày càng cao của 
khách hàng. 

Thêm vào đó, tự động hóa trong quy trình chia chọn đã 
giảm được sự vất vả của người lao động chia chọn thủ công 
và do đó cải thiện các điểu kiện làm việc. Tuy nhiên, tự động 
hóa ở một số khâu nhất định trong quy trình chia chọn như 
chia chọn theo chuỗi chuyển phát có thể tạo ra nhiều áp lực 
đối với lao động chuyển phát, bởi vì thời gian chia chọn ở bưu 
cục ít đĨ thì thời gian cho công việc chuyển phát lại tăng lên. 
5.2.2. Những trở ngại đối với việc tự động hóa 

Sự hiện hữu của công nghệ. Việc tự động hóa các khâu 
chia chọn mà ở đó công nghệ không được áp dụng hoàn thiện 
có thể gây ra tốn kém. Thiết bị tự động hóa với nhiều lần 
ngừng hoạt động do các vấn đề kỹ thuật làm mất đĨ những 
lợi ích tiềm năng từ việc tự động hóa. ˆ 

Dôi dào các nguồn lực tài chính. Sự đầu tư vào thiết bị 
tự động hóa phụ thuộc vào việc phân bổ lại các nguồn lực từ 


126 


các hoạt động khác hoặc từ việc sử dụng các quỹ tiết kiệm. 
Không phải tất cả các nhà khai thác bưu chính đều có thể 
cung cấp các nguồn lực cần thiết để triển khai một chương 
trình tự động hóa. ˆ 

Các yếu tố chính trị — xã hội. Tự động hóa có thể bị hạn 
chế bởi các cổ phần trong chính phủ hoặc các lợi tức có cơ cấu 
tác động tiêu cực tối người lao động. 

Các hợp đồng công chức. Số người lao động có hợp đồng 
công chức quá đông có thể gây khó khăn trong việc đến bù 
cho người lao động. Khi triển khai các chương trình tự động 
hóa cần phảI tìm các công việc khác cho số người lao động 
này. 

Thiếu những khối lượng bưu phẩm quan trọng. Tự 
động hóa không phải lúc nào cũng là một giải pháp hiệu quả 
nhất. Một trở ngại đáng kể đối với việc tự động hóa trên các 
thị trường nội địa là việc thiếu khối lượng bưu phẩm quan 
trọng. 


5.2.3. Những dữ liệu quan trọng liên quan đến các xu 
hướng tự động hóa 

Các xu hướng tự động hóa của các nhà cung cấp dịch uụ bưu 
chính (USP) 

Xu hướng tự động hóa được hình thành trong các USP hơn 
20 năm trước đây. Ở châu Âu, tự động hóa các hoạt động chia 
chọn là xu hướng chung từ đầu những năm 1990. Do vậy quy 
trình tự động hóa hiện nay đã diễn ra ở hầu hết các USP ở 
châu Âu. 

Cần phải đề cập thêm là tiềm năng tiếp thị các sản phẩm 
nhất định hiện nay là có đặc biệt phù hợp cho việc tự động 
hóa đã đang được nhiều USP khai thác. Quy trình chia chọn 
được mô tả ở hình 5.1. 


127 


Hình 5.1. Quy trình uà thiết bị chia chọn 


Trường hợp của nước Đức 

Sau khi thống nhất nước Đức, nhà cung cấp dịch vụ bưu 
chính Đức Deutsche Post AG đã tiến hành cấu trúc lại toàn 
bộ mạng lưới với tên gọi “Brief 2000”. Đồng thời một mã bưu 
chính mới được ban hành gắn kết hoàn hảo với cơ cấu sản 
xuất của Deutsch Post. Để tập trung các luông bưu phẩm để 
đọc, mã hóa và chia chọn tự động, Deutsch Post đã giảm 
đáng kể số lượng các trung tâm chia chọn và từ bỏ việc vận 
chuyển bằng đường sắt và thay vào đó là vận tải bằng đường 
bộ và đường hàng không. Tỷ lệ thư được chia chọn tự động là 
hơn 75% đối với thư được viết địa chỉ bằng tay và hơn 90% 
đối với thư in địa chỉ bằng máy. Số bưu phẩm thư được mã 
hóa hoàn toàn ngày càng tăng (thông tin địa chỉ đầy đủ) các 
máy chia chọn theo chuỗi chuyển phát đã được đưa vào sử 
dụng ở một số bưu cục chuyển phát lớn. Do công suất của 
những máy này không được sử dụng tối đa nên chúng đã và 
sẽ được chuyển tới các trung tâm chia chọn. Xấp xỉ gần 1/4 
các tuyến chuyển phát có thể tận dụng tối đa việc chia chọn 
theo mạng lưới chuyển phát tự động. 


128 


Trước tiên chúng ta xem xét sơ bộ quá trình chia chọn, 
Trong một vài năm qua, số lượng công ty Bưu chính sử dụng 
hệ thống máy phân loại, lật mặt, hủy tem tự động cho sản 
phẩm thư đã tăng lên trong khi rất ít nhà cung cấp sử dụng 
hệ thống này cho bưu kiện, Tuy nhiên, trong khoảng từ nay 
đến năm 2005 việc sử dụng hệ thống tự động chia chọn sơ bộ 
- cho bưu phẩm cỡ lớn và bưu kiện được dự báo sẽ tăng lên còn 
việc sử dụng hệ thống này cho thư thường sẽ giảm đo khối 
lượng thư không tăng lên đáng kể. 

Cũng tương tự như với hệ thống phân loại sơ bộ, thiết bị 


Bảng ð.1. Số lượng các công ty Bưu chính sử dụng 
hệ thống chia chọn sơ bộ tự động ở châu Âu (1995-9008) 


Năm 1996 | Năm 2000 | Năm 2005. 
Tuuờg | 9. [ n [ nộ 
ET-TTBmaainmnn 


Bảng ð.2. Số lượng công ty bưu chính sử dụng máy đọc 
Uà thiết bị mã hoá quang học ( 1995-2008) 


[ mm [E[mm[mE 

My esooae | Rebêx -[ BÍ {Ho 
Bưu phẩm cỡ lớn 3 | 10 |10 | 
IBE1> TNliE iiE Ti. 
II: mxnrnEn 
Emminsim| z3 {m1 
E058. 1c 8. 
ENRNNRE 
Bưu phẩm cỡ lớn L2 | 4 |9 | 
Bưukiện | 0 | 2 | 6 ] 


Thiết bị mã hoá 
trực tuyến 


Thiết bị mã hoá 
không trực tuyến 


128 


đọc quang học cũng được sử dụng nhiều cho thư thường hơn 
so với bưu phẩm cỡ lớn và bưu kiện. Mặc dù vậy, số lượng các 
công ty sử dụng máy đọc quang học cho bưu kiện và bưu 
phẩm cỡ lớn đã tăng gấp đôi từ năm 2000 (Bảng 5.2). 


Ở châu Âu, số liệu thu thập được cho thấy số lượng máy 
chia chọn có kèm theo bộ phận đọc địa chỉ tự động đã tăng 
lên trong thập ký 1990. Tuy nhiên mức độ tự động hoá của 
các quốc gia không hề giống nhau. Nếu như ở Hà Lan và Áo 
có tốc độ tự động hoá nhanh thì ở Đan Mạch, Luxembourg 
tốc độ này dường như rất chậm (Bảng 5.3). 

Bảng õ.3. Số lượng máy chia chọn tự động đọc địa chỉ sử dụng 

ở các quốc gia châu Âu (1995-2000) 


130 


Bảng ð.4. Số các USP sử dụng công nghệ tiên: tiến trong việc. 
chuyển phát ở châu Âu (1995-2008). ...:.. 


ETrnrrrrrr-. li 
L Theo đối thự được ghi 7 7 | 3L 6 
L Theo dõi thư được khai CS [3L 8 mỊ 
L Theo đối thư chuyển phát nhanh | 4| 8| AỊ 
[TheedibuuMan  —————TƑ -/Ƒ qpị 
[eiiEMS — ———————Ƒ—~j† J1] 


Công nghệ mới cũng có thể áp dụng cho các công đoạn 
khác của dây chuyền bưu chính - ví dụ cho việc chuyển phát. 
Bảng 5.4. cho thấy việc sử dụng công nghệ tối ưu hóa tuyến 
chuyển phát và công nghệ theo đối bưu phẩm dựa trên máy 
tính. Xu hướng này sẽ tiếp tục tăng lên trong những năm tới. 


Trường hợp Bưu chính Mỹ : 


Bưu chính Mỹ có một mức độ tự động hóa khá cao. 93% 
thư chiếm 69% tổng khối lượng thư được chia chọn tự động 


và 7Bð% thư được chuyển phát theo trình tự. 27% bưu phẩm 
cỡ lớn (chiếm 30% tổng khối lượng bưu phẩm) được thực biện 
tự động hóa. 


Tuy nhiên, một điều cần chú ý là mức độ tự động hóa cũng 
thay đổi theo các công đoạn khác nhau. Ví dụ, bưu phẩm trực 
tiếp và bưu phẩm cỡ lớn có địa chỉ được in bằng máy thì dễ 
đọc và chia chọn hơn thư có địa chỉ được ghi bằng tay. Do 
vậy, cấu trúc của các luồng bưu phẩm là rất quan trọng. 

Những tiến bộ công nghệ đã được áp dụng vào tất cả các 
loại bưu phẩm và tất cả bước của quy trình chia chọn. Đặc 
biệt các USP đã đạt được sự tăng trưởng đáng kể trong các 
công đoạn bưu kiện và bưu kiện cỡ lớn. 


181 


Nói tóm lại, mặc dù mức độ tự động hoá của các quốc gia 
là khác nhau và mức độ áp dụng tự động hoá cho từng công 
đoạn (phân loại, chia chọn, đóng gói...) cũng như từng sản 
phẩm (thư thường, bưu kiện, bưu phẩm...) cũng khác nhau, 
nhưng nhìn chung có thể kết luận: 

-- Mức độ tự động hoá trong công đoạn đọc địa chỉ và chia 
chọn cao hơn hắn mức độ tự động hoá ở các công đoạn 
còn lại, tuy nhiên sự chênh lệch này đang có xu hướng 
giảm dần trong tương lai. 

- Mức độ tự động hoá cho sản phẩm thư thường cao hơn 
so với bưu phẩm cỡ lớn và bưu kiện, nhưng khoảng cách 
này cũng được dự báo là sẽ giảm mạnh trong tương lai. 

5.9.4. Cơ sở hạ tầng CNTT của các công ty bưu chính 


Các nhà cung cấp dịch vụ bưu chính khác nhau trên thế 
giới cũng ứng dụng CNTT ở các mức độ và phạm vì khác 
nhau. Một số nhà cung cấp chỉ ứng dụng CNTT ở mức độ 
“vừa phải, một số nhà cung cấp khác lại ứng dụng CNTT ở 
mức cao. Ngoài ra, các.doanh nghiệp có thể chỉ sử dụng 
CNTT trong quản lý văn phòng hoặc dùng cả trong nhiều 
nh vực: quản lý tài chính, quản lý nhân sự, quản lý tiền 
lương Dự đoán đến năm 2005, việc ứng dụng CNTT sẽ 
tăng lên cả về phạm vi và mức độ trong tất cả các doanh 
nghiệp. 

Như vậy, theo ước tính tốc độ tăng trưởng của CNTT sẽ 
tăng nhẹ từ nay đến năm 2005. Số liệu này chưa thật đầy đủ 
vì vẫn còn thiếu thông tin từ một số công ty bưu chính trong 
khối (bảng 5.5). 

Nhìn chung, làn sóng CNTT đã xâm nhập vào các nhà 
khai thác bưu chính. Tuy nhiên, mức độ ứng dụng rộng rãi 
vẫn thuộc về các doanh nghiệp bưu chính châu Âu. Nhưng so 
với các ngành khác mức độ ứng dụng CNTT trong ngành Bưu 
chính vẫn còn chưa cao và việc các công ty bưu chính ứng 


182 


dụng CNTT vào kinh doanh sản xuất cũng khác so với các 
công ty thuộc các ngành khác. 


Bảng 5.5. Tình hình ứng dụng CNTT ở các công ty Bưu chính 
thuộc Liên mình châu Âu (EU) năm 2000 
Uuà dự đoán uào năm 2005 


Mức độ ứng dụng CNTT 


7 


Thông tin 1 1 
nội bộ 


LGiodich | öo | 0 [1 |0 |3 |3 [r |s |2, 


5.2.5. Cơ sở hạ tầng điện tử của xã hội 


1 


Cơ sở hạ tầng điện tử của xã hội và sự phát triển công 
nghệ nói chung có tác động tới việc sử dụng các dịch vụ bưu 
chính mới và các khả năng thay thế bưu chính. Việc sử dụng 
càng rộng rãi máy fax, hộp thư điện tử, công nghệ băng rộng 
và các công nghệ truyền thông mới khác thì người sử dụng 
các sản phẩm bưu chính sẽ càng có nhiều cơ hội lựa chọn 
theo ý muốn. Việc phổ biến rộng rãi các công nghệ truyền 


1388 


thông cũng làm tăng cơ hội cho các nhà khai thác bưu chính 
để xây dựng các sản phẩm và các dịch vụ mới và do đó được 
hưởng lợi từ việc phát triển hạ tầng điện tử của xã hội. 

Nửa cuối thập kỷ 90, hạ tầng điện tử đã có những bước 
phát triển. Sự phát triển này được thể hiện qua: 

-_ Số lượng máy PC tăng 

- Việc tăng mức truy nhập Internet ở cả các hộ gia đình 

và các công ty tăng 

-_ Việc phát triển rộng rãi công nghệ băng rộng tạo điều 

kiện cho việc kết nối Internet nhanh hơn. 

Việc sử dụng rộng rãi các máy PC là một yếu tố quan 
trọng trong hạ tầng điện tử. Máy tính tạo điều kiện cho một 
loạt các phương thức truyền thông mới có khả năng thay thế 
bưu chính truyền thống. Một ví dụ rõ ràng nhất là thư điện 
tử. Do vậy, máy PC là một điều kiện tiên quyết cho việc sử 
dụng các phương tiện truyền thông điện tử mà Internet 
mang lại. 


Ở châu Âu, số lượng máy PC đang tăng gấp đôi trong thời 
gian từ năm 1995 - 2000 (Hình 5.2) cho thấy hạ tầng điện tử 
châu Âu đã được mở rộng như thế nào. 

Internet kết nối các máy PC với nhau và tạo điều kiện cho 
việc truyền thông giữa các máy PC và do đó là một phần 
quan trọng của cơ sở hạ tầng điện tử. 

Trong những năm qua đã có sự tăng trưởng đáng kể về 
mức độ truy nhập Internet ở các hộ gia đình thuộc Liên mình 
châu Âu. Tuy nhiên, số người truy nhập Internet có sự khác 
nhau giữa các nước thành viên. Đặc biệt các hộ gia đình ở 
Bắc Âu (Phần Lan, Thụy Điển và Đan Mạch) đã đạt mức 
truy nhập Internet cao; hơn 50% hộ gia đình ở các nước này 
truy nhập Internet trong năm 2001. Ngoài ra giữa các nhóm 


134 


Hình 5.2. Số máy PC ở châu Âu 


(Nguồn: ITU) 


tuổi và nền tảng giáo dục khác nhau thì việc truy nhập 
Jnternet cũng có sự khác biệt lớn. Tuy nhiên, khi số hộ gia 
đình truy nhập Internet và số máy PC tăng lên thì “khoảng 
cách số” giữa các nhóm xã hội sẽ giảm ởi. 

Hạ tầng điện tử đã được cải tiến đáng kể từ cuối những 
năm 1990 và ngày càng trở nên phổ biến, liên kết các nhóm 
tuổi khác nhau và các đặc điểm về giáo dục. Bên cạnh đó, hạ 
tầng điện tử đã trở nên thông suốt và nhanh hơn, sử dụng 
công nghệ mới như kết nối băng rộng ở mức cao hơn, Tuy 
nhiên hạ tầng điện tử vẫn phổ biến ở các công ty hơn là ở hộ 
gia đình, ˆ 


5.3. NHỮNG KHẢ NĂNG MỚI CỦA BỰU CHÍNH 


Như đã đề cập ở trên, sự phát triển nhanh chóng của hạ 
tầng điện tử đã tạo điều kiện cho những khả năng mới của 
bưu chính. Mục đích của phần này là đánh giá khả năng 
thay thế các dịch vụ bưu chính truyền thống bằng các địch 
vụ bưu chính điện tử mới được hỗ trợ bởi sự phát triển của 
công nghệ. 

Từ những năm cuối của thập kỷ 1990, hạ tầng điện tử đã 
có những phát triển đáng kể. Điều này đã tác động tới các 


185 


dịch vụ bưu chính truyền thống và số người làm việc trong 
ngành Bưu chính, 

Các địch vụ điện tử hiện nay có thể kể đến fax, điện thoại, 
thư điện tử, tin nhắn ngắn SMS, trao đổi điện tử EDI, thư lai 
ghép, các dịch vụ trực tuyến (như ngân hàng tại nhà), 
Intranet (giảm số lượng thư của các công ty giữa các địa 
điểm). 

Điều vẫn đang được tranh luận là liệu điện thoại có thay 
thế trực tiếp truyền thông bưu chính truyền thống. Truyền 


5.3.1. Các giả thuyết liên quan đến khả năng thay thế 
bưu chính truyền thống 


Sự đe dọa từ phương tiện truyền thông điện tử không còn 
là một hiện tượng mới. Trao đổi dữ liệu điện tử EDI và đặc 
biệt là máy fax trong nhiều năm qua đã là một phương tiện 
liên lạc thay thế một phần truyền thông bưu chính truyền 
thống. Tuy nhiên, những khả năng thay thế mới không làm 
ảnh hưởng đáng kể đến khối lượng bưu phẩm truyền thống 
và đặc biệt trong trường hợp máy fax đang bị lu mờ dần. Do 
đó, điều quan trọng là phải dự đoán được những ảnh hưởng 
của phương tiện truyền thông điện tử bởi vì các dịch vụ bưu 
chính truyền thống đã chứng minh được khả năng cạnh 
tranh cao. 


186 


Ngày nay, thách thức quan trọng nhất đến từ việc sử đụng 
Internet. Internet mang lại cơ hội gửi thư điện tủ, là khả 
năng thay thế trực tiếp đối với thư truyền thống. Bên cạnh 
đó, Internet hỗ trợ khả năng duy trì thông tỉn và tiến hành 
các giao dịch thông qua các dịch vụ trực tuyến. Đặc biệt là 
các dịch vụ ngân hàng trực tuyến, các công ty bảo hiểm và 
chính phủ (mà ta đã quen với thuật ngữ chính phủ điện tử) 
có thể có ảnh hưởng đáng kể tới lượng bưu phẩm, 

Sự phát triển và tâm . quan trọng của những phương tiện 
liên lạc điện tử được quyết định bởi: 

-_ Tầm quan trọng của hạ tầng điện tử 

-_ Chỉ phí của những phương tiện điện tử 

-_ Chất lượng của các phương tiện điện tử 

-_ Thói quen và những trở ngại văn hóa 

Cần phải chú ý là tầm quan trọng của các yếu tố liên quan 
thay đổi cho các loại tin nhắn khác nhau. Ví dụ, các chi phí 
cần thiết hơn là tốc độ để truyền thông như thư tín trực tiếp, 
nhưng tốc độ là rất cần thiết cho các loại thư khác như thanh 


toán séc. Dưới đây là một số giả thuyết liên quan đến từng 
yếu tố quyết định. 


Hạ tầng điện tử 


Sự phát triển các khả năng bưu chính mới phụ thuộc lớn 
vào sự phát triển hạ tầng điện tử. Một hạ tầng điện tử phổ 
cập hơn có nghĩa là có thể vươn tới nhiều người nhận, do đó 
tăng khả năng của các phương tiện liên lạc điện tử. 

Bên cạnh đó, hạ tầng điện tử phát triển ở các doanh 
nghiệp lớn hơn ở các hộ gia đình. Do đó khả năng thay thế 
bưu phẩm thư từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp cao hơn 
bưu phẩm thư từ doanh nghiệp đến hộ gia đình. 


187 


Các chỉ phí 


Liên quan đến các chỉ phí của phương tiện điện tử, các chỉ 
phí biên chỉ cho phương tiện truyền thông điện tử là gần như 
bằng 0, thiết bị và các thuê bao phổ thông đã được quyết toán 
một lần. Mặc dù thư tín luôn được xem là cách truyền thông 
rẻ nhất nhưng phương tiện truyền thông điện tử cũng khá 
cạnh tranh về giá cả. 


Chất lượng 


Tuy nhiên, quyết định khi nào sử dụng các dịch vụ bưu 
chính truyền thống và khi nào thì sử dụng các phương tiện 
điện tử lại bị tác động bởi các yếu tố không liên quan đến chỉ 
phí, như tính khả thi và sự phổ biến của công nghệ - ví dụ 
liệu phương tiện điện tử có phải là cách truyền thông quen 
thuộc, tin cậy, đảm bảo và nhanh chóng của người sử dụng so 
với các dịch vụ bưu chính truyền thống. Mặt khác chất lượng 
của phương tiện truyền thông điện tử cũng là một vấn đề, 
Chúng ta nên xem xét cả việc sử dụng thư điện tử và các dịch 
vụ trực tuyến ở các thông số như độ tin cậy, tốc độ và sự quen 
thuộc của người sử dụng. Trong khi đó, an ninh của truyền 
thông qua Internet vẫn chưa đáp ứng được sự tin cậy, Việc sử 
dụng các chữ ký số an ninh vẫn đang ở giai đoạn đầu. Tuy 
nhiên, khi mức độ sử dụng chữ ký số trong tương lai cao hơn, 
các quan điểm tích cực đối với sự an ninh của các phương 
tiện điện tử như bảo hiểm và ngân hàng trực tuyến sẽ tăng. 
Như vậy, các phương tiện điện tử sẽ trở nên cạnh tranh hơn 
về thông số an ninh trong tương lai. 

Một ví dụ về các dịch vụ trực tuyến chất lượng sẽ thay thế 
thư thường, đó là Đan Mạch đã triển khai việc hoàn thiện tờ 
khai thuế qua Internet thay cho việc phải gửi qua bưu điện. 
Một điều tra của hãng PLS RAMBOLL vào năm 9009 cho 
biết 28% trong tổng các tờ khai thuế cá nhân đã được thực 


188 


hiện qua Internet. Trong số 90% người thực hiện kê khai qua 
Internet cho biết họ làm điều này vì tốc độ nhanh và sự hiệu 
quả của Internet. : ¬ nấy À `. 

Với những ưu điểm của các phương tiện truyền thông điện 
tử như đã được để cập ở trên, hy vọng rằng chất lượng của 
các phương tiện truyền thông điện tử sẽ tăng cường vai trò 
ảnh hưởng của nó đối với cuộc sống. l 

Xem xét đến sự phổ cập, chi phí và chất lượng của các 
phương tiện điện tử thì thấy rằng phương tiện này đang có 
những bước phát triển trong những năm vừa qua, 


5.3.2. Thói quen và nền văn hóa 


Có thể nói rằng, thói quen sử dụng dịch vụ bưu chính 
truyền thống là một trở ngại quan trọng đối với việc sử dụng 
các phương tiện truyền thông khác. Thói quen văn hóa này là 
trở ngại cho phương tiện điện tử trở nên phổ biến. 

5.3.3. Sự tác động của hạ tầng điện tử 


Ảnh hưởng của các phương tiện điện tử như thư điện tử là 
rất khó để đánh giá trong bất kỳ hình thức phổ thông nào, 
bởi vì các phương tiện thay thế phương tiện bưu chính truyền 
thông có những ảnh hưởng khác nhau đối với các phân đoạn 
thị trường bưu chính khác nhau. 

Các đánh giá về các UP§ do UPU cung cấp có thể giúp 
chứng ta xác định các mô hình thay thế có thể: 

Các UPS đã phân tích kết cấu đang thay đổi của thị 
trường truyền thông. Như được để cập dưới đây các UPS ở 
Tây Âu và Bắc Mỹ hy vọng một sự thay thế đáng kể các 
phương tiện truyển thông khác bằng thư điện tử trong 
khoảng thời gian từ 1995 đến 2005. Một điều quan trọng lớn 
khác là thực tế ảnh hưởng thay thế lớn nhất được xác định là 
xảy ra đối với thư chuyển phát thông thường mà các UPS dự 


189 


báo là giảm 8,1%. Do vậy, trong bối cảnh này thư điện tử 
được xem như là một phương tiện thay thế các cuộc gọi điện 
thoại chứ không phải cho thư tín truyền thống. 

: 'Thị phần của các dịch vụ thư tích hợp dự đoán chỉ chiếm 
0,6% trên thị trường truyền thông năm 2005 do đó nó không 
được coi là một công cụ truyền thông chủ đạo. 

Bảng 8.6 Thị trường truyền thông của Tôêy Âu uà Bắc Mỹ 
oà tỷ lệ phần trăm thay đối trong giai đoạn 199ð - 2000 


KEGIEIEMF=—-1 
(1995 - 2000) 
LÔ  Ð |1099% |l00% | 0%, 
⁄ (Nguồn: UPU) 
Tuy nhiên, việc đánh giá về sự phát triển trong tương lai 
về các mô hình phương tiện truyền thông điện tử có thể xuất 
hiện từ những “thuyết trình xã hội thông tin”. Do đó, đễ dàng 
để nhận thấy câu trả lời là thư điện tử sẽ trở nên ngày càng 
quan trọng trong tương lai, dần dần thay thế thư truyền 
thống. Mặt khác, khó có thể tách biệt ảnh hưởng của phương 
tiện điện tử khi phân tích nó về mặt khối lượng thư do bị 
chìm trong ảnh hưởng của việc gia tăng chung trong việc sử 
dụng các phương tiện truyền thông. Do vậy có thể dự đoán 
ảnh hưởng thực tế của phương tiện điện tử. 


140 


Trường hợp Phần Lan 


Luottokunta, một tổ chức tín dụng do các thương gia và 
các ngân hàng cùng sở hữu, kết hợp với Bưu chính Hà Lan 
triển khai một hệ thống thanh toán hóa đơn Visa hình thức 
thư điện tử qua kênh dịch vụ Netposti của ngành Bưu chính 
và sau đó gửi thư thanh toán này trực tiếp tới một ngân hàng 
thanh toán trực tiếp. Các tài liệu tiếp thị cũng có thể được 
gửi bằng đường thư điện tử, đồng thời cung cấp cho khách 
hàng một kênh tương tác để họ có thể gửi phản hồi hoặc yêu 
cầu thêm thông tìn. Luottokunta sẽ gửi hóa đơn đến ngành 
Bưu chính theo định dạng kỹ thuật số. Ngành bưu chính sẽ 
phát hóa đơn tới khách hàng bằng bản in hoặc bằng định 
dạng điện tử, phụ thuộc vào ý thích của khách hàng. 


Như đã đề cập ở trên ảnh hưởng lớn nhất của việc phổ 
biến thư điện tử là khối lượng thư vật lý. Tuy nhiên, điều này 
sẽ khác đối với các phân đoạn thư và các luồng thư khác 
nhau. Các UP§ ở Tây Âu và Bắc Mỹ đánh giá rằng các 
phương tiện điện tử sẽ có ảnh hưởng to lớn đối với các luồng 
thư giữa các công ty. Trong giai đoạn 1895 - 2005 (bằng 5.6) 
lượng thư sẽ sụt giảm 11,9%. Sự trao đổi thư từ giữa các công 
ty và các hộ gia đình sẽ giảm xấp xỉ 4% do ngày càng nhiều 
người sử dụng thư điện tử. Việc này sẽ chỉ tác động rất nhỏ 
khoảng 1,6% khối lượng thư giữa các hộ gia đình gửi cho 
nhau. Con số đự đoán này có thể khác nhau ở từng nước. 

UPU cũng đã yêu cầu các USP đánh giá sự ảnh hưởng của 
phương tiện truyền thông điện tử tới khối lượng thư sử đụng 
một phân đoạn thư khác nhau. Như bảng 5.7. cho thấy việc 
sử dụng thư điện tử sẽ có một ảnh hưởng lớn tới thư tài chính 
và thương mại hơn là thư xã hội và quảng cáo ở Tây Âu. 


141 


Bảng 5.7. Phần trăm thử truyễn thống sẽ được thay thế 
bởi thư điện tử ở Tây Âu uà Bắc Mỹ 


Hình thức gửi thư Tỷ lệ thay thế (%) 


Công ty đến công ty 
Công ty đến hộ gia đình 4,10 | 
Hộ gia đình đến công ty 3,90 

Hộ gia đình đến hộ gia đình ˆ 
Tài chính 


Thương mại (không quảng cáo) 


Quảng cáo 


Xã hội 4,40 
(Nguồn: UPU) 

Sự phát triển nhanh chóng của hạ tầng điện tử diễn ra 
đầu năm 2000 này đã cho thấy ảnh hưởng của phương tiện 
truyền thông điện tử ngày càng trở nên rõ ràng. Ví dụ, riêng 
thư tín ở Tây Ban Nha tăng trưởng trung bình khá vững 
chắc 3 - 4% trong giai đoạn 1995 - 2000 và hiện nay chỉ còn 2 
- 3%, do sự ảnh hưởng của các phương tiện điện tử. 

5.3.4. Chất lượng của các phương tiện điện tử và các 
trở ngại : 

Năm 2001, ông Peter Anderson, người Thụy Điển, đã 
nghiên cứu những ưu điểm của thư tín. Mặc dù, nghiên cứu 
này chỉ để cập đến đến trường hợp Thụy Điển, nhưng vẫn 
được sử dụng như là một phác thảo mô tả một xu hướng 
chung của EU. Đặc biệt, vì Thụy Điển là một trong những 
nước có hạ tầng điện tử phát triển cao, một mô hình thuyết 
phục khi đánh giá các quan điểm về việc sử dụng thư tín 
thay cho các phương tiện điện tử. 


142 


"Bảng 5.8. Các con số liên 
thư truyền thống so uới 


Thư truyền ' F. 
làcáchantoàn - 
hơn để gửi tin 

Tôi phụ thuộc vào 

thư đến vào ngày 

hôm sau 


Đối với người dân Thụy Điển, việc sử dụng thư truyền 
thống được xem như là một cách liên lạc đảm bảo hơn so với 
các phương tiện liên lạc khác. Bên cạnh đó, một số đông 
người thấy rằng thư truyền thống là phương tiện liên lạc tin 
cậy hơn. Do vậy thư truyền thống cạnh tranh ở các thông số 
như an nỉnh và độ tin cậy như đã được đề cập ở trên. Tuy 
nhiên, một số rất ít người cho là thư truyền thống đắt hơn so 
với các phương tiện truyền thông khác cho đù đó là thư điện 
tử hay là một cuộc gọi điện thoại. Nhìn chung theo nghiên 
cứu của Anderson thì liên lạc bằng thư truyền thống vẫn 
cạnh tranh hơn so với liên lạc điện tử. Điều này có thể làm 
hạn chế ảnh hưởng của phương tiện truyền thông điện tử. 


Việc sử dụng phương tiện truyền thông liên lạc cụ thể nào 
có thể phụ thuộc vào theo loại thông tin đó. Phần lớn các 
chuyên gia đánh giá việc sử dụng thư truyền thống thường 
dành cho những thông tìn cần một mức độ tin cậy nhất định. 
Ví dụ đối với các thông tin tài chính theo kết quả nghiên cứu, 
của Anderson cho thấy ba trong số bốn công dân thích nhận 
các thông tin giao dịch và tình hình tài khoản của ngân hàng 
bằng thư truyền thống. Như vậy vẫn còn có thói quen văn 
hóa trong việc sử dụng nên đã hạn chế xu hướng phát triển 
phương tiện điện tử. Các quan điểm sẽ thay đổi nếu các dịch 


143 


vụ điện tử tăng lên và nhu cầu về các hóa đơn và giao dịch 
bằng giấy giảm. 


Trường hợp nước Mỹ 

Ông Critelli (Pitney Bowes) đã phân tích mô hình thay thế 
ở Mỹ. Tổng khối lượng thư vẫn tăng mặc dù một số phân 
đoạn luồng thư đang bị ảnh hưởng bởi thư điện tử. Ví dụ, thị 
trường thư được gửi từ hộ gia đình (chiếm 10% lượng thư của 
Mỹ) đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự phát triển của thư 
điện tử. 

Thư giao dịch (hóa đơn) - chiếm 40% lượng thư của Mỹ đã 
không hề giảm đi do thư điện tử. Lý do chính là số hộ gia 
đình ở Mỹ tăng cũng như việc gia tăng hoạt động giao dịch 
giữa các khách hàng. Việc mở cửa đối với các tiện ích năng 
lượng, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet và 
truyền hình đang khuyến khích một số lớn các thông tin mục 
tiêu được trao đối lẫn nhau. Trong khi việc thanh toán các 
hóa đơn trực tuyến đang tăng lên làm giảm lưu lượng thư, 
nhưng lượng thư giao dịch tăng lên đã bù đắp vào đó. Bên 
cạnh đó, việc thanh toán hóa đơn điện tử vân còn ở mức thấp. 
Những công ty gửi hóa đơn quan tâm đến các thông báo 
thanh toán như là một thành tố của sự quản lý mối quan hệ 
với khách hàng. 

Khi các công ty gửi hóa đơn cho khách hàng họ thường gộp 
một thông báo quảng cáo vào cùng một phong bì. Các công ty 
do vậy thường hiếm khi sử dụng phương tiện liên lạc nào 
khác ngoài thư truyền thống nếu họ không mất sự liên lạc 
với khách hàng. Cũng như vậy, các thư kinh doanh có xu 
hướng tiếp thị chiếm hơn 40% khối lượng thư của Mỹ - tiếp 
tục tăng lên mặc dù thư điện tử phát triển khá mạnh mẽ. 
Các mối quan hệ khách hàng dựa trên Internet thực tế đã 
cho thấy sự phát triển của thư trực tiếp. Ví dụ Công ty 


144 


America Online cho phép 28 triệu thuê bao truy nhập 
Internet và do vậy đã thúc đẩy hàng tỷ thư giao dịch điện tử. 
Thậm chí công ty này cũng là công ty sử dụng thư trực tiếp 
nhanh nhất ở Mỹ. Để mẻ rộng hơn, công ty này đã tìm kiếm 
khách hàng bằng cách củng cố các danh sách thư trực tiếp và 
sử dụng thư truyền thống để chuyển hàng triệu đĩa CD có 
phần mềm miễn phí cho các khách hàng tiểm năng. 


Việc bùng nổ sử dụng những tin nhắn ngắn (SMS) và 
tác động của nó đối với ngành Bưu chính 


43 triệu vào nửa cuối năm 2001 
(tăng 158%). Các tin nhắn ngắn là cách liên lạc nhanh và 
thuận tiện và vì vậy được xem là một trong những khả năng 
thay thế thư truyền thống. Tin nhắn ngắn cũng là một khả 
năng thay thế liên lạc bằng điện thoại và thư điện tử khá rõ 
ràng (tin nhắn ngắn chỉ cho thấy một khả năng rõ ràng khi 
các tin nhắn ngắn được gửi đi là ngắn và được gửi đi nhanh 
chóng). 

Do vậy các tin nhắn ngắn không thể được xem là sự tấn 
công trực tiếp à Ỹ 


phẩm. Hiện nay, một hệ thống điện 
thoại mới - Hệ thống viễn thông di động toàn cầu UMTS 
(Dniversal Mobile Telecommunications System) đang được 


145 


triển khai và trở thành một trong những hệ thống thông tìn 
di động thế hệ ba (3G) cho phép truyền tải đữ liệu tốc độ cao 
bao gồm hình ảnh, đổ họa, video bên cạnh thoại và dữ liệu. 
Ước tính UMTS sẽ có số lượng sử dụng vượt 2 tỷ người trên 
toàn cầu vào năm 2010. Về lâu dài liên lạc bằng tin nhắn 
ngắn sẽ trở thành một công cụ liên lạc cạnh tranh thực sự đối 
với bưu phẩm truyền thống. 

Nguồn: Cơ quan Viễn thông quốc gia Đan Mạch, 
Diễn đàn UMTS 


õ.3.5. Internet là phương tiện sản sinh ra bưu phẩm 

Cần phải chú ý là có một mối quan hệ hai chiều giữa 
Internet và ngành Bưu chính. Một mặt, tác động của thư 
điện tử như đã để cập ở trên sẽ làm giảm lưu lượng của một 
số loại bưu phẩm mà cụ thể là sự phổ biến của Internet đã 
đạt tới một mức độ nhất định. Mặt khác, Internet và bưu 
phẩm truyền thống là những phương tiện truyền thông hỗ 
trợ nhau bởi vì sự phổ cập của Internet cũng có một tác động 
tích cực tới lưu lượng bưu phẩm (ví dụ tác động tới việc thu 
gom bưu phẩm). Đây là kết quả của nhiều người sử dụng 
Internet yêu cầu thông tin lưu trữ cứng trực tuyến, như các 
quảng cáo (Œrochure) du lịch và sản phẩm, thông tin công 
ty... 

Hơn nữa, hạ tầng điện tử tiên tiến mới tạo ra các cơ hội 
thương mại mới với những ảnh hưởng tích cực tới cả thư và 
bưu kiện. Riêng phần thư, Internet mang lại những cơ hội 
như đặt vé máy bay, vé tàu, vé xem hòa nhạc... mà vẫn 
thường được chuyển phát bằng thư. Và TMĐT thậm chí đã có 
ảnh hưởng tích cực tới khối lượng bưu kiện. Các công ty như 
Amazon đang ngày càng vận chuyển nhiều bưu kiện hơn vì 
TMĐT cho phép họ phục vụ những khách hàng ở các vùng 
sâu vùng xa. Tuy nhiên, xấp xỉ 15 - 20% hàng được bán trực 


146 


tiếp bị quay trả lại vì vậy nhu cầu nhệc  kW J9: p6 t4 
tăng lên. 

Tóm lại bản thân Internet đã đại diện cho một số khả 
năng của phương tiện truyền thông điện tử và xa hơn là làm 
gia tăng khối lượng bưu kiện. Tuy nhiên, tác động của 
Internet tới việc thu gom bưu phẩm sẽ không là đối trọng 
trong việc giảm khối lượng thứ do việc sử dụng các phương 
tiện truyền thông điện tử tăng lên. 


5.3.6. Một số nhận xét về phương tiện truyền thông 
điện tử 


Ở châu Âu, phương tiện truyển thông điện tử chưa ảnh 
hưởng nghiêm trọng tới khối lượng bưu phẩm và mới chỉ cho 
thấy một sự sụt giảm nhẹ. Phương tiện truyền thông điện tử 
có thể làm chậm lại sự tăng truởng khối lượng hoặc thậm chí 
làm giảm một phần bưu phẩm nhất định. 

Một số các nghiên cứu khác như của Anderson 2001 kết 
luận phương tiện truyền thông điện tử được tác động nhất 
định bởi nhu cầu liên lạc tăng lên. 

Tuy nhiên, trong khi tốc độ phát triển của phương tiện 
truyền thông điện tử vẫn chưa đạt tới mức như dự đoán, thì 
sự phát triển của công nghệ tiếp tục đe dọa bưu phẩm vật lý. 


5.4. NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ TỚI LAO ĐỘNG 
BƯU CHÍNH 


ð.4,1. Tình hình hiện nay 
Ảnh hung của tự động hóa đối uới lao động bưu chính 
Trong phần này sẽ đề cập đến mối quan hệ chung của mức 


tự động hóa đốt với lao động bưu chính. Dưới đây là sự thay 
đổi trung bình trong tổng số lao động ở ba USP được tự động 


147 


hóa cao được so sánh với ba USP có tự động hóa thấp ở châu 
Âu. Các USP tự động hóa cao, trung bình cắt giảm lực lượng 
lao động 9,9% trong giai đoạn 1995 - 2000, các USP có mức 
tự động hóa thấp đã tăng tổng số lao động lên 13,4%. Do vậy, 
tự động hóa có ảnh hưởng tiêu cực đáng kể tới lao động bưu 
chính. 


15 1 13.4 -—-— hi ———>— ———_ 
10 : --—— ————-- ——— =——- ¬ 
5 _——— — _ ¬———.~ òờ... — 
1 
07 _. -——— - KNRN— 
cv... "_.. —...... 
Ti == 
Ï -9.9 
l5" 


“HBaUSPec6mức BaU§Pcómức Sự thay đổi trung bình 
tự động hóa thấp tự động hóa cao giữa các USP ở châu Âu 


Hình 5.3. Sự thay đổi trung bình oê lao động bưu chính từ 1995 
đến 2000 ở các mức khác nhau ở các nước châu Âu 


Nguồn: PLS RAMBOLL (2002) 
Các UP§ có mức tự động hóa thấp gồm 3 UPS mà 55% tổng bưu phẩm 
được máy tự động chia chọn. Các UPS có mức tự động hóa cao xử lý hơn 
70% tổng bưu phẩm sử dụng máy tự động. 


Sự tương quan tiêu cực giữa tự động hóa và lao động bưu 
chính đã được khẳng định trong các lần phỏng vấn được các 
USP, công đoàn và các nhà làm luật bưu chính thực hiện. 
Theo đó, đối với phần lớn các USP đã thực hiện tự động hóa 
đã ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp tới người lao động và các 
chương trình tự động hóa trong tương lai cũng được xem là 
làm giảm số lao động (đôi khi là đáng kể). Một ví đụ là USP 
của Hà Lan là công ty TPG dự định cắt giảm 5000 việc làm vì 
đã có hệ thống chia chọn theo chuỗi tự động. Một USP khác 
đã giảm từ 2000 - 3000 lao động/năm do có các hệ thống chia 


148 


chọn mới với các đầu đọc. quang. Theo một tổ chức công đoàn 
ở một nước tiến hành điểu tra, sự cất giảm lao động bưu 
chính sẽ còn mạnh mẽ hơn có thể tới 10.000 lao động. 

Như đã để cập ở trên, các chương trình tự động hóa đôi 
khi có những liên quan đến sự thay đổi trong hạ tầng bưu 
chính và sự tập trung các luồng bưu phẩm bằng con số các 
trung tâm chia chọn liên tục giảm. Các trung tâm chia chọn 
ít đi dường như trong nhiều trường hợp có thể là nguyên 
nhân trực tiếp tới việc giảm số lượng việc làm. Một trường 
hợp nữa là Ireland, việc áp dụng tự động hóa đã dẫn tới việc 
chia chọn được tập trung và công việc sẽ bị cắt bót ở một số 
các trung tâm nhỏ hơn mà theo một tổ chức công đoàn, tự 
động hóa là yếu tố lớn nhất 8ây ra việc giảm số người lao 
động. Bước tiếp theo trong chương trình tự động hóa ở 
lreland sẽ là sắp xếp chuỗi chuyển phát. Điều này cũng được 
xem là một ảnh hưởng lớn tới các thành phố và các làng xã 
nhỏ, vì chia chọn sẽ không được thực biện ở các bưu cực địa 
phương mà sẽ diễn ra ở các trung tâm chia chọn lớn, 


_Ảnh huông đối uôi lao động buyy chính của uiệc tăng cường 
sử dụng CNTT 
Việc tăng cường sử đụng CNTT chỉ có tác động rất nhỏ tới 
lao động bưu chính. Do vậy, số nhân viên làm công tác quản 
lý sẽ giảm. Đây là trường hợp của Poste ltaliane, ví dụ việc 
giới thiệu một hệ thống CNTT vào năm 1998-2000 đã dẫn tới 
việc cắt giảm người lao động. Tuy nhiên, việc cắt giảm số 
người lao động phần nào được bù đắp bởi các dịch vụ sẽ đạt 
tới mức cao hơn cần nhiều nhân viên đứng quầy ở các bưu 
cục hơn. Một ví dụ khác là USP Posten của Thụy Điển đã 
ứng dụng CNTT dựa trên trang web vào các chức năng quần 
lý dẫn tới việc số người làm công tác quản lý cũng như số 


149 


người lao động giảm. Tuy nhiên, trong phân lớn các trường 
hợp CNTT là một công cụ hỗ trợ lao động chứ không phải làm 
việc thay thế lao động. 


Ảnh hưởng của phương tiện truyền thông điện tử đối uới lao động 
bưu chính 

Sự xuất hiện của các phương tiện truyền thông điện tử 
ảnh hưởng đến lao động bưu chính thông qua khối lượng yêu 
cầu về các dịch vụ bưu chính. Phương tiện truyền thông điện 
tử đã làm giảm khối lượng bưu phẩm. Điều đó có nghĩa là có 
ảnh hưởng tiêu cực tới lao động bưu chính. 


Tuy nhiên, các kết luận trong phần các phương tiện 
truyền thông điện tử ở trên cho thấy không có sự sụt giảm 
nghiêm trọng trong tổng khối lượng bưu phẩm trong giai 
đoạn 199 - 2000. Do vậy các phương tiện truyền thông điện 
tử ảnh hưởng không đáng kể tới lao động bưu chính cho tới 
lúc này. 

"Trường hợp Thụy Điển 


Theo Bộ quản lý và cơ quan làm luật quốc gia nước này thì 
tác động lớn nhất, hay mối đe dọa chính đối với lao động bưu 
chính xuất phát từ Internet, cụ thể là từ việc gia tăng các 
thanh toán trực tuyến. Tuy nhiên, ảnh hưởng của Internet 
tới lao động bưu chính là rất khó đánh giá. Đầu tiên là mức 
độ tự động hóa đã rất cao do đó phương tiện truyền thông 
điện tử (cùng với sự sụt giảm khối lượng bưu phẩm) sẽ có tác 
động hữu hạn tới lao động chia chọn. Thứ hai, thậm chí khối 
lượng bưu phẩm có giảm khá nhiều thì vẫn có một số hộ gia 
đình nhất định mà nhân viên chuyển phát vẫn phải đến tận 
nhà. Theo cơ quan làm luật nước này, yếu tố quan trọng là số 
hộ gia đình được tiếp cận hàng ngày được USO quản lý chính 


150 


và nó quyết định mức lao động trong trong dây chuyển 
chuyển phát đến một mức. độ lớn hơn lưu lượng bưu phẩm 
thực tế. 


5.4.2. Sự phát triển trong tương lai 


Trong tương lai, việc làm trong công đoạn chia chọn ở các 
USP sẽ giảm. Tuy nhiên, khi chúng ta dự đoán một ảnh. 
hưởng xảy ra trong giai đoạn 2000 - 2005, việc giảm lao động 
có thể nhiều hơn ở các USP và tất nhiên diễn ra ở các công 
đoạn chia chọn thủ công. 


Như đã đề cập ở trên trong hai năm 1999 - 2000, tổng khối 
lượng bưu phẩm đã có một sự sụt giảm rõ ràng, có thể là đo 
phương tiện truyền thông điện tử. Tuy nhiên, khi hạ tầng 
điện tử được củng cố và các công nghệ mới phát triển thì 
không thể loại bỏ khả năng điều chỉnh lại các thói quen 
truyền thống. Do vậy, vào giai đoạn trung hạn và dài hạn, 
phương tiện truyền thông điện tử có thể dẫn tới giảm lượng 
bưu phẩm và có thể ảnh hưởng tiêu cực tới lao động bưu 
chính. 


5.4.3. Tác động tới cấu trúc lao động 


Mức tự động hóa ngày càng lớn đã có một ảnh hưởng tới 
khía cạnh chất lượng lao động. Đầu tiên là xem xét tới trình 
độ đào tạo của lao động chia chọn, công nghệ tự động hóa 
càng phức tạp thừcàng cần nhiều kỹ sư hơn (thậm chí việc 
nâng cấp phần mềm có thể được các nhà cung cấp thực hiện 
trực tuyến). Trên thực tế, các nhà khai thác bưu chính chủ 
yếu tập trung vào các nguồn lực đào tạo các nhân viên 
nghiệp vụ và kỹ thuật chứ không phải là các nhà khai thác 
và người đưa thư. 


Trong một số trường hợp, các tổ chức công đoàn cho rằng 
tự động hóa làm hỏng các điều kiện lao động như làm cho 


151 


công việc trở nên đơn điệu và tăng áp lực về thời gian. Một ví 
dụ là tổ chức công đoàn Hà Lan là đại diện cho lao động của 
các USP. Theo tổ chức này, mức độ nghỉ phép cao do ốm đau 
phản ánh tình trạng làm việc đơn điệu. Trong khâu chia 
chọn số người nghỉ phép do ốm đau lên tới 15-20% lớn hơn 
nhiều so với tỷ lệ phần trăm nghỉ phép ở các khâu khác. Một 
ví dụ khác là ở Anh theo quan điểm của một tổ chức công 
đoàn, khâu chia chọn được tự động hóa có xu hướng làm 
nghèo nàn đầu việc của người lao động khi họ đơn giản chỉ 
vận hành máy móc chia chọn thay cho ấp dụng kiến thức về 
địa lý ở địa phương mình, 

Hiện nay, các chức năng thuần túy lao động trong quy 
trình chia chọn được tập trung vào việc nhận bưu phẩm 
không chia chọn, giám sát thiết bị chia chọn và khuân vác 
bưu phẩm để vận tải sau khâu chia chọn cuối cùng. Điều này 
dẫn tới một yêu cầu lớn hơn về lạo động bán thời gian và làm 
việc ca đêm. Xu hướng này cũng dường như được khẳng định 
mặc dù yêu cầu về loại hình lao động này không tăng lên 
đáng kể. Mặt khác, yêu cầu lao động làm việc ca đêm liên 
quan tới việc chia chọn sẽ bị giảm bởi vì việc tự động hóa 
được tăng lên. 

Việc ứng dụng CNTT tăng lên đời hỏi người lao động sử 
dụng máy quét, máy vi tính phải có một số kỹ năng tin học... 
Tuy nhiên, những yêu cầu này cũng tương tự như đối với 
những người lao động hiện nay ở các lĩnh vực khác trong xã 
hội thông tin. Ngày nay, kỹ năng tin học cơ bản là một điều 
kiện tiên quyết cho một người Ìao động. Tuy nhiên, kỹ năng 
tin học cơ bản hiện đóng góp một phần vào cuộc sống hàng 
ngày, chúng ta không hy vọng những yêu cầu ngày càng cao 
sẽ có tác động đáng kể tới cơ cấu lao động bưu chính. Phần 
lớn các phần mềm khá thân thiện không đòi hỏi sự đào tạo 


152 


(đôi khi lên tới 259). 
ên cạnh đá, sự phổ cập của tín học hóa, việc ứng dụng 
CNTT tăng lên trong các dịch vụ bửu chính sẽ tác động đến 


những sản phẩm điện tử mới nhìn chung ngày càng hoàn 
thiện. Các nhân viên nghiệp vụ và kỹ thuật hiện nay cần 
phải biết thao tác các kỹ năng tin học tiên tiến, : 


153 


Chương. 


THỊ TRƯỜNG BƯU CHÍNH 
TRONG TƯƠNG LAI 


6.†. CÁC NHÀ KHAI THẮC BƯU CHÍNH 
. Gần đây, các doanh nghiệp Bưu chính quốc gia, với rất ít 
ngoại lệ, hiện vẫn do chính phủ sở hữu. Một nghiên cứu 
chung giữa WB và UPU cho biết "cải cách doanh nghiệp" 
đang ngày càng được nhiều nước chấp nhận, và các doanh 
nghiệp bưu chính đã phải tiến hành "thương mại hóa" và 
"công ty hóa". Trong bối cảnh cải cách bưu chính, "cải cách 
doanh nghiệp" nhìn chung đã đạt được những bước tiến ở 
nhiều khu vực. (Thuật ngữ "cải cách doanh nghiệp", "thương 
mại hóa", "cổ phần hóa" được định nghĩa trong phụ lục 1). 
Các doanh nghiệp Bưu chính nhà nước cung cấp các dịch 
vụ trong nước và quốc tế, và quy mô sản phẩm đã được hình 
thành rõ ràng bởi những xem xét "phổ cập dịch vụ/định giá 
hợp lý" một cách truyền thống chứ không phải bằng yếu tố 
thị trường và khách hàng muốn gì. Các nhà khai thác này có 
xu hướng đặt mục tiêu cung cấp sản phẩm tới khách hàng 
nhìn chung chứ không phân biệt các dịch vụ của họ bằng 
phân đoạn thị trường, hoặc thật sự đáp ứng các yêu cầu của 
khách hàng cụ thể. Tuy nhiên, các áp lực cạnh tranh đang 


154 


tạo ra một sự thay đổi từng bước trong mục tiêu truyền 
thống tới các thị trường bưu chính. 

Các nhà khai thác truyền thống hiện nay thống trị thị 
trường bưu phẩm trong nước gồm khoảng 98% tổng khối 
lượng bưu phẩm mà họ xử lý. Còn khoảng 2% do các nhà 
khai thác xuyên quốc gia về các địch vụ bưu chính quốc tế xử 
lý. 

Các yếu tố lịch sử liên kết các doanh nghiệp bưu chính 
quốc gia với các nước đã tạo ra những sự khác nhau to lớn về 
quy mô doanh nghiệp. Thậm chí trừ Bưu chính Mỹ (USPS) 
hiện nay là doanh nghiệp bưu chính lớn nhất thế giới với thu 
nhập hàng năm vượt 60 tỷ USD (hơn 80 tỷ SDR), sự khác 
nhau về quy mô giữa các nước công nghiệp hóa là khá rõ 
ràng. Tại ngày “khách hàng thế giới ở Bắc Kinh”, ngày 
25/8/1999, Công ty MeKinsey đưa ra một số so sánh sau: 


[L_ - Tỷ lệ nhận được SDR 
¡ Các nhà khai thác lớn 


Các nhà khai thác vừa 


Các nhà khai thác nhỏ 


155 


Tuy nhiên, toàn cầu hóa đang tác động một số các doanh 
nghiệp châu Âu lớn hơn thúc đẩy tăng trưởng thông qua các 
liên mình, sáp nhập và các quá trình tương tự. Bưu chính 

` Đức (Deustche Post) trong một thông cáo báo chí tháng 2 
năm 2000 cho thấy: Năm 1999, lợi nhuận của tập đoàn này 
tăng hơn 50% tới 44 tỷ DM so với 28,7 tỷ DM năm trước 
nữa). 

Các đối thủ cạnh tranh thuộc khu vực cổ phần của ngành 
Bưu chính không phải là những nhà khai thác bưu chính 
truyền thống. Các công ty này thường được hình thành như 
là "các công ty logistic", và một số công ty trong số này là 
những công ty lớn. Ví dụ, UPS đạt đoanh thu hàng năm là 27 
tỷ USD, FedEx là 17 tỷ USD, và DHI là 4,ð tỷ USD. Hãng 
TNT ban đầu là một sự liên minh dịch vụ bưu chính của Hà 
Lan với TNT và hiện nay là công ty cổ phần có thu nhập 
hàng năm khoảng 8,5 tỷ USD. 

Động cơ để đạt sự tăng trưởng thông qua các hình thức 
sáp nhập/các liên mình do Deutsche Post đề xuất là sẽ cung 
cấp một loạt các dịch vụ ủy thác trong nước và quốc tế. Điều 
này phù hợp với mục đích trở thành "cửa hàng một cửa", đặc 
biệt là đối với các hãng đa quốc gia lớn. Tuy nhiên, các yếu tố 
khác cũng có thể liên quan. 

Điển hình, các doanh nghiệp bưu chính thuộc sở hữu 
chính phủ được hội nhập theo chiều dọc. Các doanh nghiệp 
này nhìn chung trực tiếp triển khai các quy trình từ bán 
hàng và thực hiện chia chọn, vận chuyển và chuyển phát bưu 
phẩm tới người nhận. Những doanh nghiệp này chỉ phối thị 
trường bưu phẩm trong nước và họ thường hoạt động nhờ các 
rào cản độc quyền. 

Các công ty cổ phần thường nhỏ hơn các doanh nghiệp 
thuộc sở hữu của chính phủ, tham gia có chọn lựa và việc 
thực hiện một số - không phải tất cả các quy trình sản xuất 


156 


như chuẩn bị bưu phẩm và chia chọn, vận tải hoặc một số 
hoạt động chuyển phát. Trong khi việc cải cách các doanh 


- Ở các nước thu nhập thấp và trung bình 


-_ Các lĩnh vực như cải cách luật và cải cách hiến pháp (sở 
hữu của chính phủ) - 
-_ Cải cách công nghệ. 


Hạ tầng ngành Bưu chính cũng đang thay đổi, và không 
C gia giữa các nhà khai thác 
công cộng và cổ phần. Các công ty sáp nhập và các liên mình 


157 


các nhà khai thác bưu chính truyền thống như La Poste của 
Pháp chuyển đổi các giới hạn kinh doanh truyền thống của 
họ. 


6.2. CÁC HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH 


Hoạt động chính của các doanh nghiệp bưu chính do chính 
phủ sở hữu là vận chuyển thư tín vật lý và các loại bưu 
phẩm. Ngoài ra, cụ thể hơn, các đoanh nghiệp đó thường vận 
chuyển các bưu kiện tới 30kg. 


Năm 1997, khoảng 3,3 tỷ bưu kiện thường trong nước 
được ngành Bưu chính vận chuyển trên toàn thế giới, giảm 
2,5% trong vòng năm năm cho tới năm 1997. Các bưu kiện 
bưu chính chiếm chưa đến 1% tổng khối lượng thư được vận 
chuyển và có thể là chưa đến 10% tổng thu nhập bưu chính 
trên thế giới. Năm 1997, có 45,4 triệu bưu kiện quốc tế được 
gửi, thấp hơn gần 6% so với năm năm trước. 

Bên cạnh đó, một loạt các hoạt động phi bưu phẩm được 
các doanh nghiệp nhà nước thực hiện bao gồm: 

-_ Ngân hàng, bảo hiểm và/hoặc các dịch vụ tài chính 

~_ Cung cấp các dịch vụ thông tin của chính phủ 

- Các dịch vụ đại lý (như bán vé sổ số, đặt vé nhà hát và 

cung cấp thông tìn thay mặt cho các bên thứ ba) 

-_ Chuẩn bị danh sách gửi bưu phẩm và dọn đẹp 

- Bán lẻ đồ dùng văn phòng và nhiều thứ khác. 

Tầm quan trọng của các hoạt động phi cơ bản này thay đổi 
tùy thuộc vào mỗi nước. Ví dụ, các dịch vụ tài chính của công 
ty La Poste (Pháp) chiếm gần 30% thu nhập của doanh 
nghiệp này. Trong khi đó Australia Post (Australia) dịch vụ 
tài chính chỉ chiếm khoảng 10% tổng thu nhập. 

Trong thập kỷ vừa qua, các doanh nghiệp bưu chính đã 
luôn tìm kiếm cơ hội để mở rộng phạm vi tham gia vào các 


1ã8 


hoạt động phi cơ bản. Điều này phần nào được thúc đẩy do 
như cầu "thương mại hóa" bưu chính để nâng cao hiệu suất 
tài chính nhưng cũng phần nào để bù đắp cho thu nhập thấp 
từ thư tín vật lý - một cơ sở thu nhập quá hạn chế với tiềm 
năng tăng trưởng hữu hạn, 

Nhiều cơ quan Bưu chính đang tiến hành những bước để 
mở rộng phạm vi kinh doanh của họ. Gần đây, công ty La 
Poste đã tự xác định lại vị trí là một nhà khai thác tổng hợp 
(để điều hành chuỗi giá trị từ việc nhận yêu cầu đến việc 
phân phát một bưu phẩm và thu gom thu nhập bán hàng) 
chuẩn bị cho việc mở rộng TMĐT ở châu Âu và chuẩn bị cho 
xuất khẩu. Công ty Royal Mail (Anh) và Bưu chính Thụy Sỹ 
cũng đang thực hiện những bước đi tương tự. 

Những chiến lược chính đó cơ bản nhằm vào việc bảo đảm 
cho bưu chính một ưu thế đi đầu trên thị trường TMĐT đang 
phát triển rất nhanh. Lợi ích thứ hai sẽ là nắm giữ thị phần 
kinh doanh chuyển phát,bưu kiện đang tăng trưởng ngày 
một lớn, có thể bao gồm một thị phần phân đoạn có lãi (tốc 
độ, định vị và theo dõi) và do vậy có thể bù đắp cho việc khối 
lượng bưu phẩm thư giảm do có những phương tiện truyền 
thông thay thế. 

Các công ty sáp nhập, mua lại và các liên minh chiến lược 
bao gồm các nhà khai thác bưu chính quốc gia được đề cập ở 
trên (ví dụ như Deutsche Post/DHI/Danzas/AET và Tập đoàn 
bưu chính TNT, Royal Mail...) sẽ có những liên kết đáng kể 
cho các hoạt động bưu chính, 

Các hoạt động bưu chính của các nước sẽ đưa ngành Bưu 
chính tham gia vào các thị trường bưu chính phi truyền 
thống (ví dụ như ủy thác lai ghép). 

"..Deutsche Post đang xác định lại vị trí như là một công 
ty để thay đổi các giải pháp cho bất kỳ vấn đề chuyển phát 
nào và bất kỳ trọng lượng nào - từ thư đến máy móc hạng 


159 


nặng - với bất kỳ tốc độ nào được yêu cầu và vận chuyển trên 
toàn thế giới. Deutsche Post cũng cung cấp các giải pháp trọn 
gói bao gồm kho vận, đóng gói, thu gom, thanh toán và tài 
trợ cho các khách hàng đang tìm kiếm ngoại lực cho tất cả 
các hoạt động ủy thác của họ", 

Những hoạt động như vậy cũng sẽ dẫn tới sự cạnh tranh 
hơn từ các nhà khai thác lớn trong lĩnh vực bưu phẩm và bưu 
kiện đa quốc gia trên thị trường khu vực và quốc tế. Một ví 
dụ khác rất điển hình hiện nay là một liên doanh giữa Tập 
đoàn Bưu chính TNT, Bưu chính Anh và Bưu chính 
Singapore liên kết vào ngày 9/3/2000. Liên doanh này đã tạo 
ra một đối tác kinh doanh bưu chính lớn nhất trên thế giới, 
kết hợp kinh nghiệm, các hệ thống, các mạng lưới và các sản 
phẩm của ba công ty bưu chính quốc tế quan trọng nhất trên 
thế giới", 


ó.3. PHẠM VI ĐIỀU TIẾT 


Thông thường, các đoanh nghiệp bưu chính quốc gia chỉ có 
một trách nhiệm duy nhất là duy trì dịch vụ phổ cập và với 
nhiệm vụ đó họ được yêu cầu áp dụng sự thống nhất mức 
cước đồng hạng (cước không phân biệt). Nhìn chung, các nhà 
khai thác bưu chính quốc gia cung cấp các dịch vụ chỉ phí cao 
cho các vùng kinh tế không có lãi và các vùng sâu vùng xa 
thấp hơn chỉ phí trong khi họ phải tăng chỉ phí các dịch vụ ở 
những vùng thành thị. 

Ngoài yêu cầu áp dụng các mức cước thống nhất, các mức 
cước bưu chính được chính phủ kiểm soát chính thức hoặc 
không chính thức. Bởi vì các doanh nghiệp do chính phủ sở 
hữu, các hoạt động và các quy định (cho tới nay) vẫn do một 
thực thể quản lý. Tuy nhiên việc tách chức năng quản lý và 
khai thác của các doanh nghiệp đang dần được chấp nhận. 


160 


Cải cách sự điều tiết đã được thực hiện nhưng chưa thực 
sự thuyết phục. Chỉ ở một vài nước đã bãi bỏ độc quyền (ví dụ 
như Thụy Điển, Phần Lan và New Zealand) hoặc sự lựa chọn 
cổ phần hóa (như TPG ở Hà Lan và Deutsehe Post thực hiện 
cổ phần hóa từ mùa thu năm 2000). Ở một số nước khác, 
phạm vỉ độc quyền đã và sẽ giảm (ví dụ thư quốc tế đã được 
tự do hóa, trọng lượng bưu phẩm ở những vùng ưu tiên đã 
được giảm và thư trực tiếp ở ngoài vùng ưu tiên). Một số nước 
liên minh đã được phép (ví dụ như Australia). Tuy nhiên, sự 
độc quyền trên thị trường bưu phẩm trong nước vẫn chiếm 
ưu thế trong ngành bưu chính thế giới, và một số nước độc 
quyền được phép trên thị trưởng truyền thông đang thay đổi 
nhanh chóng, 

Như đã trình bày ở trên, nghiên cứu của WB và UPU đã 
chỉ ra một số vấn đề lớn trong việc liên quan đến cải cách 
chính sách bao gồm: 

- Mỏ cửa thị trường (ví dụ bãi bỏ hoặc giảm các rào cẩn 
độc quyển trong nước hiện nay) đã bị cẩn trở bởi eác 
mối quan tâm về cung cấp và hỗ trợ dịch vụ phổ cập. 

-_ Chỉ phí của dịch vụ phổ cập được xác định là rất ít; và ở 
những nước được thống kê, chỉ phí này vào khoảng từ 
2% đến 30% tổng chỉ phí. 

-_ Một điều kiện tiên quyết của chính sách điều tiết hợp lý 
là các chỉ phí của cả dịch vụ phổ cập và độc quyền bưu 
chính phải được công khai. 

~ Dịch vụ phổ cập thường xuyên được định nghĩa không 
chính xác và đã không đáp ứng được với yêu cầu thực 
tế. 

Đôi khi nó được định nghĩa là sự đảm bảo "tiếp cận các 
dịch vụ bưu chính cơ bản với mức giá hợp lý" và điều này 
được hiểu là cung cấp mức dịch vụ tương tự, thậm chí với chỉ 
phí rất cao. Khi các khách hàng đánh giá độ tin cậy cao hơn 


161 


nhiều so với tân suất, thì khả năng cắt giảm các chỉ phí của 
dịch vụ phổ cập đôi khi không làm giảm mức thỏa mãn thực 
tế của khách hàng. 

-_ PHậm chí ở nơi một địch vụ hạ tầng được một nhà cung 
cấp có hiệu quả, một đối thủ mới (ví dụ mở ra một. số 
quy trình như thu gom hoặc chia chọn đối với khu vực 
cổ phần thông qua các thỏa thuận quan hệ với nhau) có 
thể nâng cao được tính hiệu quả đó. 

- Sự kiểm soát của chính phủ thường gây sức ép đối với 
sự phát triển kinh doanh bưu chính thông qua các giới 
hạn về các tài trợ cho đầu tư và ngăn chặn nguy cơ xảy 


ra khi đánh giá các để xuất kinh doanh. 
6.4. QUY MÔ CỦA THỊ TRƯỜNG BUU PHẨM 


Vào năm 1996, bưu phẩm vật lý vượt con số 400 tỷ bưu 
phẩm trên toàn cầu. Bưu phẩm quốc tế chiếm khoảng 9 tỷ 
bưu phẩm, ít hơn khoảng 2% bựu phẩm trong nước. Lượng 
bưu phẩm trong nước của các nước công nghiệp hóa vượt trên 
80% nhưng lượng bưu phẩm quếc tế thì thấp hơn, khoảng 
60%. 


Bưu phẩm trong nước 
Dự án bưu chính 2005 đự báo bưu phẩm trong nước như 
sau: 


-_Ở các nước có thu nhập cao kinh doanh bưu chính thu 
được 86%, và các hộ gia đình trung bình chiếm 14% 
lượng thư trong nước, 

-_ Mức thu nhập của một nước càng thấp, thì khoảng cách 
giữa phần trăm bưu phẩm của doanh nghiệp tới hộ gia 
đình và ngược lại càng nhỏ lại, 

- Ở tất cả các nhóm nước, lượng bưu phẩm ít xuất phát 
từ hộ gia đình sẽ tiếp tục giảm cùng theo thời gian. 


162 


Bưu phẩm quốc tế 


Khối lượng bưu phẩm quốc tế năm 1995, như được đề cập 
ở trên, chiếm 2% trong tổng số; tuy nhiên dấu hiệu đáng kể 


nhập thấp dự báo có sự tăng trưởng cao nhất (5,1%). Bưu 
phẩm gửi từ doanh nghiệp, bưu phẩm quảng cáo sẽ tăng 
đáng kể còn bưu phẩm xã hội sẽ giảm, 


XéL mở rộng bao gồm khối lượng của các đối thủ cạnh tranh 
thuộc khu vực cổ phần. Nếu không có thống kê thuộc khu vực 


163 


quản lý và tài trợ cho các nghĩa vụ phổ cập dịch vụ sẽ trở nên 
YÔ cùng quan trọng để duy trì sự ổn định tài chính và sự 
thích nghỉ thương mại, 


6.7. TOẢN CẦU HÓA 


Toàn cầu hóa là một quá trình phức tạp mà qua đó “ các 
sự kiện, các quyết định và các hoạt động ở một khu Vực này 
của thế giới có thể ảnh hưởng đáng kể ” tới một. khu vực 


khác của thế giới. Toàn cầu hóa, như là một xu hướng, có liên 


vươn tới các thị trường quốc tế để cạnh tranh với các nhà sản 
xuất nội địa hoặc các công ty đa quốc gia khác, 


giá cả cạnh tranh, 


Toàn cầu hóa đang ngày càng tác động tới các ngành công 
nghiệp chủ chốt như viễn thông, tài chính, truyền thông và 
cả ngành Bưu chính, Các liên doanh liên kết, các liên minh 


165 


chiến lược và các hình thức hợp tác khác là các hình thức 
thường được các nhà khai thác lớn lựa chọn khi họ tự xác 
định vị trí của mình để dành được các thị phần và nắm lấy 
các cơ hội trên. 

Sự thay đổi về công nghệ và xã hội, những hoạt động thúc 
đẩy tự do thương mại và vốn cộng với việc toàn cầu hóa mở 
rộng mà hiện nay thường được coi là các nguồn lực phát 
triển, và sự xuất hiện của những vùng kinh tế mới. Toàn cầu 
hóa là một động lực thay đổi không thể dừng lại và phải được 
nhận thấy trong bất kỳ dự án chỉ tiết nào trong tương lai. 

Cụ thể trong ngành Bưu chính, toàn cầu hóa đang thúc 
đẩy ngành Bưu chính ở một số nước châu Âu tham gia vào 
các thị trường khác ngoài châu Âu và hơn thế nữa. Trong quá 
trình này, cơ cấu của ngành Bưu chính phải thay đổi, không 
nên chú ý tới ranh giới giữa các quốc gia, giữa khu vực công 
và khu vực cổ phần. 

Dưới sự thúc đẩy của quá trình toàn cầu hóa, các doanh 
nghiệp bưu chính được mở rộng mới có thể đặt mình vào việc 
cạnh tranh ngang ngửa với các nhà khai thác truyền thống, 
cổ phần hoặc loại hình hợp tác mới xuất hiện. Đến lượt các cơ 
quan Bưu chính quốc gia, lớn hay nhỏ, chủ động hay không 
chủ động cam kết việc mở rộng toàn cầu sẽ phải thích ứng 
những tình hình đang thay đổi. 

Thậm chí ở những nước đang phát triển, sự xuất biện của 
các nhà cạnh tranh quốc tế cung cấp các dịch vụ chất lượng 
tiên tiến, đặc biệt cho khu vực kinh doanh, có thể được xem 
là một thách thức thực sự. Để duy trì công việc kinh đoanh, 
ngành bưu chính ở các nước này cần phải xem xét lại các lựa 
chọn chiến lược hiện nay của họ, từ việc cạnh tranh tới một 
số hình thức hợp tác hoặc hên minh. 


166 


6.8. CẠNH TRANH, CẢI CÁCH LUẬT VÀ CỔ PHẦN HÓA 


Liên minh châu Âu năm 1997, một số bước tiến tới mở cửa đã 
được tiến hành, Hơn nữa, những hành động tiến tới tự do hóa 
các thị trường bưu chính trong Liên minh sẽ được lên kế 
hoạch trong những năm tới. 

Mỏ cửa thị trường bưu chính hiện nay trở thành một phần 
trong các mục tiêu chính sách của nhiều chính phủ. Truyền 
thông hiệu quả là vô cùng quan trọng đổi với vận hành hiệu 
quả của một nền kinh tế và đối với sự phát triển kinh tế. Hơn 
nửa, khách hàng ngày nay muốn tiếp cận với hàng loạt các 
dịch vụ truyền thông hoàn thiện — không chỉ các dịch vụ bưu 
chính truyền thống ~ với chỉ phí thấp nhất. Một điều ngày 
càng được chấp nhận là các thị trường cạnh tranh phải tạo 
điều kiện tối ưu cho Việc cung cấp địch vụ hiệu quả, 


Zealand), một số nước khác đang hướng tới mục tiêu đó (Đức 
và Australia), trong khi một số nước khác nữa lại tiến hành 
một số bước nhưng sau đó lại ngừng lại (Malaysia và 
Sìngapore). Ở Mỹ, một kế hoạch cải cách có giới hạn được 
trình lên Quốc hội từ năm 1996, 

Việc cải cách chắc chắn diễn ra và quá trình hướng tới sự 
cạnh tranh toàn điện đang dần được chấp nhận ở nhiều nước. 
Nhưng tốc độ cải cách triển khai như thế nào thì chưa rõ 


167 


ràng và tất cả các thành viên của UPU đều đồng ý là từng 
nước phải tìm ra công thức riêng cho nước mình. 

Căn cứ vào yêu cầu cải cách bưu chính, những khó khăn 
về mặt. chính trị và xã hội kèm theo, nhanh hay chóng có vẻ 
như mất vài năm nữa các chính phủ mới có thể giảm dần các 
rào cân bảo hộ hiện nay theo từng giai đoạn. Vì vậy nên tạo 
cơ hội cho cải cách các doanh nghiệp và hỗ trợ các nhà khai 
thác nâng cao năng suất. Trong khi đó, các nhà khai thác sẽ 
sử dụng thời gian hiện nay cho mục tiêu chưng hơn là sẵn 
sàng cho một thị trường cạnh tranh toàn điện. 


6.9. CÔNG NGHỆ - MỐI ĐE DỌA HAY LÀ CƠ HỘI? 


Việc truyền thông tin bằng phương tiện điện tử thay cho 
việc phải vận chuyển thư tín truyền thống đã cho thấy một 
điểu khá rõ ràng là công nghệ là mối đe dọa đối với bưu 
phẩm. Các sản phẩm điện tử thường rẻ hơn so với bưu phẩm 
vật lý. 

Tuy nhiên, công cụ điện tử đôi khi là công cụ “không hoàn 
hảo”; thực vậy nó không thể đưa bưu phẩm theo cách một- 
tới-một. Khối lượng thư tín vật lý vẫn tiếp tục tăng trong khi 
đó truyền thông điện tử cũng tiếp tục phát triển (ví dụ như 
điện thoại, fax), 

Tính nghiêm trọng của mối de dọa phụ thuộc vào khối 
lượng thư tín vật lý sẽ bị giảm dân do công cụ điện tử. Đến 
lượt điểu này sẽ phụ thuộc vào phương tiện điện tử đáp ứng 
các yêu cầu thực tế của khách hàng hiệu quả đến đâu. 

Mặt khác, công nghệ mang lại nhiều cơ hội. Đầu tiên là 
công nghệ được tích hợp thiết bị sẽ giảm được chỉ phí sản 
suất, tăng năng suất lao động và cho phép cải tiến chất lượng 
(ví dụ mã vạch điện tử được ứng dụng vào chia chọn bưu 
phẩm). Rõ ràng, về mặt này công nghệ có một ảnh hưởng tích 
cực. Thứ hai, công nghệ tạo điểu kiện cho các bưu phẩm mới 


168 


hoặc các sản phẩm và dịch vụ khác được cung cấp một cách 
cạnh tranh, công nghệ còn là một cơ hội kinh đoanh rõ tàng 
cho các nhà khai thác bưu chính. Bưu phẩm lai ghép là một 
ví dụ điển hình của sự tác động tích cực của công nghệ đối với 
thư tín vật lý. Công nghệ tạo ra một sản phẩm mới cạnh 
tranh cũng như dẫn tới việc giảm một số chỉ phí. 

Công nghệ được tích hợp với máy tính và truyền thông 
cũng đã hỗ trợ các nhà khai thác bưu chính trong việc cung 
cấp các dịch vụ phi truyền thống như cung cấp thông tin trên 
một cơ sở là trung gian cho các bên thứ ba và các dịch vụ tài 
chính với giá cả cạnh tranh. Hơn nữa, TMĐT sẽ mang lại cơ 
hội đáng kể cho các nhà khai thác bưu chính truyền thống để 
làm lực đòn bẩy các tài sản chiến lược và tăng lợi nhuận rõ 
rệt, 

Các doanh nghiệp bưu chính đã và đang chung sống với 
công nghệ như vừa là mối đe dọa vừa là cơ hội trong một thời 
gian dài. Không lâu trước đây, ngành viễn thông đã hoạt 
động giống như các doanh nghiệp bưu chính hiện nay. Khi 
công nghệ phát triển nhanh và xa hơn, các nhà khai thác bưu 
chính cần xem xét lại từng cơ hội do sự phát triển công nghệ 
mang lại để nâng cao hiệu suất và tiềm năng bán hàng. 

6.10. KHÁCH HÀNG ĐANG THAY ĐỔI 

Một viện nghiên cứu dự báo đã nghiên cứu người tiêu 
dùng ở Bắc Mỹ, ở châu Âu và đưa ra nhận định rằng người 
tiêu dùng ở những khu vực này được đào tạo cơ bản, giàu có 
và hiểu biết công nghệ hơn bất cứ ở đâu. Thụ nhập cao cho 
phép họ lựa chọn nhiều hàng hóa khác nhau mà không cứ 
hàng hóa đó là cần thiết. Và họ mua bán hàng dựa trên 
thông tin mà họ tìm kiếm trên Internet hàng ngày bằng máy 
tính ở gia đình. 


169 


- Số hộ gia đình có thu nhập cao đã và đang tăng lên đáng 
kể ở Bắc Mỹ và châu Âu. Viện nghiên cứu này định nghĩa 
những hộ gia đình có thu nhập cao là những hộ có thu nhập 
trên 50,000 USD. Ở Bắc Mỹ, hộ gia đình thu nhập cao chiếm 
43%, và ở châu Âu là 1/3. Số hộ gia đình thu nhập cao tăng 
từ 4-ö% hàng năm trong vòng 20 năm qua. Họ “không phải 
là một con số nhỏ - 10 đến 20% các hộ gia đình ở thành phố 
nằm ở nhiều thị trường dang nổilên ”. 

Sự tăng trưởng mạnh mẽ tiềm năng từ một thị trường như 
vậy sẽ mang lại cơ hội kinh doanh to lớn cho ngành Bưu 
chính, đặc biệt là các địch vụ về bảo hiểm và tài chính, mua 
hàng theo catalogue, mua bán trực tuyến, gửi thư trực tiếp 
và quản lý các danh sách địa chỉ trực tiếp. 

Viện nghiên cứu này kết luận: Khách hàng mới đang thay 
đổi toàn bộ chu trình mua bán, từ quảng cáo và tiếp thị đến 
địa điểm và thực hiện việc mua hàng ở đâu và như thế nào. 

Trong khi nghiên cứu của Viện này hoàn toàn không điều 
tra khách hàng ngoài khu vực Bắc Mỹ và châu Âu, họ cũng 
đưa tới kết luận là “xuất hiện nhiều khách hàng mới trên 
toàn thế giới mặc dù ở tốc độ chậm”. 


170 


Chương 

MỘT SỐ KẾT LUẬN 

VÀ HƯỚNG PHÁT TRIÊN 
CỦA NGÀNH BƯU CHÍNH 


7.1. MỘT SỐ KẾT LUẬN 


171 


7.1.1. Triển vọng bưu chính đến năm 2010 


Không còn sự độc quyền. Bưu chính ở Bác Mỹ và châu 
Âu sẽ được mở cửa và không có sự độc quyền chính phủ. 
Ngành Bưu chính sẽ cạnh tranh hoàn toàn trên thị trường. 

Định cước phí theo hướng thị trường. Mặc dù các mức 
cước phí trần có thể tồn tại ở một số vùng, các nhà khai thác 
sẽ rộng cửa cạnh tranh cước phí công khai. Điều này sẽ dẫn 
tới việc giảm 20-35% giá bưu phẩm và bưu phẩm trực tiếp. 

Dịch vụ bưu chính phổ cập được xác định lại. Nghĩa 
vụ dịch vụ bưu chính trở thành một nghĩa vụ mang tính quốc 
gia chứ không phải là một nghĩa vụ của một dịch vụ bưu 
chính riêng rẽ nào. Việc thư điện tử trở nên phổ biến khiến 
nhiều người mong muốn thương mại một số dịch vụ với giá 
thấp và các dịch vụ thậm chí được cho phép kinh doanh ở các 
điểm bán lẻ, như cửa hàng tạp phẩm và các trạm bán xăng, 
điều đó có nghĩa là dịch vụ phổ cập được nhiều nhà khai thác 
cùng chia sẻ. Ở nước nào thị trường không đáp ứng được nhu 
cầu, việc bao cấp hoặc thuế trực tiếp của chính phủ đối với 
các hoạt động bưu phẩm sẽ được tài trợ cho địch vụ phổ cập. 
Nhưng những vùng như vậy là rất ít và việc bao cấp cũng sẽ 
rất, Ít. 

Cơ quan điều tiết khuyến khích việc liên kết. Bên 
cạnh tập trung vào dịch vụ phổ cập, cơ quan điều tiết cũng sẽ 
tập trung cho phép các đối thủ cạnh tranh kết nối với mạng 
lưới bưu chính với các mức giá hợp lý. Do vậy, các đối thủ 
cạnh tranh ở các thành phố khác nhau có thể dựa vào bưu 
chính truyền thống chỉ phối để vận chuyển bưu phẩm giữa 
các thành phố, 


172 


Chủ động hơn trong quản lý lao động. Các cách tiếp 
cận mới tới lao động, trong đó có sự sở hữu lao động và chia 
sẻ lợi nhuận hợp lý. 

Tăng trưởng trong đầu tư. Sự mở cửa thúc đẩy sự đầu 
tư trong ngành Bưu chính. Các nhà đầu tư phi truyền thống 
như những ngành phục vụ công cộng có thể tài trợ cho các 
đối thủ cạnh tranh để giảm cước. 

Quan điểm của khách hàng đối uới uiệc mô cửa thị trường 
bưu chính 


Việc mua bắn tại nhà tăng lên đáng bể. Cước phí giảm và 
việc nhiều hộ gia đình không có thời gian đi chợ sẽ thúc đẩy 
dịch vụ mua bán tại nhà trong thập kỷ tới. 

Các sản phẩm mới là cần thiết. Khách hàng sẽ luôn tìm 
kiếm những dịch vụ và các sản phẩm mới. Vì vậy việc chuyển 
phát đúng thời gian là vô cùng quan trọng do đồ các công ty 
tham gia thị trường phải biết chính xác thời điểm nào bưu 
phẩm của họ được phân phát tới hộ gia đình. 

Mức giá phân biệt cho tốc độ uờ độ tin cậy. Các khách 
hàng có thể trả mức giá cao hơn cho dịch vụ chuyển phát 
nhanh khi cần thiết. Sự tin cậy là quan trọng nhất, ví dụ 
không quan trọng khi bưu phẩm được chuyển phát vào thứ 
ba hay thứ tư mà quan trọng là được chuyển vào đúng ngày 
khách hàng yêu cầu, cước phí nên thấp hơn. 

Các công nghệ mới sẽ không thay thế được uiệc chuyển 
phát truyền thống. Thư điện tử và CNTTT sẽ làm tăng vai trò 
truyền thông của dịch vụ bưu chính với các khách trong thập 
kỹ tới nhưng việc chuyển phát tại hộ gia đình một cách tin 
cậy, với nhiều sự lựa chọn như vào các ngày nghỉ cuối tuần 


173 


và các buổi lễ sẽ vẫn là rất quan trọng để dịch vụ bưu chính 
trở thành và sẽ là một nhu cầu khá lớn trong tương lai. 

Bưu phẩm sẽ trở thành một ngành nghề mang tính binh 
doanh toàn cầu hơn. Khối lượng bưu phẩm phải vận chuyển 
giữa các nước đang tăng lên nhanh chóng và sẽ tăng lên khi 
năm 2010 tới gần. Các công ty Mỹ sẽ cạnh tranh khốc liệt ở 
châu Âu và các công ty châu Âu sẽ mở rộng những nỗ lực tiếp 
thị tổi châu Á và châu Mỹ, 


7.1.2. Sự cạnh tranh mới từ nay tới năm 2010 


Chỉ có rất ít các nhà cạnh tranh có thể tôn tại trên cùng 
một thị trường. Nhu cầu đầu tự đáng kế vào hạ tầng. thậm 
chí là cả một đối thủ cạnh tranh nhỏ sẽ hạn chế cả số lượng 
các nhà khai thác thị trường. Ngành Bưu chính sẽ tổn tại 
chủ đạo chi phối trong tương lai. 

Bưu phẩm từ doanh nghiệp tới doanh nghiệp có thể mạng 
tụt cỡ hội tham giá cào thị trường. Khi cơ quan điều tiết bưu 
chính tập trung vào các vùng địa lý nhất định và có vêu cầu 
phù hợp. các đối thủ cạnh tranh mới có thể hướng tập trung 
vào đó. 

Bưu phẩm quốc tế tăng tâm quan trọng. Khối lượng bưu 
phẩm gửi giữa các quốc gia ngày càng tăng có nghĩa là ngành 
này thực sự hấp dẫn. 

Cước phí sẽ giảm đáng bể. Thị trường thường đáp lại 
những ai đổi mới và có những kế hoạch tiếp cận và sản phẩm 
mới sáng tạo. Khối lượng tăng, cước phí giảm nhưng bưu 
phẩm sẽ được vận chuyển và phân phát một cách khác nhau 
ở những mức giá khác nhau. 

Cạnh tranh từ các đối thủ có nên tảng điện tử sẽ ảnh 
hướng đến số bưu phẩm bỏ uào thùng thư uà bưu phẩm lớn. 


174 


Nhiều bưu phẩm bỏ thùng thư liên quan đến tài chính: các 
hóa đơn của các doanh nghiệp. Điều này có thể được thay thế 


hủ 


đáng kế vào năm 2010. Lãnh vực phụ trách bưu phẩm lớn có 
thể bị ảnh hưởng khi phương tiện điện tử được nâng cao và 
việc xuất hiện ngày càng nhiều các máy tính ở các hệ gia 
đình. 

Chìa khóa thành công trong tương lai là bưu phẩm có độ 
tin cậy, dự báo được, có mức cước phí hợp lý. Bưu phẩm quốc 
tế đặc biệt là bưu phẩm liên châu Âu có tiểm năng trở thành 
quan trọng cho bưu chính các nước ở khu vực này trong thập 
kỷ tới. Ngành bưu chính sẽ phải thay đổi cách mà họ chia 
chọn bưu phẩm hoặc sẽ đứng ngoài việc kinh doanh này vì 
các đối thủ cạnh tranh sẽ liên tục củng cố các mạng lưới 
thông suốt. Các công ty bưu kiện trước đây thường tập trung 
vào việc kinh doanh từ doanh nghiệp - tới doanh nghiệp. Đó 
là một xu hướng hợp lý khi mà cạnh tranh bưu phẩm có thể 
phát triển theo lượng. Cạnh tranh hiệu quả đòi hỏi phải mất 
nhiều năm tuy nhiên nếu kinh doanh bưu phẩm ở thành thị 
có thể được thực hiện nhanh hơn. Chất lượng các địch vụ bưu 
chính là một yếu tố quan trọng cho tương lai. Ngành Bưu 
chính đảm bảo rằng các khách hàng lớn phải được phục vụ 
chu đáo, 


Một số hết luận uê cạnh tranh, tự do hóa nà toàn cầu hóa 
ÖỎ các thị trường bưu chính, cạnh tranh xuất phát từ 


phía công nghệ truyền thông điện tử đang tiếp tục gia 
tăng sẽ dẫn tới lượng bưu phẩm vật lý giảm, 


- Ở các thị trường bưu phẩm quốc tếlxuyên quốc gia, sự 
xâm nhập của các nhà khai thác chuyển phát nhanh, 
vận tải hàng hóa, lại ghép dịch vụ của khu vực tư nhân 


175 


trong thập kỷ qua và sau này đã làm mất đi thị phần 
quy mô đối với các nhà khai thác bưu chính truyền 
thống - và sự cạnh tranh đang trở nên mạnh mẽ. 

- Gần đây, một số các nhà khai thác bưu chính truyền 
thống lớn đã hợp tác với các nhà khai thác khu vực tư 
nhân với mục đích thúc đẩy sự chủ động trên các thị 
trường bưu phẩm quốc tế/xuyên quốc gia. 

Các nhà khai thác bưu chính tư nhân sẽ tiếp tục đóng 
một vai trò ngày càng quan trọng trong việc vận 
chuyển bưu phẩm quốc tế và trong các mối quan hệ gần 
gũi hơn với các nhà khai thác bưu chính công. 

Triển vọng tự do hóa thị trường hơn nữa đem lại cả các 
cơ hội lẫn các mối đe dọa đối với cả các nhà khai thác 
truyền thống và các nhà khai thác mới ở thị trường 
trong nước mà cho đến nay đã được tách khỏi sự cạnh 
tranh do độc quyền bưu phẩm quy định. 

-_ Toàn cầu hóa sẽ mở rộng sự cạnh tranh đáng kể ở tất 
cả các thị trường, và ở cả các nước công nghiệp hóa và 
đang phát triển sẽ phải đương đầu với thực tế này. 

Các vấn đề chiến lược và chính sách sẽ phát sinh cho 
các chính phủ và các nhà khai thác bưu chính. 
7.1.3. Sự hưởng ứng của các nhà khai thác bưu chính 

Mặc dù tốc độ tăng trưởng truyền thông điện tử cao nhưng 

nhu cầu về thư vật lý sẽ tiếp tục tăng, mặc dù thị phần liên 
lạc sẽ giảm. Sự tăng trưởng sẽ phụ thuộc vào các phân đoạn 
giá, giá trị gia tăng thấp (ví dụ như thư gửi trực tiếp). Các 
nguồn lợi nhuận mới sẽ cần thiết để tổn tại. 

Dịch vụ phổ cập sẽ tiếp tục là một nghĩa vụ của các nhà 

khai thác bưu chính. 


176 


Các nhà khai thác bưu chính cần nâng cao hiệu suất và 
đóng góp vai trò nhu thế nao nào trong tương lai; các chị phí 
sản xuất, chỉ phí và tài chính của dịch vụ phổ cập, tiếp thị, 
định giá có lãi, dịch vụ chất lượng và dịch vụ khách hàng cần 
phải được cải cách. 

Bưu chính các nước phải có những điểm mạnh và các tài 
sản chiến lược trọng các mạng lưới chuyển phát và bưu cục. 
Phải nhận thấy rằng nhà khai thác bưu chính là các trung 
gian tin cậy, là một điểm mạnh đáng kể khác. Mua bán tại 
nhà (bằng Internet và các phương tiện), các dịch vụ tài chính 
và các hoạt động bán lẻ là một trong những cơ hội đáng kể 
cho các nhà khai thác bưu chính. 

Bưu chính các nước cần chủ động để đưa ra những quyết 
định kinh doanh hợp lý để hoàn thành có hiệu quả các 
nhiệm vụ. 

Tuy nhiên, các nhà khai thác bưu chính cũng cần nhận ra 
những điểm yếu (như hiệu suất, chất lượng, dịch vụ khách 
hàng và nguồn nhân lực) và cần phải tháo bỏ các rào cản đối 
VỚI cải cách. 
môi trường của mình nếu họ muốn lập kế hoạch hành động 
chiến lược với đây đủ thông tin. 


Và họ cần phải nhanh nhạy nhận ra những thay đổi trong 


#.1. Vai trò của Uỷ ban các hoạt động bưu chính 
(CPOC) của UPU 


Nhận thấy Bưu chính thế giới đang ở những giai đoạn đầu 
tiên của thay đổi nhanh chóng, POC đang củng cố khả năng 
của mình để kiểm soát, đánh giá vào báo cáo trên cơ sở 
những thay đổi và ảnh hướng đáng kể kịp thời, 


177 


Để hỗ trợ các thành viên của Liên minh duy trì những 
thay đổi nhanh chóng và sâu rộng, POC sẽ giám sát chặt chẽ: 
Sự thay đổi trong tình huống cạnh tranh ở những thị 
trường lớn. 
Những thay đổi trong bối cảnh luật pháp. 

-_ Những ảnh hưởng lớn đối với những cổ phần, nhà khai 
thác, khách hàng, người lao động và những nhà cung 
cấp. 

Và POC sẽ phổ biến các báo cáo kịp thời về các hoạt động 

đến các thành viên của UPU. 


7.2. NHỮNG XEM XÉT MANG TÍNH CHIẾN LƯỢC 
7.2.1. Các hình thức tổ chức bưu chính chiến lược 


Dựa trên những phát triển gần đây, ba hình thức phát 
triển bưu chính lớn của IPC là những kim chỉ nam cho các 
nhà khai thác bưu chính quốc gia. 


Hình thức 1 


Bưu chính các nước sẽ bảo vệ được vị trí hiện nay và duy 
trì một vai trò như là người đi đầu trên thị trưởng trong 
nước. Bưu chính phải mở rộng các lợi ích kinh doanh trên các 
lĩnh vực kinh doanh bưu chính truyền thống như bưu phẩm 
thư, bưu kiện và chuyển phát nhanh và cũng xây dựng các 
lợi ích trong TMĐT. truyền thông và bưu phẩm lai ghép. Một 
số lĩnh vực kinh doanh có thể được quản lý thông qua các 
công ty con, các liên minh và các thỏa thuận hợp tác mới với 
các công ty chuyên ngành. 


178 


Hình thức 2 


Bưu chính các nước này muốn trở thành các công ty tiên 
phong trên thị trường quốc tế. Việc cung cấp mua bán hàng 


thác bưu kiện, các công ty vận tải, các nhà cung cấp ủy thác 
và các hãng chuyển phát nhanh chuyên ngành. 


179 


Cho đến gần đây, các hoạt động của các nhà khai thác bưu 
chính được mô tả như hình 7.1. 


Tốc độ ddh vụ 


Trọng tài hàng gửi 


Hình 7.1. Hoạt động của các nhà khai thác bưu chính 


Trục đứng để đo tốc độ dịch vụ và trục ngang để đo trọng 
lượng hàng gửi. 

Hình 7.1 cho thấy ngành Bưu chính có xu hướng hoạt 
động ở ở mức trung bình đến mức thấp của tải trọng hàng hóa 
và ở mức trung bình đến thấp của phạm vi tốc độ. Theo 
truyền thống, chỉ một phần rất nhỏ của công việc kinh doanh 
bưu chính nằm ở ở mức tốc độ, mức khá tương quan với các 
dịch vụ giá cao. 

Hình 7.9 cho thấy ngành Bưu chính có thể củng cố việc 
kinh doanh của mình như thế nào để đáp ứng sự cạnh tranh 
ngày càng lớn. 


180 


Nhanh 


Tốc độ dịch vụ 


Chậm 


Nhẹ Năng 
Trọng lượng hàng gửi 


Hình 7.2. Các uiễn cảnh chiến lược bưu chính 
7.2.2. Điểm mạnh, điểm yếu, các cơ hội và những thách 
thức 


Điểm mạnh uà điểm yếu 


Thách thức mà ngành Bưu chính truyền thống phải đối 
mặt xuất phát từ những ảnh hưởng của cả sự cạnh tranh 
trực tiếp và từ công nghệ của cả sự tăng trưởng thu nhập 
không chính xác từ các bưu phẩm - sản phẩm truyền thống. 
Đồng thời, các doanh nghiệp này tiếp tục phải thực hiện 
nghĩa vụ phổ cập là dịch vụ nặng nề và không được xác định 
rõ ràng với sự bù đắp không thỏa đáng. 

Giải pháp hiệu quả cho những thách thức này là cắt giảm 
chi phí tới mức hoạt động hiệu quả, đa dạng hóa thông qua 
các cơ hội tăng trưởng đáng kể mới, và giảm bớt gánh nặng 
chỉ phí nghĩa vụ dịch vụ phổ cập bưu chính tới mức tối thiểu. 

Các nhà khai thác truyền thống có rất nhiều điểm mạnh. 
Đầu tiên là mạng lưới phân phát đến tất cả các địa chỉ thuộc 
lãnh thổ của họ, mang lại cho họ công suất phân phát mà 
không ai có được. Và thông qua các dịch vụ phân phát đều 


181 


đặn, họ đã có kinh nghiệm và một sự hiểu biết đối với người 
nhận bifu phẩm, mang lại cho họ một lợi thế cạnh tranh mà 
- khó có thể thay đổi. Khả năng phân phối độc nhất trong lãnh 
thổ nước mình là tài sản chiến lược của các nhà khai thác . 

Thứ hai, mạng lưới các bưu cục cho phép các nhà khai 
thác truyền thống giao tiếp với cộng đồng hàng ngày mang 
lại cho họ cơ hội cung cấp một loạt các địch vụ bán lẻ, bên 
cạnh các dịch vụ bưu chính. 

Cuối cùng, nhà khai thác truyền thống là một nhà trung 
gian tin cậy. Đây là một ưu điểm cạnh tranh vô giá trị trong 
bất cứ chiến lược mở rộng nào. 

Không phải tất cả các ưu điểm đều dành cho các nhà khai 
thác truyền thống, mà các ưu điểm thường dành cho một sế 
các nhà khai thác lớn có sự quản lý và vận hành các thiết bị 
chia chọn, công cụ tin học và khả năng ủy thác tiên tiến. 

Phần lớn các điểm rất yếu của các nhà khai thác truyền 
thống xuất phát từ lịch sử như các nhà cung cấp dịch vụ của 
chính phủ không thay đối dịch vụ của mình theo thời điểm. 
Đặc biệt, họ không chấp nhận và điều chỉnh theo các tiến 
trình thị trường khi môi trường đã thay đổi trực tiếp theo 
hướng đó. Điểm yếu ở đây nằm ở nhiều khía cạnh, ví dụ hoạt 
động không hiệu quả, chất lượng đầu ra không đồng nhất, 
chăm sóc khách hàng không hiệu quả. 

Thêm vào đó, sự sở hữu của chính phủ có xu hướng hạ tầm 
quan trọng hiệu suất bưu chính vì các mệnh lệnh mang tính 
chính trị khác, không kể đến những ảnh hưởng của sự can 
thiệp tùy tiện vào hoạt động của các dịch vụ, ngành bưu 
chính còn thiếu những sáng kiến, mối đe dọa tiểm ẩn và đôi 
khi thiếu nguồn tài chính đầu tư trầm trọng. 


182 


- Trong khi các điểm mạnh và điểm yếu được để cập ở trên 
đang tồn tại ở nhiều mức độ khác nhau trong ngành Bưu 
chính của nhiều nước đang phát triển, nhưng đối với họ, cải 
cách bưu chính vẫn chưa hiệu quả. Việc chậm trễ trong khi 
triển khai cải cách có thể lấy đi của họ các cơ hội hấp dẫn từ 
bưu phẩm quốc tế. Bưu phẩm quốc tế tuân theo thương mại 
quốc tế và các nhà khai thác toàn cầu sẽ tìm kiếm các cơ hội 
ở bất cứ đâu họ xuất hiện. Thách thức đầu tiên đối với ngành 
Bưu chính ở các nước đang phát triển là phải đáp ứng các 
nhu cầu thương mại một cách hiệu quả hoặc sẽ mất đi lưu 
lượng vào tay các đối thủ khác, 


Các cd hội uà những thách thức 


_ Đối với các nhà khai thác lớn hơn, cd hội của họ là trỏ 
thành một “cửa hàng một cửa” cho “bất cứ một như cầu gửi đi 
nào: cho bất cứ trọng lượng nào - từ bưu phẩm đến máy móc 
hạng nặng - với bất kỳ tốc độ yêu cầu nào trên toàn thế giới”, 
Phổ biến lớn là các cơ hội cho ngành Bưu chính trong 


- 


chuyên phát bưu kiện, một chức năng liên quan đến kinh 
doanh cơ bản. Với việc phổ cập Internet, việc phát triển hình 
thức mua bán tại nhà đã trở thành hiện thực và theo đó phân 
đoạn bưu phẩm kinh doanh tại hộ gia đình cũng sẽ phát 
triển. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp sẽ tích hợp các hoạt 
động của họ theo hướng nhận yêu cầu và chia chọn, kho vận, 
chọn lựa và đóng gói và thậm chí lựa chọn nguồn bưu phẩm, 

Có rất nhiều cơ hội lớn cho ngành Bưu chính trong các 
dịch vụ tài chính, và điều này có thể cho phép họ sử dụng tốt 
hơn mạng lưới bưu cục như một tài sản chiến lược. 

Đối với nhiều doanh nghiệp, có cả cơ hội và yêu cầu nâng 
cao hiệu suất hết khả năng để đáp ứng các thách thức cạnh 


„ 188 


tranh. Liên quan đến quá trình này là cơ hội xem xét phạm 
vi và thực hiện phổ cập dịch vụ để đảm bảo đáp ứng các yêu 
cầu và đảm bảo rằng nghĩa vụ phổ cập dịch vụ được thực 
hiện với chi phí ít nhất. 

Mối đe dọa quan trọng đối với ngành Bưu chính có thể từ 
sự thiếu khả năng, không muốn hiểu và chấp nhận rằng cải 
cách là sống còn đối với sự tổn tại lâu dài; và rằng những tác 
động tích cực được ghỉ nhận ở chỗ cải cách là thực tế và trong 
hoạt động. 

Dĩ nhiên, nếu chính phủ không đồng ý thực tế cải cách 
bưu chính, thì rất khó cho các doanh nghiệp (do chính phủ sở 
hữu hoàn toàn) phát triển. Điều quan trọng để đảm bảo một 
dịch vụ phổ cập trên cơ sở các điều khoản hợp lý và sự tồn tại 
có lợi nhuận trong tương lai sẽ đạt được là ngành Bưu chính 
phải hỗ trợ tìm giải pháp mà các chính phủ có thể nhận được 
sự chấp nhận của cộng đồng. Rõ ràng là mối quan hệ lâu dài 
của ngành Bưu chính vớt các cộng đồng mà họ phục vụ mang 
lại cho họ sự tin cậy tốt nhất để thực hiện nhiệm vụ này. 


7.3. NGÀNH BƯU CHÍNH VÀ NỀN KINH TẾ MỚI 
Kỷ nguyên số và nền kinh tế mới... 


Kỷ nguyên số đã tới và là động eơ cho một nền kinh tế mới 
dựa trên sự truyền thông nhanh chóng và thông tin truy 
nhập toàn cầu. Mỗi ngày, “thế giới điện tử” lại sản sinh ra 
một khái niệm điện tử hoặc một cải tiến công nghệ điện tử 
mới dựa trên sự hình thành các giao diện giửa nhiều người, 
nhiều doanh nghiệp và thông tin nhanh hơn, rẻ hơn và tin 
cậy hơn. Mỗi tuần, một ứng dụng “ảo” mới để số hoá dữ liệu 
lại tạo ra một khái niệm mới để định nghĩa thuật ngữ 
“truyền thông”. 


184 ° 


Sự tác động của làn sóng phát triển công nghệ mới này về 
một mặt nào đó đã lãng quên hoặc ít nhất là bị chối bỏ, mặc 
dù những tiến bộ này dựa trên các hệ thống phân phối vật lý 
tốt dẫn đến thành công của ngành Bưu chính. Thông tin có 
mặt ở khắp nơi trong không gian điều khiển học có thể được 
số hoá, nén và truyền tải tức thì nhưng hàng hoá và bưu 
phẩm phải đi qua các hệ thống vận tải vật lý và được phát tới 
những địa chỉ thực, chứ không phải là địa chỉ ảo. Hơn nữa sự 
tăng trưởng trong tương lai của nền kinh tế mới sẽ liên quan 
trực tiếp để công suất của các mạng phân phối vật lý đến quá 
trình tăng lưu lượng do sự xuất hiện của các công nghệ mới. 


-„ và mang lại những cơ hội hứa hẹn cho ngành Bưu 
chính 


Với mạng lưới phân phối và bán lẻ rộng khắp, các dịch vụ 
bưu chính có được một vị trí thuận lợi để đáp ứng các nhu 
cầu ngày càng cao và hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển nền kinh 
tế mới. 

Cơ hội để vận tải và chuyển phát hàng hoá tin cậy luôn 
luôn có nhưng nhiều giao dịch cứng có thể được gom lại trong 
quy trình nhận và đáp ứng. Hơn nữa, có nhiều cơ hội phi 
truyền thống mới cho giao tiếp bưu chính tôn tại trong quy 
trình này bao gồm việc thực hiện (thu gom, đóng gói và vận 
tả), kho vận và dây chuyền cung cấp. Các hoạt động này 
cũng thu thập được nhiều nguồn thông tin (theo dõi và giám 
sát, quản lý sáng kiến, hải quan và tư vấn chuyển phát tiên 
tiến) để đưa ra được các điểm tiếp cận hệ thống bưu chính 
tuyệt vời. Một chiến lược quan trọng cho các dịch vụ bưu 
chính sẽ là dự đoán được nhu cầu để tái thiết lại các dịch vụ 
hiện nay và để phát triển các dịch vụ mới để đáp ứng các nhu 
cầu ngày càng tăng của khách hàng. 


185 


Hạ tầng bưu chính vững chắc có thể hỗ trợ sự phát triển 
_ của nền kinh tế mới theo nhiều cách, chẳng hạn cung cấp các 
dịch vụ tài chính bưu chính hiệu quả và rộng khắp. Các dịch 
vụ này có thể hỗ trợ quy trình thanh toán mà đôi khi ảnh 
hưởng đến tốc độ và độ tin cậy trong việc đáp ứng yêu cầu. 
Thông qua việc thu gom dựa trên chuyển phát, các tài khoản 
chuyển khoản, và thanh toán trực tiếp tại các quầy giao dịch 
lẻ, hạ tầng bưu chính có thể thực hiện một kênh thanh toán 
an toàn, truy nhập mở cho các hoạt động TMĐT. Các dịch vụ 
bưu chính cũng có thể phục vụ như là “đối tác thứ ba tin cậy” 
để việc trao đổi hàng hoá và thanh toán giữa bên bán và bên 
mua được thực hiện nhanh, an toàn và tin cậy. Cuối cùng 
thông qua mạng lưới bán lẻ, ngành Bưu chính có thể tạo ra 
một điểm truy nhập vật lý vào thế giới Internet ảo cho các 
khách hàng tiểm năng một mặt nào đó đã bị đẩy ra khỏi 
phạm vi thương mại. Mở rộng phạm vi các hoạt động thương 
mại sẽ khuyến khích sự tăng trưởng kinh tế và sự phát triển 
bền vững. Tuy nhiên, bằng cách phục vụ như là một nút 
Internet để nghiên cứu, bán và nhận hàng hoá, các bưu cục 
có thể mở rộng đáng kể quy mô TMĐT, 

Khái niệm bưu cục này, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, 
giống như các “trung tâm truyền thông” chỉ mới xuất hiện 
nhưng tiểm năng mở rộng vai trò mới này cho mạng lưới bưu 
chính cũng như cơ hội để mở rộng các mối liên hệ giữa truyền 
thông số và vật lý là không hạn chế. 

Các dịch vụ bưu chính đang nắm lấy các ưu điểm của 
các cơ hội này... 


Các dịch vụ bưu chính ở Canada, Đan Mạch, Pháp, Đức, 
Anh, Hà Lan, Mỹ và các nước công nghiệp hoá khác đang 
nhanh chóng nắm bắt ưu điểm của các cơ hội được để cập 


186 


trên đây. Bưu chính ở một số nước đã thiết lập sự bù lỗ để 
quản lý và khai thác sự phát triển của loại hình kinh doanh 
này. Tương tự như vậy, ngày càng có nhiều nước đang phát 
triển như Costa Rica, Ấn Độ và Indonesia đang tìm những 
con đường đi riêng để hưởng lợi từ kỷ nguyên số. 


-„ nhưng phải khai thác vị trí riêng trong dây chuyển 
thông tin 


Tuy nhiên, ngành Bưu chính có thể và phải làm nhiều hơn 
nữa để phát triển và đứng vững trong kỷ nguyên Internet, 
Quan trọng hơn Bưu chính cần phải khai thác vị trí tại điểm 
8iao nhau giữa ba dòng chảy kinh tế lớn, được gọi là thông 
tin, hàng hoá và tiển tệ. Bằng cách lập ra các giải pháp tích 
hợp để quần lý các dòng chảy này, các dịch vụ bưu chính có 
thể trở thành một đối tác lớn trong nền kinh tế mới. Biểu đồ 
dưới đây sẽ cho thấy một số các ứng dụng bưu chính liên 
quan đến các đòng chảy kinh tế này (Hình 7.3). 


Các dịch vụ bưu chính: có vị trí duy nhất để hỗ trợ nền kinh tế mới 


Các luổng dữ tiệu: Các luồng vật lý: 
Truy nhậo vào Internet —__—_<; lý hàng hóa 
ME Cai To- - Kho vận 
h 'Cácd|chvụg - - Đáp ứng 
~ Truy nhập IT "`. ' bưu chính ~ Vận tải 
cũng cộng + = Thu om 
- Quản lý địa chỉ k 


Các luống tài chính: - Phản phối 


- Bưu phẩm lai ghép Các chức năng thanh toán và chuyển phát 


- Kênh thanh toản 
- Thanh toàn vi mö 
- Bên thứ ba tin cậy 


Hình 7.3. 


187 


Chìa khoá để xây dựng tương lai: nắm lấy những cơ 
bản ngay từ bây giờ 


Cuốt cùng, mở rộng vai trò của ngành Bưu chính để phù 
hợp với sự phát triển của kỷ nguyên Ïnternet sẽ phải phụ 
thuộc vào khả năng của ngành Bưu chính để quản lý và điều 
hành mảng kinh doanh cốt lõi theo phương thức hiệu quả. 
Các dịch vụ bưu chính tin cậy và hiệu quả về chỉ phí là các 
dịch vụ tài chính bưu chính phải là nền tảng để xây dựng các 
cơ hội kinh đoanh trong tương lai. Đối với các dịch vụ bưu 
chính ở nhiều nước đang phát triển, bước đi đầu tiên là thiết 
lập nền tảng các dịch vụ chính tin cậy này trong khi đồng 
thời tìm kiếm nhiều cơ hội để tương tác với các công nghệ số 
mới. Ví dụ như Costa Riea, Indonesia, Tanzania, Trinidad và 
Tobago, khu vực Trung và Đông Âu cho thấy mục tiêu này có 
thể đạt được thông, qua cải cách bưu chính được kế hoạch một 
cách chi tiết và triển khai mạnh mẽ. 


188 


PHỤ LỤC 1 
CÁC ĐỊNH NGHĨA 


THƯƠNG MẠI HÓA 


Thương mại hóa là một quá trình giới thiệu các nguyên 
tắc thị trường cho các cơ quan bưu chính. Những nguyên tắc 
như vậy thường bao gồm cả việc cung cấp các dịch vụ thỏa 
mãn khách hàng và đạt được thu nhập tài chính hợp lý. Do 
vậy chi phí, thanh toán, tài chính, tiếp thị và lập kế hoạch 
chiến lược là những chức năng chính của một đoanh nghiệp 
thương mại và cũng được giới thiệu hoặc được củng cố ở khởi 
điểm của quá trình cải cách để đặt bưu chính trên một nền 
tảng thương mại. 


CÔNG TY HÓA 


Công ty hóa là quá trình cho phép các cơ quan bưu chính 
một địa vị pháp lý độc lập và buộc họ vào những yêu cầu 
pháp lý tương tự như là các công ty tư nhân. Do vậy một thực 
thể phải tuân thủ các luật thuế và thương mại, tiêu chuẩn kế 
toán, luật lao động đã được thừa nhận... Quan trọng hơn, sự 
chia sẻ rõ ràng các trách nhiệm sở hữu và quản lý (thông qua 
một Ban giám đốc hoặc cơ quan khác) làm cho dịch vụ bưu 
chính ít bị chi phối bởi ảnh hưởng của chính phủ. Quá trình 
này nâng cao sự chủ động trong quản lý bằng cách tách địch 
vụ bưu chính khỏi những áp lực và những ràng buộc phi 
thương mại. Nó cũng phân định vai trò của chính phủ như là 


189 


người sở hữu doanh nghiệp, khác biệt với hoạt động của 
doanh nghiệp. Tuy nhiên, sự chủ động trong quản lý và trong 
tổ chức không ngụ ý sự tự do hoàn toàn. Chính phủ với tư 
cách là chủ sở hữu công ty, tiếp tục thiết lập các chính sách 


khai chỉ tiết địch vụ cho công ty. Bên cạnh đó, doanh nghiệp 
chịu sự giám sát về mặt pháp lý. 
TOÀN CẦU HÓA 


Toàn cầu hóa liên quan đến các quá trình thay đổi kinh tế 
và xã hội phức tạp ảnh hưởng tới cáo doanh nghiệp, các nước 
và các tổ chức quốc tế, 


190 


họ sẽ để tuột mục tiêu cho đối thủ nắm lấy các nguồn lực 
trong việc tìm kiếm lợi nhuận tài chính cao hơn. 

Nói một cách đơn giản, với việc không quan tâm tới đường 
biên giới quốc gia, các nhà sản xuất tầm cỡ thế giới sẽ mở 
rộng sự tập trung để vượt qua các cơ hội thị trường ở bất cứ 
đâu. Kết quả là, các nhà sản xuất cho đến nay đã tập trung 
vào riêng thị trường của họ ‹có thể ở vào một bất lợi cạnh 
tranh liên quan đến các đổi thủ mới xuất hiện. Sự cạnh tranh 
nhìn chung sẽ được đẩy lên cao hơn, và các nhà sản xuất 
trong nước sẽ phải đối phó với tình huống mới. Toàn cầu hóa 
sẽ là phương thức để thay đối những động cơ kiểu này. 

Toàn cầu hóa không được giới bạn bởi thế giới đã phát 
triển - nó thực sự là một xu hướng trên toàn thế giới. 

MỞ CỬA 


Thuật ngữ này ngụ ý việc từ bỏ các rào cản để cạnh tranh, 
và thường được sử dụng ]iên quan đến các thị trường vẫn có 
những đặc điểm độc quyền hoặc chống cạnh tranh. 

Thuật ngữ được sử dụng để chỉ rõ một hoạt động tiến tới 
cạnh tranh hoàn toàn (việc thực thi từng bước) hoặc từ bỏ các 
rào cần cạnh tranh trên một thị trường. 


PHI ĐIỂU TIẾT 

Phi điều tiết về nghĩa đen là bãi bỏ sự điều tiết. Tuy 
nhiên, trong bối cảnh cải cách bưu chính phi điều tiết đôi khi 
được sử dụng lỏng lẻo để cho thấy việc giảm, hoặc từ bồ các 
địch vụ dành riêng được pháp luật bảo hộ (độc quyển). 

Liên quan đến tình hình bưu chính ở đó việc đạt được các 
mục tiêu xã hội như dịch vụ phổ cập có thể là một phần của 
chính sách chính phủ, việc bãi bỏ độc quyển có thể xây ra 


191 


cùng với việc cấp phép của các nhà khai thác (quy định). Mục 
đích cấp phép có thể là để đảm bảo rằng dịch vụ phổ cập được 
đảm bảo và/hoặc những sự đóng góp vào chỉ phí dịch vụ phổ 
cập được đảm bảo tính công bằng giữa các nhà khai thắc 
cạnh tranh. 


CỔ PHẦN HỖÔA 


Tư nhân hóa là thuật ngữ được áp dụng để thay đổi từ sự 
sở hữu doanh nghiệp công sang doanh nghiệp tư nhân. Ví dụ, 
ở Hà Lan, các thị phần ở KPN, Bưu chính nhà nước Hà Lan 
và công ty Viễn thông được thả nối trên thị trường chứng 
khoán Amsterdam vào tháng 6/1994. Các công ty TNHH 
được thành lập như là một phần trong chuỗi cải cách bưu 
chính ở đất nước này. 

Thuật ngữ cổ phần hóa cũng được sử dụng để chỉ sự cho 
phép khu vực tư nhân thầu (hoặc ngoại lực) hoạt động mà 
trước đây điễn ra trong khu vực công. Hiểu theo khái niệm 
này thì việc sở hữu doanh nghiệp vẫn nằm dưới sự quản lý 
của khu vực công, công việc sẽ là phải chuyển đổi sang khu 
vực tư nhân. Trong khi có một số trường hợp chuyển đổi sở 
hữu sang khu vực tư nhân, cổ phần hóa theo kiểu đấu thầu 
vẫn còn nhiều khúc mắc trong cải cách bưu chính (doanh 
nghiệp) những năm gần đây. 


CẢI CÁCH DOANH NGHIỆP 


Cải cách doanh nghiệp liên quan đến các chương trình 
được triển khai mà chủ yếu do doanh nghiệp tiến hành với 
một định hướng thương mại hơn. Trong thương mại hóa, các 
nguyên tắc thị trường được áp dụng cho một thực thể, trong 
khi đó công ty hóa cho phép sự chuyển đổi hợp pháp tùy 
thuộc vào thực thể đối với các yêu cầu hợp pháp của một công 


192 


ty tư nhân. Một sự chuyển đổi như vậy có thể là một điều 
kiện hiệu quả cho phép sự thay đổi. 


(Nguồn: WB, UPU) 


198 


PHỤ LỤC 9 
MỘT SỐ THÔNG TIN CHUNG 
VỀ BƯU CHÍNH 


1. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG 
Khu vực và dân số 

Nguồn của những số liệu thống kê ở trong cuốn sách này 
về khu vực và dân số là của Uỷ ban thống lê của Liên hiệp 
quốc, cụ thể là trong cuốn thống kê hàng năm, Bản tin thống 
kê hàng tháng và Cẩm nang số liệu thống kê thế giới. 
Tỷ giá trao đổi 

Để so sánh các số liệu giữa các quốc gia, tất cả những 
thông tin tài chính được để cập trong cuốn sách này là thuật 
ngữ các thông số minh họa cụ thể SDR (Special Drawing 
Rights). SDR là đơn vị tính toán của Quỹ Tiển tệ quốc tế 
(ME). 

Tỷ giá được sử dụng là tỷ giá trung bình vào cuối một kỳ 
hạn, được lấy từ số hiệu thống kê tài chính của IMF. 


2. NHÂN SỰ 


Ở phần lớn các cơ quan Bưu chính các nước, nhân sự bưu 
chính bao gồm có nhân sự làm việc toàn thời và bán thời: 

Tổng số nhân viên bưu chính được tính là tổng số nhân 
viên toàn thời và bán thời. Đây là một chỉ số số lượng người 


194 


lao động thực tế được các cơ quan bưu chính tuyển dụng và 
không phải là số người mà ngành Bưu chính đã tuyển dụng 
đủ (nhân viên toàn thời). 


Tổng số 
nhân viên 


Tổng số 
nhân viên 
toàn thời 


Tổng số 
nhân viên 
bán thời 


Nhân viên toàn thời có thể được xác định hoặc không xác 
định là nhân viên toàn thời theo hợp đồng ký với ngành Bưu 
chính và thực hiện các chức năng trong thời gian làm việc 
theo quy định. 

Nhân viên bán thời làm việc với khoảng thời gian ít hơn 
nhân viên toàn thời, Theo một số thống kê thì đôi khi cả hai 
trường hợp nhân viên toàn thời và bán thời có thời gian làm 
việc gần như nhau. 

Các cơ quan bưu chính tuyển dụng lao động thời vụ trong 
các ngày lễ hoặc trong những dịp đặc biệt không được tính là 
nhân viên bưu chính, 

Đối với một số cơ quan bưu chính, số lượng nhân viên bưu 
chính không thể được quyết định riêng. Trong những trường 
hợp đó, cũng giống như các đơn vị viễn thông. 


3. SỰ HÌNH THẰNH CÁC ĐỌN VỊ BƯU CHÍNH 


Các đơn vị bưu chính có thể được phân chia thành hai loại: 
bưu cục công cộng dành cho tất cá mọi người và một loại bưu 
cục đóng không mở cửa cho công chúng. 


195 


Bưu cục công cộng 


Các đơn vị bưu chính mở cửa cho công chúng là những bưu 
cục mà khách hàng có thể tiếp cận với các địch vụ bưu chính. 
Bưu cục loại này được bố trí một đội ngũ nhân viên bưu 
chính của đơn vị bưu chính hoặc một số người không thuộc cơ 
quan bưu chính, và họ được bế trí cố định hoặc lưu động. 

Các bưu cục công cộng bao gồm nhiều loại bưu cục được 
thể hiện ở biểu đồ sau: 


Bưu cục 
công công 


Các bưu cục 
cổ định 
(Các buu cục 
địch vự toàn thời 
vả thứ cảp) 


Các bưu cục Các bưu cục Các bưu cục được | | Nhãn viên 
được cơ quan được bố trí đặt trên tau hỏa, | | phân phát 
bưu chính nhân sự các phương tiện | |bưu phẩm ở 
bố trí nhân sự ngoài cø quan vân tải trên nông thôn 
- bưư chính đường phủ. 

làu thủy... 


Các bưu cục cố định 


Tất cả các bưu cục này luôn mở cửa cho công chúng và 
nằm ở những địa điểm cố định. Các bưu cục cố định bao gầm 
các bưu cục được bố trí một đội ngũ nhân viên của cơ quan 
bưu chính và một số bưu cục được bố trí nhân viên được thuê 
ở bên ngoài. Các bưu cục được bố trí nhân viên của cơ quan 
bưu chính có thể là các bưu cục có đây đủ các dịch vụ bưu 
chính hoặc là các bưu cục phụ thuộc. Các bưu cục có đầy đủ 
các dịch vụ bưu chính là những bưu cục, theo nguyên tắc, các 


196 


khách hàng có thể tiếp cận với tất cả các dịch vụ bưu chính. 
Tiêu chuẩn này cũng bao gồm cả những phân đoạn của các 
bưu cục trao đối hoặc các bưu cục chia chọn cung cấp các dịch 
vụ tương tự. Các bưu cục phụ thuộc nhìn chung có ít dịch vụ 
hơn, theo nguyên tắc, tuân thủ hoạt động của một bưu cục 
lớn hơn. 


Các bưu cục do cơ quan bưu chính bố trí người thuê bên 
ngoài là những bưu cục thực hiện các dịch vụ bán hàng bưu 
cục trên cơ sở hợp đồng với cơ quan bưu chính. 


Các bưu cục lưu động 


Các bưu cục lưu động là các bưu cục được đặt trên tàu hỏa, 
các phương tiện vận tải trên đường phố, tàu thủy... phục vụ 
những nơi không có bưu cục cố định. Tiêu chuẩn này cũng 
phải kể đến đội ngũ phân phát bưu phẩm ở nông thôn cung 
cấp các dịch vụ giống như các dịch vụ bán hàng của một bưu 
Cục. : 

Người sử dụng có thể nhờ các bựu cục lưu động gửi bưu 
kiện. thư tín hoặc các bưu phẩm chuyển phát nhanh hoặc 
thực hiện thanh toán. 


Các bưu cục chấp nhận giao dịch tài chính 


Các bưu cục thực hiện giao dịch tài chính gồm các bưu cục 
cố định, lưu động và đội ngũ phân phát cung cấp dịch vụ tài 
chính (chuyển tiển, COD, chuyển khoản, thanh toán...). 

Các bưu cục không mở cửa cho công chúng 


Các bưu cục không mở cửa chọ công chúng là những bưu 
cục thực hiện các hoạt động bưu chính không liên quan tới 
việc giao tiếp với khách hàng. 


197 


Các trung tâm chia chọn 


Các trung tâm chia chọn bạo gồm các bưu cục mà hoạt 


động chính của nó là chia chọn. 
4. CÁC KẾT QUẢ TÀI CHÍNH 


Để đảm bảo sự so sánh giữa các số liệu, các kết quả tài 
chính được đưa dưới đạng SDR cho tất cả các nước. Tỷ lệ trao 


đổi được sử dụng để quy đổi số liệu. 

Dưới đây là liệt kê tất cả các lợi nhuận hoạt động: 

- Thu nhập từ các loại dịch vụ: cước phí bưu chính (tem, 
đấu in tem...), thu nhập từ các hoạt động vận tải hành 
khách, địch vụ séc chuyển khoản và dịch vụ tiết kiệm 
bưu chính ngân hàng: 

Tiền công cho vận tải và chuyển phát bưu phẩm quốc 
tế; 

Tiền từ các nhà khai thác công cộng hoặc phi bưu chính 
tư nhân (ví dụ như công ty cầu đường, đường sắt hoặc 
các công ty vận tải biển); 

Thu nhập từ các chỉ nhánh khác nhau của Nhà nước, 
cộng đồng, công chúng hoặc các cơ quan tư nhận. 

-_ Các loại thu nhập khác (ví dụ, các chính sách bảo hiểm 
đo cơ quan bưu chính bán). 

Chỉ phí cho các hoạt động Bưu chính gồm: 

-- Mua các tài sản hữu hình (gồm các thiết bị vận tải, tin 
học, các phương tiện dịch vụ bưu chính ủy thác khác 
(thiết bị ủy thác cho các bưu cục trao đổi, hoặc trung 
tâm chia chọn...), nhà cửa, đất đai; 

-_ Mua các tài sản vô hình (giấy phép, bằng sáng chế); 

-_ Các chi phí cho nhân viên, tiền thưởng, tiền lương, thuế 
trả lương cho nhân viên... 


198 


- _ Sự sụt giá của các tài sản hữu hình (nợ nần); 

Cước phí vận tải thư trong nước và quốc tế thanh toán 
cho các bên thứ ba (ví dụ như công ty cầu đường, đường 
sắt, các công ty vận tải biển và hàng không); 

-_ Tiển trả cho các nhà khai thác công cộng hoặc tư nhân, 
trong đó có hội phí theo-từng quý và các tỷ lệ trả cho 
các nhà khai thác bưu chính khác; 

-_ Các khoản thanh toán cho các bên (như nhà nước, cộng 
đồng, công chúng hoặc các cơ quan tư nhân). 

Các thông tin tài chính được từng cơ quan bưu chính cung 
cấp rõ ràng là những kết quả từ việc ứng dụng các tiêu chuẩn 
thanh toán được nhà khai thác bưu chính áp dụng. Tuy 
nhiên, những tiêu chuẩn thanh toán này thay đổi đáng kể ở 
mỗi nước, và rất khó để so sánh các thông tin tài chính do các 
nhà khai thác bưu chính công cộng khác nhau công bố. 


ð. THỤ NHẬP TỪ CÁC SẢN PHẨM BƯU CHÍNH 

Hiện nay có sự sụt giảm tổng thu nhập từ sắn phẩm bưu 
chính: bưu phẩm thư, bưu kiện và các dịch vụ ủy thác, các 
dịch vụ tài chính bưu chính, các nguồn lợi nhuận khác. 
6. CHUYỂN PHÁT 

Tổng dân số có thể được phân loại thành ba nhóm theo ba 
dịch vụ phân phát của người nhận: 

-_ Người dân được phát bưu phẩm tại nhà 


-_ Người dân phải thu gom bưu phẩm từ một cơ quan bưu 
chính 


Người dân không có sự phục vụ phân phát bưu phẩm. 


199 


7. BƯU PHẨM THƯ 


Khối lượng bưu phẩm thự mà mỗi cơ quan bưu chính phải 
xử lý là: 

-_ Dịch vụ bưu phẩm thư trong nước 

-_ Dịch vụ bưu phẩm thự quốc tế - gửi đi nước ngoài 

-_ Dịch vụ thư quốc tế : bưu phẩm thư từ nước ngoài gửi 

về 

Các định nghĩa các địch Vụ và các tiêu chí bưu phẩm được 
để cập trong cuốn Chỷ đân bưu phẩm thự (2001) và được 
trình bày đưới đây áp dụng cho các dịch vụ thư quốc tế. Đối 
với dịch vụ thư trong nước, cơ quan bưu chính các nước có 
trách nhiệm thiết lập các quy tắc và các điều kiện quản lý sự 
phân loại các bưu phẩm và hoạt động của các địch vụ bưu 
chính. 


Các bưu phẩm thư (hoặc các bưu phẩm mang tính chất 
quan hệ) về cơ bản bao gồm thư tín, bưu thiếp, văn bản in ấn 
(áo chí, ấn phẩm định kỳ, quảng cáo...), bưu kiện nhỏ, học 
phẩm người mù áp dụng cho dịch vụ thư trong nước, văn bản 
thương mại, các mẫu hàng hóa, các bưu kiện "bưu phẩm có 
tiếng nói", các bưu kiện bưu chính... 

Những bưu phẩm này có thể được xử lý đặc biệt, như là 
các bưu phẩm được chấp nhận miễn phí, các bưu phẩm ghi số 
và khai giá. 

Cuốn Chỉ dẫn bưu chính định nghĩa tổng hợp khái niệm 
bưu phẩm thư: 


200 


Điều 10 (trích dẫn) - 


(...) 
Bưu phẩm thư - Các địch vụ cơ bản 


2. Các bưu phẩm thư sẽ được phân loại theo một trong hai 
hệ thống sau. Cơ quan bưu chính mỗi nước sẽ tự lựa chọn hệ 
thống mà áp dụng cho khối lượng đi xa. 

3. Hệ thống đầu tiên sẽ được dựa trên tốc độ xử lý của các 
bưu phẩm. Sau đó sẽ được chia thành như sau: 

3.1. Các bưu phẩm ưu tiên, ví dụ bưu phẩm được vận 
¡chuyển bằng tuyến nhanh nhất (hàng không hoặc đường 
biển) có ưu tiên; các giới hạn mức trọng lượng: thông thường 
là 2kg nhưng có thể được tăng lên 5kg nếu bưu phẩm được 
- trao đổi dựa trên quy định không bắt buộc giữa Bưu chính 
các nước chấp nhận các bưu phẩm như vậy của khách hàng, 
Ì kg cho các bưu phẩm bao gồm sách và sách nhỏ bìa mềm 
! (địch vụ tùy chọn), 7kg cho học phẩm người mù; 

3.2. Các bưu phẩm không được ưu tiên, ví dụ các bưu 
' phẩm cho người gửi chọn mức cước thấp hơn, thời gian phát 
đài hơn; các giới hạn trọng lượng: tương tự như trên. 

4. Hệ thống thứ hai sẽ được dựa trên các nội dung của các 
bưu phẩm và được phân chia làm hai loại: 

4.1. Bưu phẩm và bưu thiếp, gộp lại gọi là "LƠ" (thư); giới 
hạn trọng lượng: 2kg, nhưng 5kg nếu mối quan hệ giữa các 
cơ quan bưu chính mỗi nước chấp nhận bưu phẩm như vậy 
của khách hàng. 

4.9. Các giấy tờ in ấn, học phẩm người mù và các bưu kiện 
nhỏ cộng với các bưu gửi khác (gợi là AO); các giới hạn trọng 


lượng: 2kg cho các gói nhỏ, nhưng có thể lên tới nếu bưu | 


201 


phẩm được trao đổi dựa trên quy định không bắt buộc giữa 
Bưu chính các nước chấp nhận bưu phẩm như vậy của khách 
hàng, 5kg cho các giấy tờ in ấn, 7kg cho học phẩm người mù. 


Điều RE 203 (trích dẫn) 

Các giới hạn kích cỡ của bưu phẩm thư 

1. Các giới hạn kích cỡ của bưu phẩm thư khác với bưu 
thiếp và điện tín được chỉ ra dưới đây: 

1.1. Kích thước tối đa: chiều dài, chiều rộng và độ dày kết 
hợp là: 900mm, nhưng kích thước lớn nhất không được vượt 
quá 600mm, với một dung sai khoảng 2mm. 

Nếu là hình tròn: chiểu dài cộng với hai lần đường kính là | 
1040mm, nhưng kích thước lớn nhất không được vượt quá 
900mm, với dụng sai 2mm. 


1.2. Kích thước tối thiểu: có bề mặt không được vượt quá 
90 x 140mm, dung sai 2mm. 

Nếu là hình tròn: chiểu dài cộng với hai lần đường kính là 
170mm, nhưng kích thước lớn nhất không được vượt quá 
100mm. 


2. Các giới hạn kích thước của các bưu phẩm như sau: 
2.1. Kích thước tối đa: 120 x 235mm, với dung sai 2mm; 
2.2. Kích thước tối thiểu: 90 x 140mm, với dụng sai 2mm; 


Chiều dài ít nhất phải bằng với độ rộng được nhân với 2 


(..) ŸÌ 


202 


Số lượng bưu phẩm thư 


Tổng khối lượng bưu phẩm, theo nguyên tắc, bao gồm cả 
bưu phẩm thường và bưu phẩm được xử lý đặc biệt (bưu 
phẩm ghi số, thư bảo đảm, báo chí cũng như các bưu phẩm 
quảng cáo và bưu phẩm lai ghép. Tuy nhiên, chỉ từ năm 2001 
các cơ quan bưu chính các nước được yêu cầu chỉ định rõ các 
- loại bưu phẩm khác nhau này được gộp vào dịch vụ bưu 
phẩm thư trong nước và dịch vụ bưu phẩm thư gửi ngoài 
nước, 

Cũng từ năm 2001, các loại bưu phẩm khác không được 
tính vào trong dịch vụ bưu phẩm thư gửi đi nước ngoài và 
thư nhận từ nước ngoài cũng đã được tính gộp. 


Bưu phẩm ghi số 
Bưu phẩm ghi số là những bưu phẩm mà người gửi yêu 
cầu được chuyển phát tới người gửi có biên lai, 
Những điều kiện chung quản lý các bưu phẩm ghi số được 
quy định trong điều 13 của cuốn Chỉ dẫn bưu phẩm thư. 
Điều 13 (trích đẩn) 
Bưu phẩm ghi số: 


1. Bưu phẩm thư có thể được gửi giống như bưu phẩm ghi 
số. 

2. Cước cho bưu phẩm thư ghi số sẽ được trả trước. Cước 
phí này được hình thành từ cước phí bưu chính và từ một 
cước phí ghi số trả trước, số lượng tối đa của cước phí được 
quy định trong các Quy định về bưu phẩm thư. 

tu) 


203 


Khối lượng bưu phẩm ghi số cũng nằm trong các dịch vụ: 
bưu phẩm thư trong nước, bưu phẩm thư gửi đi nước ngoài 
và nhận từ nước ngoài. 

Thư bảo đảm 


Thư bảo đảm là thư chứa những tài liệu, những văn bản 
hoặc những bài báo có giá trị cũng như các bưu kiện có thể 
được trao đổi với sự bảo hiểm về nội dung giá trị do người gửi 
khai báo. 

Những điều khoản chung quản lý bưu phẩm bảo đảm được 
quy định trong điều 15 của Cuốn chỉ dẫn bưu phẩm thư. 


Điều 1õ (trích dấn) 
Bưu phẩm bảo đảm: 


1. Bưu phẩm ưu tiện hoặc không ưu tiên và thư có những 
tài liệu, các văn bản hoặc các bài báo giá trị cũng như các 
bưu kiện có thể trao đổi với sự bảo đảm về nội dung được 
người gửi khai báo. Sự trao đổi này sẽ được hạn chế với các 
, mỗi quan hệ giữa các cơ quan bưu chính, thông báo họ chấp ; 
nhận các bưu phẩm như vậy hai chiều hoặc chi một chiều. 

2. Theo nguyên tắc, lượng giá trị được đảm bảo sẽ không 
bị giới hạn. Tất cả các cơ quan bưu chính có thể giới hạn giá 
trị được đảm bảo, do đó tùy thuộc sự liên quan. 

3. Cước phí cho bưu phẩm được đảm bảo sẽ được trả trước. 
Cước phí này bao gồm: 

3.1. Đối với các bưu phẩm thư sẽ là cước phí tem thường, 
cước phí ghi số cố định được trả theo điều 13.2. 

tai 


204 


Bưu phẩm quảng cáo 

Bưu phẩm quảng cáo có nghĩa là bưu phẩm tiếp thị trực 
tiếp và có nội dung được in ấn gửi không có địa chỉ (“tất cả 
các thùng thư" hoặc "có mục tiêu"). 
Bưu phẩm lai ghép 


Bưu phẩm lai ghép là bưu phẩm ban đầu do một khách 
hàng gửi tin nhắn bằng thư điện tử đến bưu cục: sau đó bưu 
cục in ra, gửi và phát tới một địa chỉ cụ thể (dịch vụ thư 
trong nước và dịch vụ gửi đi quốc tế). 

8. CÁC BƯỤU KIỆN BƯU CHÍNH 

Cuốn Chí dẫn Bưu biện (2001) đưa ra các định nghĩa áp 
dụng cho dịch vụ quốc tế và các nguyên tắc chung quản lý 
trao đổi bưu kiện bưu chính quốc tế. Cơ quan bưu chính từng 
nước có trách nhiệm thiết lập các nguyên tắc và các điều kiện 
quân lý bưu kiện bưu chính trong nước mình, 


Điều 10 (trích dẫn) | 


Các dịch vụ cơ bản: 


(...) 
6. Có thể thực hiện trao đổi bưu kiện có trọng lượng riêng 
vượt 20kg, và tối đa là 50kg. 


(...) 


Điều RE (trích dân) 
Các giới hạn kích thước: 
1. Bưu kiện không được vượt quá 2m cho bất cứ một kích 


205 


đo ở một phương diện khác với chiều dài, 


2. Các cơ quan bưu chính không thể nhận, bất kỳ bưu kiện 
nào hoặc chỉ các bưu kiện gửi hàng không, các kích cỡ được 
mô tả theo quy định 1, có thể nhận 1 trong những kích thước 
sau: 


thước nào hoặc 3m cho tổng chiều dài và chu vì lớn nhất được | 


2.1. 1,5m cho bất kỳ kích thước nào hoặc 3m cho tổng 
chiều dài và chu vi lớn nhất được đo theo phương diện khác 
với chiều dài; 


2.2. 1,05m cho bất kỳ một kích thước nào hoặc 2m cho 
tổng chiều dài và chu vi lớn nhất được đo ở một phương diện 
khác với chiều dài. 

3. Các bưu kiện sẽ không được nhỏ hơn kích cỡ tối thiểu 
được quy định cho thư tín, 


(...) 


Các giới hạn trọng lượng và kích cỡ để phân biệt bưu kiện 
bưu chính với "các gói nhỏ" tuân theo các bưu phẩm thư tín, 
các diều kiện mà đã được quy định trong cuốn Chỉ đẫn bưu 
phẩm thư. 


j 


Cuốn Chỉ dẫn này đề cập đến các dịch vụ đa dạng như 
sau: bưu kiện gửi bằng đường hàng không. bưu kiện được bảo 
đảm, bưu kiện chuyển phát nhanh, bưu kiện chuyển phát có 
thu phí và miễn phí, bửu kiện dễ vỡ, bưu kiện cổng kểnh và 
các bưu kiện chuyển tiền, 


Có hai tiêu chí bưu kiện được để cập là bưu kiện thường 
và bưu kiện được đảm bảo. 


206 


Bưu kiện thường 


Tất cả các bưu kiện mà giá trị của nó không được khai báo 
được xem như là "bưu kiện thường". 

Bưu kiện được đảm bảo 

Các điều khoản liên quan đến bưu kiện được đảm bảo 
được quy định trong Điều 15 của cuốn Chỉ dẫn bưu phẩm 
bưu kiện. 


Điều 15 (trích dẫn) 
Bưu kiện được đảm bảo: 


1. (..) Các bưu kiện được trao đổi có sự đảm bảo nội dung 
giá trị được người gửi khai báo. Sự trao đổi này sẽ được hạn 
chế bởi các mối quan hệ giữa cơ quan bưu chính các nước cho 
phép nhận những bưu phẩm như vậy, có thể hai chiều hoặc 
chỉ một chiều. 

2. Theo nguyên tắc, lượng giá trị được đảm bảo sẽ được 
giới hạn. Cơ quan bưu chính mỗi nước có thể giới hạn giá trị 
được đảm bảo mà nội dung có liên quan, đến một lượng nội 
dung có thể ít hơn do các quy định thiết lập. Tuy nhiên, giới 
hạn giá trị được bảo đảm được chấp nhận trong dịch vụ nội 
bộ sẽ được áp dụng chỉ khi nếu nó bằng hoặc cao hơn lượng 
nội dụng được bảo đảm được quy định cho việc mất bưu kiện 
trọng lượng là 1kg. Lượng tối đa sẽ được thông báo bằng chỉ 
số SDR cho các nước thành viên của Liên minh. 

3. Cước phí cho các bưu phẩm được đảm bảo sẽ được trả 
trước. Cước phí này được hình thành từ cước phí cơ bản, một 
cước phí gửi lựa chọn và cước phí bảo đảm thường. 


(..) 


207 


9. CÁC DỊCH VỤ TÀI CHÍNH BƯU CHÍNH 


Phần này sẽ đề cập đến các dịch vụ tài chính cơ bản được 
các cơ quan bưu chính triển khai, ví dụ như chuyển tiền, 
chuyển khoản và tiết kiệm ngân hàng hoặc các dịch vụ ngân 
hàng bưu chính. 


Dịch vụ chuyển tiền 


Các dịch vụ tài chính mà các nước thống nhất thực hiện 
trong các mối quan hệ hai chiều được thỏa thuận các dịch vụ 
thanh toán bưu chính quản lý. 

Điều 2 định nghĩa các sản phẩm khác nhau có thể được 


cung cấp. 
_: 


“ " r+ + s ` z ” TỊ 
Cuốn chỉ dẫn các dịch vụ thanh toán bưu chính - Thöa 
thuận các dịch vụ thanh toán bưu chính - Điều 2 

Các sản phẩm được cung cấp: 

1, Chuyển tiền . 

1.1. Người gửi gửi tiền tại quầy giao dịch của bưu cục hoặc 
yêu cầu tài khoản chuyển khoản bưu chính được ghi vào sổ 
nợ và yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt cho người được trả 
tiền. 

1.2. Người gửi gửi tiển tại quầy giao dịch của bưu cục và 
yêu cầu tiển được trả vào tài khoản chuyển khoản của người 
được trả tiền và vào các loại tài khoản khác do các cơ quan 
bưu chính triển khai, 

2. Sự chuyển nhượng 

2.1. Người có tài khoản chuyển khoản đề nghị một lượng 
tiền được gửi vào tài khoản của người gửi và chuyển vào tài 
| khoản chuyển khoản của người được nhận tiền, đến các loại 


208 


tài khoản khác do.eác cơ 


quan bưu chính thực hiện hoặc đến 


tài khoản ngân hàng hiện nay của người được nhận tiền 


thông qua cơ quan nhận. 
(...) 


Sau đây là các thống kê về các dịch vụ tài chính: 


Dịch vụ chuyển tiền thường 


Người thực hiện dịch vụ chuyển tiển thường gửi tiền tại 
các quầy bưu cục và yêu cầu gửi tiền cho người nhận bằng 


tiền mặt. 


Số và lượng yêu cầu chuyển tiền tuân theo các dịch vụ: 
Số yêu cầu chuyển tiền được thực hiện theo dịch vụ 


trong nước 


-_ Số yêu cầu chuyển tiền được thực hiện theo dịch vụ gửi 


quốc tế 


-_ Số yêu cầu chuyển tiền nhận được theo dịch vụ nhận 


quốc tế 


- - Lượng yêu cầu chuyển tiền được thực hiện theo dịch vụ 


trong nước 


-_ Lượng yêu cầu chuyển tiền được thực hiện theo địch vụ 


gửi quốc tế 


-- lượng yêu cầu chuyển tiền được thực hiện theo dịch vụ 


nhận quốc tế 


Dịch vụ chuyển tiền thanh toán nội bộ 


Người gửi gửi tiền tại các quầy bưu cục và yêu cầu tiển 
này được gửi vào tài khoản chuyển khoản của người nhận 
hoặc các loại tài khoản khác, phụ thuộc vào thỏa thuận đạt 


được giữa các cơ quan bưu chính liên quan, 


Số và lượng yêu cầu chuyển tiền thanh toán nội bộ tuân 
theo các dịch vụ: 

-_ Số yêu cầu chuyển tiền nội bộ được thực hiện theo dịch 
Vụ trong nước. 
Số yêu cầu chuyển tiền nội bộ được thực hiện theo dịch 
vụ gửi quốc tế. : 

-_ Bố yêu cầu chuyển tiền nội bộ được thực hiện theo dịch 
vụ nhận quốc tế. 


-_ Lượng yêu cầu thanh toán tiền nội bộ được nhận theo 
dịch vụ nhận quốc tế. 


- Lượng yêu cầu thanh toán tiền nội bộ được thực hiện 
theo dịch vụ trong nước. 


-_ Lượng yêu cầu thanh toán tiền nội bộ được thực hiện 
theo dịch vụ gửi quốc tế, 


- Lượng yêu cầu thanh toán tiền nội bộ được thực hiện 
theo dịch vụ nhận quốc tế, 


Dịch vụ chuyển tiền ra bên ngoài 

Người có tài khoản chuyển khoản đề nghị gửi một lượng 
tiền được ghi vào sổ nợ của người có tài khoản và yêu cầu 
thanh toán tiền cho người được nhận bằng tiền mặt. 

Số và lượng yêu cầu thanh toán tuân theo các dịch vụ: 

- Số yêu cầu thanh toán được thực hiện theo địch vụ 


trong nước 

-_ Số yêu cầu thanh toán thực hiện theo dịch vụ phát quốc 
tế 

- Số yêu cầu thanh toán thực hiện theo địch vụ nhận 
quốc tế : 


-_ Lượng yêu cầu thanh toán được thực hiện theo dịch vụ 
trong nước 


210 


- lượng yêu cầu thanh toán được thực hiện theo dịch vụ 


phát quốc tế 


- Tượng yêu cầu thanh toán được nhận theo dịch vụ 


nhận quốc tế. 


Chuyển khoản bưu chính 


Các chuyển khoản từ một tài khoản chuyển khoản đến các 
tài khoản do các cơ quan bưu chính thực hiện hoặc đến một 
tài khoản ngân hàng như sau: 


Số chuyển khoản được thực hiện trong dịch vụ trong 
nước 


Số chuyển khoản được thực hiện trong dịch vụ phát 
quốc tế 


Số các chuyển khoản được nhận trong dịch vụ nhận 
quốc tế ' 


Lượng chuyển khoản được thực hiện theo dịch vụ trong 
nước 

Tượng các chuyển khoản được thực hiện theo dịch vụ 
phát quốc tế 


Lượng chuyển khoản được nhận theo dịch vụ nhận quốc 
tế. 


Hệ thống chuyển khoản 


VỊ trí của các tài khoản chuyển khoản được thể hiện bởi số 
các tài khoản tại cuối một kỳ hạn và tổng tài sản cuối cùng 
của một năm trong các tài khoản chuyển khoản thể hiện sự 
cân đối hiện tại của các tài khoản. 


211 


Ngân hàng tiết kiệm bưu chính hoặc ngân hàng bưu 
chính 

Vị trí của ngân hàng tiết kiệm bưu chính hoặc các tài 
khoản ngân hàng bưu chính được thể hiện bằng số tài khoản 
vào cuối mỗi một kỳ hạn và tổng các tài sản cuối năm trong 
các tài khoản thể hiện sự cân đối hiện tại của các tài khoản. 
10. CÁC ĐÍCH VỤ ỦY THÁC VÀ CÁC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN 


Một số các cơ quan bưu chính các nước cũng cung cấp các 
dịch vụ ủy thác và/hoặc các dịch vụ trực tuyến qua Internet. 
Các dịch vụ này bao gồm: 

-_ Cước phí trả trước qua Internet 

-_ Thanh toán hóa đơn qua Internet 

Dịch vụ thư điện tử 
Yêu cầu mua bán hàng hóa qua Internet, 


212 


PHỤ LỤC 3 
NHỮNG CON SỐ VỀ MẠNG LƯỚI 
_BƯU CHÍNH TOÀN CẦU 


BƯU PHẨM TRONG NƯỚC 


Mỗi năm có khoảng 1,2 tỷ bưu phẩm thư được gửi 
chuyển phát ở mỗi quốc gia. Năm 2002, ngành Bưu 
chính đạt tổng thư gửi trong nước 495 tỷ, 


nước phát triển, khu vực châu Á - Thái Bình Dương dẫn 
đầu với 12,1%, tiếp theo lạ Trung và Đông Âu và Cộng 
đồng các quốc gia độc lập (CIS) với 3,7%, châu Mỹ La 
tỉnh và Caribbean 2,6%, châu Mỹ 0,5% và các nước Ả 
rập 0,3%. 

-_ Trong số các nước công nghiệp hóa, Mỹ là nước có khối 
lượng bưu phẩm gửi trong nước lớn nhất trên thế giới. 
với 190 tỷ bưu phẩm, Trong khi đó, Nhật Bản đạt 2ã tỷ 


- Ở các nước đang phát triển, Cộng hòa dân chụ Nhân 
dân Trung Quốc đạt số bưu phẩm gi trong nước lớn 
nhất gần 29 tỷ, tiếp theo lạ Ấn Độ 11 tỷ và Brazil 9,5 


tỷ. 


218 


- Ở các nước và vùng lãnh thổ có lưu lượng bưu phẩm gửi 


trong nước thấp nhất đó là hòn đảo Saint Helena là 
20.400 bưu phẩm/năm. 


BƯU PHẨM GỬI QUỐC TẾ 


Mỗi ngày, trên thế giớt. có khoảng TT 18 triệu bưu 
phẩm thư quốc tế được gửi. Năm 2002, khối lượng quốc 
tế đạt 6,7 tỷ bưu phẩm. 


214 


Các nước công nghiệp hóa vẫn đạt khối lượng bưu 
phẩm quốc tế cao chiếm 72%. Tiếp theo là khu vực châu 
Á - Thái Bình Dương 10,5%, các nước Ả rập 7%, các 
nước Trung, Đông Âu và CIS là B%, châu Phi 3,5% và 
châu Mỹ La tỉnh và Caribean là 2%, 

Mỹ (619 triệu) và Vương quốc Anh (582 triệu) đạt khối 
lượng bưu phẩm quếc tế lớn nhất thế gIớI. 


Ở các nước đang phát triển, Saudi Arabia (197 triệu) là 
nước có khối lượng bưu phẩm gửi quốc tế lớn nhất. 


Surimame là nước gửi bưu phẩm quốc tế ít nhất 40,000 
bưu phẩm. 


Những ngươi dân ở dJersy hàng năm gửi số lượng bưu 
phẩm thư quốc tế lớn nhất, khoảng 681 bưu 
phẩm/người. Số lượng lớn người gửi bưu phẩm quốc tế 
lớn nhất, qua mạng lưới bưu chính phải kể đến người 
dân Mỹ, gửi trung bình 660 bưu phẩm/người/năm và 
người dân Na Ủy (548) và Liechtenstein (473). Ngược 
lại, Bhutan và Zambia là hai nước trong những nước 
gửi bưu phẩm quốc tế trung bình có 1 bưu phẩm/người. 
Ở 50 nước đang phát triển, số lượng bưu phẩm trung 


-bình trên đầu người còn chưa tới 1 bưu phẩm. 


CÁC NƯỚC CÔNG NGHIỆP HÓA LÀ THẢNH VIÊN CỦA UPU: 


Australia, Áo, Bỉ, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, 
Đức, Vương quốc Anh, Hy Lạp, Iceland, Ireland, lsrael, Ttaly, 
Nhật Bản, Leichstenin, luxembourg, Monaco, Hà Lan, New 
Ấealand, Na uy, Bồ Đào Nha, San Marino, Tây Ban Nha, 
Thụy Điển, Thuy Sỹ, Vatican, Mỹ. 

Năm 2002 trên thế giới trung bình một người gửi 70 bưu 
phẩm. Ở các nước công nghiệp hóa, trung bình một người gửi 
401 bưu phẩm/năm và ở các nước đang phát triển là 16, 


BƯU KIỆN (TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ) 


Hàng năm, ngành Bưu chính đạt khoảng 4,6 tỷ bưu 
kiện, trung bình mỗi ngày khoảng 13 triệu bưu kiện. 


Các nước công nghiệp hóa đứng đầu danh sách, chiếm 
hơn 87% bưu kiện được gửi trên toàn thế giới. 

Bưu kiện gửi trong nước trên toàn cầu giảm 3,8% năm 
2001, nhưng riêng châu Phi đạt tới con số tăng đáng kể 
là 28%. Xu hướng sụt giảm lớn nhất (gần 14%) phải kể 
đến là ở châu Á và châu Phi, chiếm hơn 9% khối lượng 
bưu kiện gửi trong nước trên toàn thế giới. 

-- Tuy nhiên, khối lượng bưu kiện gửi quốc tế tăng trên 
toàn cầu là 10,5% từ năm 2001. Các nước công nghiệp 
hóa đạt sự tăng trưởng cao nhất (12,7%), ngoài ra khối 
lượng bưu kiện tăng còn phải kể đến châu Phi (8%), 
châu Mỹ La tỉnh và Caribean (18,5) và các nước Ả rập 
(0,9%). 

-_ Các nước đang phát triển bưu kiện quốc tế giảm 2%; 
giảm đáng kể là khu vực châu Á . Thái Bình Dương. 
(5,7%), châu Âu và các nước thuộc CIS là 3,6%. 


2lã 


Một số lưu ý: 


Bưu kiện quốc tế có xu hướng giảm bắt đầu từ năm 
2001. Xu hướng giảm này là do kết quả của hoạt động 
thương mại điện từ ngày càng phát triển. 


Những con số thống kê trên không bao gồm bưu kiện 
được bảo hiểm, ước tính chiếm 7% khối lượng bưu kiện 


trên toàn cầu và 17% khối lượng bưu kiện quốc tế trên 


toàn cầu. 


Các dịch vụ bưu chính sử dụng khoảng 5 triệu lao động và 
ngành Bưu chính trở thành một trong những ngành có lực 
lượng lao động đông nhất trên thế giới. 


216 


Các nước công nghiệp hóa sử dụng hơn một nửa số 
người lao động bưu chính trên toàn thế giới. 

Mỹ sử dụng tới 854,000 lao động, và Ấn Độ sử dụng hơn 
580.000 người, có số lao động làm việc trong ngành bưu 
chính lớn nhất trên thế giới. 
Quần đảo Ascension và Piteairn mỗi nước có ba nhân 
viên bưu chính. 


Số người trung bình mà nhân viên bưu chính phục vụ 


là 365 ở các nước công nghiệp hóa và 2.031 ở các nước 
đang phát triển. ' 


Khu vực châu Á - Thái Bình Dương đứng đầu đanh 
sách về số bưu cục cố định trên toàn thế giới chiếm 
45%. Số bưu cục cế định ở các nước công nghiệp hóa ít 
hơn là 27%, 17% ở Trung, Đông Âu và ở CIS, 6% ở châu 
Mỹ La tỉnh và Caribean, 3% ở các nước Ả rập và 2% ở 
châu Phi. 

Ấn Độ có số bưu cục nhiều nhất (155.295), trong khi đảo 
Norfolk chỉ có duy nhất một bưu cục. 


Với hơn 650.000 bưu cục cố định trên toàn thế giới, ngành 
Bưu chính trở thành một ngành có mạng lưới rộng lớn nhất 
trên thế giới. 

Các số liệu thống kê bưu chính là những số liệu được Văn 
phòng các thành uiên của Liên mình bưu chính quốc tế tập 
hợp hàng năm uà những số liệu trên cập nhật tháng 1/2004. 


217 


PHỤ LỤC 4 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN CỦA 
LIÊN MINH BƯU CHÍNH THẾ GIỚI 
(THEO TRẬT TỰ CHỮ CÁI) 


Bất cứ thành viên nào của Liên hiệp quốc (UN) đều có thể 
trở thành là thành viên của UPU miễn là nước đó phải được 
được ít nhất 2/3 các nước thành viên của Liên minh thông 
qua. Với thành viên mới nhất là nước Cộng hòa Dân chủ 
Đông Timor, UPU hiện nay có 190 thành viên. 


KP == Algeria - NN= 


E5=E 

==== _— 
CS TP l8 | — 6, 
| Armnia L— _AM - | C14, 09. 1998. I— -Ì 
[Awserala J[ AU || otiols0 | 20 ] 
| Norfolka Island | L_- | gã 


218 


=.—— 
[im 2 
| B | 


BS 
—H 
PnH — Ti 24.04.1974 | n | 
Ruim 

ng 
Km mm 


i Bahrain "..< _ | __ BH — lÍ 21121978 
|| Bangladeet J Bp  Í[ơiozism] 
H 


BB_ |111ii9S7|[ r 


BỊ 


[am — TIM. 
[im ———T=M 
01.07.1882 


BA ị 
[ Bostwana [ _ Bmw  |[2solisss 
[BmneiDauselam | BN j[mmiaS 
| BG ị 
| B 


ị 
li 


Đi 


16.01.1985 || __ 
01.07.1879 
Burundi BỊ I| 29.03.1968 


(LH! 


0.5 


lt 


l 


[L_ cA  [0l0asej| 3o |] 
-Bbmil_.ĐE.j 


2198 


a) 


m 


BE 


| 01.01.1883 Ì 


20.07.1992 : 


ị [0410190 [ 1 7 

AMann:: „| 23.11.1961 j[—” Ý] 

Ne =g j L_ œ _|[ 18.05.1820 j[  z —) 
L_ _] = 


Democratic People's Repubiic of Korea ị 01.01.1900 
06.06.1974 


(Cộng hòa dân chủ nhận dân Hàn j ị 
Quốc) — ị 


Demoeratic Repubilic of the Congo | CD CN | 3 ị 
' ĐK 


cm, 


(Cộng hòa. dân chủ nhân dân Công gô) 
k— | 01.07.1875 ÌÌ 10 j 


220 


“TT 31.01.1980 TIEY 


cj 2107.1270] -0.5 


]" 07.07.1993) EM 

ti :| 80.04.1922 Ì 
l[E BI 
no EEL-IRS 


French Quia: Guiana GE G_ 


Guadeloupe 
(gồm St Bartthélémy và St Th ——— 


[Marimae 7 mm que 


Riềunion 


Territorial Conmunity of Mayotte 
(Công đồng lãnh thổ Mayot) 


Territorial Community of 
| St Pierre and Miquelon 
| (Cộng. đồng lãnh thổ St -Pierre and 'Miqualon) 


221 


Các lãnh thổ từ quy định điều 23 
của Liên mình nghị uiện 


TK —— -Ö 
.l French Polynesia (gồm đảo Clipperton) | PF | 


| Các vùng lãnh thổ miển Nam và Nam Cực | TF 
;} (St Paul và quần đảo Amsterdam, 
_| quần đảo Crozet, quần đảo Kerguelen, 

Terre Adélie) 


New Caledonia N€ | 


Các quần đảo nằm rải rác 
(Bassas da India, Europa, 
duan de Nova, Glorieuses, Tromelin) 


[ WaHis và quần đ đão Futuna 


-Í Gabon Ko [GA [170719861 | 1 
-| Gambia | vc _[GM | 09101974 | 0s 
| Georgia — | @E [01041993 [os_ 
5 se: T =- mì 
[ Ghana | GH |10101957 | 3 
[ Great Britain (Vương quốc Anh) | GB [ 01.01.1875 |50- 
[ riên hiệp Vương 'quốc Ảnh uà pà "Bắc Irelan: | ”' " lÌ = 
SaHg TT Ƒ———T— 
_Ƒ Isle of Man p—= ị = 


T ¬=. F—+~ —— 
= 


222 


- [ ức oùng ngoài lãnh 01.04.1877 
:| (Liên hiệp Vương quốc Anh oà Bắc treiand) 
| Anguilla | AI L 2 
[Amsaiam —— 
Ascension 3H | 
Bermuda | BM 
4 British Indian Ocean Territory | IO 
British Virgin Exis TP DI | na, VG — ' 


Cayman Islands —E [ 
Ị Falkland Islands (Malvinas) 


Gibraltar G1 | ị 
pH ch HỆng __—. | MT s 


| Piteainrn, Henderson, Ducie và Oeno PN | 


(quần đảo) 


———=. 


-Ì Tristan Em Chia - `. 
Turks và quần đảo Gaiee 


| Greece Gĩy Lạp) Far] 01.07.1818 Ring 
| Grenada | GD [30011978 [1 
| Guatemala lim TT ——— 01.08.1881 [s- 
| Gune - TT | | GN_ [ 06.05.9se [05- 
[ Guinea- Blaøau vị [aw | 30.05.1974 |05- 
[az=m———— 


Guyana | GY ị 22.03.1967 lbq 
IE—— In =——.—=_..= 
| Haid ` [ Hr ] 01.07.1881 [0s 


]Ì] 


223 


s2] [smasm[” 8. E 
T li =_" 06.09.1928 Í 


- - r—Ia __m 


| “T8E 2708.1982 [_ == 


TC 1122 12c Tan s-—o Tá TT ST — _; 


224 


“= 20.05.1952 j| 0.5 


12.05.1931 
15.05.1946 


__ 06.09.1967 05] 
Tan 


01.01.1922 
„.10.01.1993- 


Malaysia 
Maldives 
Mai - 

Malta 


Mauritania 


Mauritius 


225 


| Mozambique f 11.10.1978 


N1 xxx rsxs=smmmmmm=._ =6 


| Myanmar s2 chi MM. : 04.1 10.1. 1949 Ta 


THANH nan ".. ng 
 .Ặ-ằẶ_ố—_ CÔ NR 170419688. : 1 
no. NT ch. ằẽõẽảa... r1 1140, 1856 | 06. 


: Neitherlands (Hà lan) - m" ñ NL ' lo 


.| Ngherianaa Antilles nà. Đà Arubas I3ERMoocb se Tà 


_————œS—— SỈ, SỐ Đ =  —.-=. 


mm... 


Netherlands Antilles (Bonaire,_ N4. 6 .iuu: 
: Cucacao Saba, St Eustatius, St 
. Maarten) 


. New Zealand. (gồm vùng tự trị ý Ross) " NZ 01.10.1907 Kã nà ' 


Cook Islands - : ca CƠN: ¬¬ 
tu 1... HH 
Nhi, TS cộC êdfttetbcsei ái đaoyệc ". 


_ Niearagua. N  .<Š k.s. NI. - 01, 05.1822 Ì- 0.5. 

= min `“. an vế nh = 1n Ta nt 
Ề Thẻ —_ về: : ng " vỉ tên 5 K. Tân 

ng m= . . ~..,L P S29 08np, tang 
ô CN "... .. : 


Tin ¬. nà. : SN ^ Í8g0ïp SỂ ỉ 


Tai — _ _ : ` nai lở Ñ TIẾT ' vn : 


' Panama (Cộng chôa)- = _ PA ¡1106.1904 ƒ TT ”” 


PHàn New Guinea í "m _]04 .06.19 1976. 3 Xem: = 


226 


Ị Paraguay ị 


cPeu - _ | PB 


T=——————.—..Ẳ....Ộ.,._ ———- ——_—_.... 


_Philibines ¡PH 


KỆ Bi An ..” . nnn... tr Tả 
` Portugal (Bồ Đân Nha) _ "¬ PT 


9Q 


T HC" V0 XốHh.t NHA cóc (uy \ 


L 


ị - Romania (Rumani) DƯ oc‹ SN 
- Russian Pederation. (Liên bang Nga). : : Ti 
- Rwanda vn . 


ị L8 


Ị | 8air‡ Christopher @t 'Kits) và A Ngyic Kia 'KN ` 


| Baint Lucia  — , !LC 


! Saint Vineenc v và à Gronadines. Ì—VC 


¡ 8amoa :—W§S 


: San Marino : 8M 


mm>.—.ˆ. ae. .ẽ 


` Bao Tomé và 'Prineipe. : ST 
' 8audi Arabia 


- 8enegal 


` Berbia và Montenegro x« : ' C§ 


Ệ ĐA hệ SE TRÀ dược đÖ: sọ 2á Ai Ki, 


b — 
| 01.07.1881 


m—s— 


' 01.01.1929 


01051018 
0107.1878 


31.011868 '7” 


lệ te: 


¡ 01.04.1879 Tim 


1 


01071878 


01071878. 
06.04.1963 


- 11.01.1988_ 
_ 10.07.1980 ˆ 
08021981. 
_09.08.1989ˆ 
_01.0 07.1915. 
-99.081872. 
_01.01.189 
1406.1961 


5 
5 


ẫ n 


Si sẻ 
Ị 


01.07.1875 


. 24.12.1991 


- 18.06.2001 


L Sierra Leone ¡8L 


ca N 
f 
| 


: „2014 10, 1977. ị 


“Oh 
0.ã 


227 


đe | SG | 08.01.1866 1 


TT Quaaaci 


Slovakia " SK | 180581920 | 3 - 
1808.1993 — | 


: man ==v. bi : 24.12.1921 " ` 1Ô ` 
Ề ¬ _— 27.081992 


= lslands TT TT B8 7 04081884 ` 05 - 
¡| Somalia_ nà -Ï §O — 01041959 0.5 

Í South Atrica Nam Ph) 7; ZA Í 01011898 102 

‡ __ 98.08.1994 
l [ Spain (Tây Bạn Nha). CC BS ¡ Ủ0107185 7 95 — 
*| ri Lanka mx"‹ 13.07.1949 3Ì 
'Í Sudan —- "¬ " h SD l | 37, 071956 ˆ 0.5 
*Í Suriname "¬ - " SR 01.05.1877 1 

I 20.04.1976 
T mm... “. . TA | S TÌT XE Mật chấn 
l Sweden (Thụy Điển) - _ ĐỘ CN 01.07.1875. = 

ˆ Switzerland. (Thụy Sỹ) ma 'CH ¬¬ 01( 07. 1875. " 15 s 
¡ 8yrian Arab Republic  ¡ §Ÿ ¡ 1208.1981. li 
ì (Cộng. hòa , Arab Đyn). 15.05.1946 
ị “` "`... : RE - Hợi Na? 

¡ Tanzania điện bang dân chủ) `" T8. — 98, 03.1963 . ¬ 0,5 có 
Thái Lan Cô TH 01071885 3 
Nước Cộng hòa Marcedonia cũ . TL : — 1807.1993. 05. 

[ Timor-Leste (Dân. chủ cộng hòa ¡ TU ¡ 28112008 ` 06 ° 

An E400 6/5580 = KH: TEEN l0g i86. . .c. 


228 


Ệ | Tonga (gồm cả Niuafo'ou) TO ị 26.01.1972 | 1 
Í Trinidad và Tobago | TT [1506.1963 F1 
| Tunisia | TN (01.07.1888 | 5 


| Turkey (Thổ Nhĩ Kỳ) | TR Í 01071875 | 5 


Turkmenistan TÌM 98. 01. 1998 SHấn ì 


|Tuvaiu 7 : . TV -0808, 1981 „05 


lz— 


| Uganda : 3 ¡ UG. 18, 02. 1964 '05 


| Ukraine. œ- FUA Ý 13.05.1947 B— 
FU United Arab Emirates s = : AE 3003. 1973 ` 1 
¡ Liên bang Mỹ "35. _0L 07. -1875 : 50 


L ác oừng lãnh thổ thuộc À Mỹ tuôn theo ị 
| tiêu chuẩn pháp lý điều kiêu của "hiển pháp 


[Gan - m——— '§u ' ¬ & 


I Puerto Rico. ¡ PR 


: AI ¬.... Sun con Kê : 
§ _ Viin Islands củ: của Mỹ - ị VI. 
——:- nan. 


[ Vùng lãnh thể ủy thác của quần đảo “MP ; 
| Thái Bình Dương (quần đảo Mariana có ị 
¡ Saipan uà Titan, nhưng không gồm sự sÈ hữu ` ị ị 
¡ đảo Guam) 


3 IÊ ¬_— án 
| Uzhekistan. | _— ¡8 3 02. 1994. P1 


Vanuatu. VŨ 16071983) 1- 


229 


| Vatican Í VA- [ '0106193 1 


Í Venezuela | VE | 01011880 Í 1 
¡ Vietnam VN | 20101961 7 T1 


cEies =".. = E Ng §1Y TÊN l Shn 


Ảả su Sâu To ° ái 22A Ty cngí 45s vệ E TAY) li : E tt EPr : 


Các nước thành viên Liên hiệp quốc có quan hệ với UPU vẫn chưa được là | 
thành viên của Liên mình 


Đinh li KT —" S 
 Marshall Islands - ¬ MH 
- Mieronesia (Liên bang) ma EM - 
F Ba S2 TU có LG N. ' . 
Ï_. -..—.. mm... d 
(*) Ghi chú: 


Các công tác phí của UPU được các nước thành viên cùng 
đóng góp, dựa trên hệ thống đóng góp theo thứ hạng có sự 
đồng ý của UPU, các nước thành viên mới được tự do chọn 
lựa một trong mười mức đóng góp từ 1 đến 50 đơn vị. Mức 
đóng góp một nửa đơn vị bổ sung được dành cho các nước 
chậm phát triển. 


230 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


.- dUAN B. IANNI, IURGEN LOHMEYER, The Postal 
Industry in an Internet Age, 2002, 


._ Jnstitute for the Future: Suruiuing Deregulation: A Postal 
Scengrio for 201 0, 1998. 

UPD, The Posta] Market in the Age of Globalization, 
2008. | 

- JAMES L CAMPBELL JR, Modern Postai Raform Laus - A 
Comparatiue Suruey, 2003. 


Employment Trends in the EU Postal Sector: Final 
Report. 


._ WWW.UPUu.Int 


2ã1 


MỤC LỤC 


Lời nói đầu 

Mở đầu 

Chương I. Tình hình thị trường truyền thông 
1.1. Xác định thị trường 

1.2. Vị trí toàn cầu 

1.3. Phân loại các nước theo nhóm thu nhập 

1.4. Tiếp cận với các phương tiện truyền thông 


1.5. Sự thay thế và bổ sung 
Chương 2. Một số đặc điểm cấu trúc 
dịch vụ bưu chính 


2.1, Dịch vụ phổ cập 

2.2. Độc quyền 

9.3. Thiết lập các dịch vụ và các mức cước phí 
2.4. Quản lý tài chính 


2.5. Nguồn nhân lực 

Chương 3. Cải cách bưu chính 

ở các nước trên thế giới 

3.1. Cải cách bưu chính ở một số nước đang 
phát triển 


332 


3.2. Cải cách bưu chính ở các nước công nghiệp hóa 
và ở công ty TNT 


3.3. Các xu hướng cải cách bưu chính: bài học rút ra 
từ tiến hành cải cách bưu chính ở các nước 


Chương 4: Luật cải cách bưu chính hiện đại 
4.1, Các mục tiêu cải cách bưu chính 


4.2. Luật cải cách bưu chính ở các nước công nghiệp 
hóa 

4.3. Kết luận 

Chương ð: Tác động của công nghệ 

tới ngành bưu chính : 


õ.1. Tầm quan trọng của công nghệ 
ð.2. Tự động hóa 
ð.3. Những khả năng bưu chính mới 


5.4. Những tác động của công nghệ tới lao động bưu 
chính 


Chương 6: Thị trường Bưu chính trong tương 
lai 


6.1. Các nhà khai thác Bưu chính 
6.2. Các hoạt động bưu chính 
6.3. Phạm vì điều tiết 


6.4. Quy mô của thị trường bưu phẩm 


78 


87 


93 
98 
97 


121 
124 


124 
125 
135 
147 


154 
154 
1ã8 


160 
162 


233 


6.5. Nhu cầu bưu chính 

6.6. Toàn cầu hóa 

6.7. Cạnh tranh, cải cách luật và tư nhân hóa 
6.8. Công nghệ ~ Mối đe dọa hay là cơ hội? 
6.9. Khách hàng đang thay đối 


Chương 7. Một số kết luận và hướng phát 
triển của ngành Bưu chính 


7.1. Một số kết luận 

7.3. Các xem xét mang tính chiến lược 
7.3. Ngành Bưu chính và nền kinh tế mới 
Phụ lục 1: Các định nghĩa 

Phụ lục 2: Một số thông tin chung 

về bưu chính 

Phụ lục 3: Những con số về mạng lưới 
bưu chính toàn cầu 


Phụ lục 4: Các nước thành viên của liên mình 
bưu chính thế giới 


Tài liệu tham khảo 


234 


164 
165 
167 
168 
169 
171 


171 
178 
184 


189 
194 


213 


218 


231 


BƯU CHÍNH 
TRONG KỶ NGUYÊN 
INTERNET 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
LƯU ĐỨC VĂN 


Chịu trách nhiệm bản thảo 
BÙI QUỐC VIỆT 


Biên tập: . NGÔ TẤN ĐẠT - KIM KHÁNH 
Chế bản: HOÀI AN 

Sửa bảnin: ` KIM KHÁNH 

Trình bày bìa: VIỆT KHOA 


NHÀ XUẤT BẢN BỰU ĐIỆN 
Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, Hà Nội 
Điện thoại: 04-9430202; 04-9432438 Fax: 04-9431285 
E-mail: bientap@hn.vnn.vn 
Chi nhánh: 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08-9100925 Fax: 089100924 
Email: chinhanh-nxbbd@hcm.vnn.vn 


LƯU HÃNH NỘI BỘ 


In 400 cuốn, khổ 14,5 x 20,5cm tại Công ty In Bưu điện 
Số xuất bản: 1783/49/XB-QLXB cấp ngày 19/12/2003 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 12/2004 


Giá: 25.000đ 


